HỎ SƠ MẬT 1963 


Từ Các Nguồn Tài Liệu Của Chính Phủ Mỹ 


Nhóm Thiện Pháp thực hiện 


NHÀ XUÁT BẢN THIỆN TRI THỨC PUBLICATIONS 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


MỤC LỤC 


LỜI GIỚI THIỆU (rang 7) 


PHÀN I - CUỘC VẬN ĐỘNG BÌNH ĐẢNG TÔN GIÁO NĂM 1963 
CỦA PHẠT GIÁO VIỆT NAM 


HỆ 


FRUS III (9-5-1963): Các điện văn trao đỗi giữa Huế, Sài Gòn 


và Washington (tang 21) 
CIA (11-5-1963): Báo cáo cho Tổng thống Mỹ về cuộc thảm 
sát tại Huế năm 1963 (trang 39) 
FRUS III (1-8-1963): Tán công Hóa học ở Huế 

(tang 43) 
Pentagon Papers (20-8-1963): Chiến dịch Tông tân công 
chùa đêm 20-8-1963 và các hệ quả (rang 49) 
Tràn Văn Đôn / Việt Nam Nhân Chứng (20-8-1963): Cuộc tắn 
công các Chùa đêm 20-8-1963 (trang 70) 
FRUS III (24-8-1963): CIA - Cuộc nói chuyện bí mật của 
Tướng Trần Văn Đôn (trang 76) 
Bộ Ngoại giao (24-8-1963): Điện văn tối mật số 243 ngày 24- 
8-1963 (trang 92) 
FRUS III (24-8-1963): Điện văn 274, Chiến dịch tắn công 
chùa (trang 99) 
Liên Hiệp Quốc (7-12-1963): Bản Phúc trình của Phái đoàn 
Điêu tra Liên Hiệp Quốc (trang 105) 


10- Liên Hiệp Quốc (7-12-1963): Phúc trình Liên Hiệp Quốc 


A/5630 đã kết luận như thế nào? (trang 109) 


PHÀN II - TÌNH HÌNH CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM TRONG 
NĂM 1963 


1- 


FRUS II (1/1962): Nhiều ngàn Sĩ quan VNCH cải đạo để tiến 
thân (trang 125) 
CIA (10-7-1963): Bản đánh giá Tình báo Quốc gia đặc biệt 
(trang 132) 
FRUS II (16-8-1962): Năm 1962, Mỹ đã tháy mắt Việt Nam 
(trang 153) 
FRUS III (16-8-1963): Ngô Đình Nhu muốn thay thế ông 
Diệm làm Tông thống (trang 170) 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Howard Jones / Death of A Generation: Ngô Đình Nhu 


thương thuyết với Hà Nội (trang 181). 
FRUS IV (6-9-1963): Điện văn 68 ngày 6-9-1963, Nhu thiệt 
lập danh sách nhân viên Mỹ sẽ bị ám sát (trang 204) 


FRUS IV (15-9-1963): Mỹ tháy lính và dân Việt Nam phần nộ 
(trang 210) 


FRUS IV (16-9-1963): Điện văn 118 — Thân phụ và thân mâu 


bà Nhu kêu gọi lật đỗ nhà Ngô : (trang 219)_ 
FRUS IV (26-9-1963): Bộ trưởng Quôc phòng McNamara viết 
từ Sài Gòn: Diệm Nhu đàn áp toàn dân (trang 224) 


10- FRUS IV (7-10-1963): Vua Lê Ngô Đình Diệm và Chúa Trịnh 


Ngô Đình Nhu (trang 232) 


11- Tòa Bạch Óc / Cục An Ninh Quốc Gia (11-10-1963): Mỹ đã 


thấy mắt Việt Nam từ cuối năm 1961 (trang 244) 


12- Thượng Viện Hoa Kỳ (30-10-1963): Áp lực giờ chót của Mỹ 


đòi hủy bỏ cuộc lật đỗ nhà Ngô (trang 261) 


PHÀN IIl - VÀI TÀI LIỆU TỎNG HỢP 


1- 


CIA (4/1966): Thích Trí Quang và Mục tiêu Chính trị của Phật 
giáo tại Nam Việt Nam (trang 271) 
CIA (7/1966): Chính quyên Johnson nhìn lại biến có 1963 
(trang 310) 
The Pentagon Papers (1/1969): Biến động Phật giáo từ 8-5 
đến 21-8 năm 1963 (trang 314) 
Tâm Diệu (10/2013): Phật giáo và cuộc Chính biến 1-11-1963 
(trang 328) 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


LỜI GIỚI THIỆU 


Tập sách “Hồ Sơ Mật 1963 - Từ các nguồn Tài liệu của 
Chính phủ Mỹ” nầy ra đời có hai mục đích: 

Thứ nhất là để giới thiệu với quảng đại độc giả một nguồn 
tài liệu tham cứu của chính phủ Mỹ, ký tự là FRUS, vốn khá 
quen thuộc với giới nghiên cứu nhưng lại vẫn còn xa lạ với độc 
giả Việt Nam bình thường khi muốn tìm hiểu về những biến 
động lịch sử trong thập niên 1960” của nước ta. 

Thứ nhì là thông qua nguồn tài liệu đó để trình bày một số 
phát hiện mới, vốn không được đa số giới nghiên cứu người 
Việt hải ngoại khai thác và phổ biến, thậm chí còn bị một sô 

“nhà bình luận” xuyên tạc và ngộ nhận, về những gì đã thực sự 
xảy ra tại miễn Nam Việt Nam trong năm 1963. 

Do đó, từ “Má” trong tiêu đề tập sách là chỉ để cho quảng 
đại độc giả chưa biết đến, hoặc có biết đến nhưng không chịu sử 
dụng, nguôn tài liệu nầy mà thôi. Từ nay, hy vọng răng mọi độc 
giả đều có thê tiếp cận trực tiếp nguồn FRUS để bồ túc cho 
những nhận định của mình được trung thực và chính xác hơn. 


+ 


Tập sách nầy gồm 26 tài liệu, trong đó hơn 80%, 21 tài 
liệu, là của chính phủ Mỹ. Những văn bản nầy của chính phủ 
(Công điện, Bản Ghi nhớ, Điện tín, Phúc trình, ...) gồm 12 tài 
liệu, hơn 57%, đã là của Bộ Ngoai Giao Mỹ dưới ký tự viết tắt 
EFRUS. 9 ti liệu còn lại là của Tòa Bạch Ôc (Cục An Ninh 
Quốc Gia NSA), Bộ Quốc Phòng (Pentagon Papers), CIA (tại 
Sài Gòn và tại Langley), và từ Thượng Viện (Select Committee 
to Study Governmental Operations). 

Còn 5 tài liệu không có nguồn gốc từ chính phủ Mỹ là 


Ỷ 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Phúc trình A/5630 của Phái đoàn Điều tra Liên Hiệp Quốc; một 
đoạn trong Dez/h øƒ A GŒenerarion của Howard Jones vôn là 
một tác phẩm cũng sử dụng rất nhiều nguồn tài liệu của chính 
phủ Mỹ. Ngoài ra, còn có một trích đoạn trong cuốn Việr Nam 
Nhân Chứng của Trung Tướng Trần Văn Đôn, kể lại đêm tổng 
tấn công chùa 20-8-1963 mà ông vừa là tác nhân vừa là chứng 
nhân khiến một tài liệu của CIA đã phải đặc biệt nhắc đến; và 
một bài viết kết luận tổng hợp của tác giả Tâm Diệu về Phật 
giáo và cuộc Chính biến 1-11-1963 thông qua các tài liệu của 
chính phủ Mỹ. 


Xin được có vài lời về lý do tại sao chúng tôi lại sử dụng 
đến hơn 57% tài liệu FRUS của Bộ Ngoại Giao Mỹ cho tập 
sách nây. 

FRUS, ký tự viết tắt của cụm từ Eoreign Relations oƒ the 
United Srfares, là một tập hợp các tài liệu lịch sử chính thức liên 
hệ đến các quyết định quan trọng trong chính sách ngoại giao 
của Mỹ đã được giải mật và biên tập đề công bố (7he Foreign 
Relations 0ƒ the United Stafes series is the official documenfary 
historical record oƒ major U.S. ƒoreign policy decisions that 
have been declassjfied and edited ƒor publicaron). Những tài 
liệu nầy do Văn phòng Sử gia (Office of the Historian) thuộc 
Bộ Ngoại giao soạn thảo và chịu trách nhiệm xuất bản, và do Sở 
Ấn loát Chính phủ (Government Printing Office) in ấn phát 
hành. Tập hợp tài liệu đồ sộ nây bắt đầu từ các biến cố ngoại 
giao từ thời chính quyền của Tổng thống Abraham Lincoln 
(1861) cho đến ngày nay. 

Riêng tài liệu liên hệ đến Việt Nam dưới nhiệm kỳ Tổng 
thống Kennedy thì gồm 4 Tập, phủ dài thời gian 3 năm từ 1961 
đến 1963. Hai tập cuối cùng, Tập IH và Tập IV, được phát 
hành vào năm 1991 và được phổ biến Øzine trong không gian 
Internet vào đầu thiên niên 2000. 

Độc giả người Việt ở hải ngoại, ngay cả ở Mỹ, cũng Ít 
nghe nói đến kho tài liệu đồ sộ và quý giá đã được giải mật khá 
đây đủ và dễ dàng truy cập Øziine nầy. Chỉ một số nhà nghiên 
cứu nghiêm túc là biết từ rất sớm về FRUS và đã khai thác rất 


8 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


hiệu quả để tái khăng định và/hoặc hiệu đính lại một số biến cố 
/ luận điểm mà trong quá khứ đã không hoặc chưa được biểu đạt 
TỐ ràng. 

Xin đan cử trường hợp về hai bài viết có liên quan đến chế 
độ Ngô Đình Diệm chỉ vài năm sau khi FRUS được lên Online: 
Cách đây hơn 10 năm, trong bài viết “Toàn Trị và Ngoại 
Thuộc” vào tháng Š năm 2003, giáo sư Cao Huy. Thuần ở Pháp 
đã sử dụng 50 nguồn trích dẫn từ FRUS trong tổng số 53 cước 
chú của ông.' Còn trong tiểu luận công phu “'Phiễn Cọng' 
trong Dinh Gia Long”, hoàn thành vào tháng 8 cũng năm 2003, 
tiến sĩ Chính Đạo Vũ Ngự Chiêu ở Mỹ đã sử dụng 49 tham 
chiêu từ FRUS trong tông sô 149 cước chú của ông. 


Sở dĩ ERUS đạt được độ tin cậy khá cao, do đó mức sử 
dụng khá nhiêu, trong các công trình nghiên cứu là vì ba lý do: 


() Nói chung, EFRUS là những tài liệu mật hoặc tuyệt mật 
(TOP SECRET) được trao đôi giới hạn giữa một số ít 
giới chức hành pháp rất cao cấp của Mỹ. Nội dung của 
những tài liệu nầy thường được làm cơ sở hoặc công 
cụ để thiết lập chính sách hoặc kế hoạch hành động 
cấp quốc gia, nên độ trung thực và tính chính xác của 
tài liệu, dù có lợi hay có hại cho chính quyền Mỹ, đều 
luôn luôn được người soạn thảo tài liệu cỗ gắng giữ ở 
mức tối đa; 

(ii) Cơ chế vận hành Check and Balance (Kiểm soát và 
Quân bình) của chính phủ Mỹ [và sau nầy với việc ban 
hành #reedom øƒ Inƒormafion Acf năm 1966 (Đạo luật 
về Quyền tự do tiếp cận Thông tin)] cho phép hai 
ngành Lập pháp và Tư pháp cũng như bất kỳ người 
dân nào, sớm hay muộn, cũng truy cứu được thông tin 
của chính phủ. Thậm chí nếu cần, có thể xin tòa án can 
thiệp (subpoena) để được tiếp cận tài liệu. Vì biết rõ 
và vì làm việc trong khung nguyên tắc đó từ lâu nên 
trong quá trình hình thành các tài liệu, giới chức chọn 
lựa và soạn thảo FRUS đã phải cỗ gắng tránh những 


9 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


sai lầm, sơ hở, tối nghĩa, lạc dẫn, suy đoán, thậm chí 
dối trá, ... ở mức tôi đa; 

(11) Tĩnh thần và đạo đức học thuật của giới nghiên cứu 
Mỹ là khá cao, lãnh vực nghiên cứu là khá đa dạng, và 
tranh chấp học thuật thì gay gắt trên trường quôc tẾ. 
Do đó, những học giả luôn đòi hỏi các nguồn cung cấp 
tài liệu, dù trong hay ngoài chính phủ, dù lãnh vực an 
ninh quốc gia hay bất kỳ lãnh vực nào, cũng phải duy 
trì một mức độ chuyên nghiệp trong các tài liệu để họ 
có thê tin tưởng sử dụng. Trong lãnh vực bang giao 
quốc tế có liên hệ đến Mỹ, FRUS là công cụ làm việc 
của giới nghiên cứu nên cũng phải chuyên nghiệp ở 
mức tối đa. 


Đó ít nhất là những lý do vì sao FRUS có độ khả tín khá 
cao. Do đó, một cách cụ thể, công trình nghiên cứu nghiêm túc 
nào về quan hệ Việt-Mỹ trong thập niên 1960” mà không tham 
chiếu FRUS thì cũng là điều thiếu sót. Nhưng đĩ nhiên chúng ta 
cũng không ngây thơ đến độ tin tưởng hoàn toàn bắt kỳ thông 
tin nào của FRUS mà không đối chiếu với các nguồn thông tin 
khác và/hoặc đặt chúng trước quy trình phân tích chặt chẽ và 
chọn lọc khắt khe. Dù sao thì FRUS cũng đáng tin cậy và cần 
tham cứu đề sử dụng, nhất là khi so sánh với những “nguồn tài 
liệu” khác rất đáng nghĩ ngờ, nhưng lại thường được đa số 
những “bình luận gia” người Việt cả trong lẫn ngoài nước, nhất 
là ở hải ngoại, sử dụng để “đầu độc chính trị” nhau nhiều hơn là 
đề trình bày sự thật. 


Một cách cụ thê, chúng tôi xin cung cấp hai đường link 
sau đây đề độc giả có thể truy cập tất cả tài liệu FRUS liên quan 
đến quan hệ Việt-Mỹ trong năm 1963: 

I- FRUS 1961-1963, Volume II: Vietnam January - 
August 1963: 
http://www.hIstorymatters.com/archIve/contenfs/vietnam/conten 
(s_vietnam frus 61-63_3.hữn 

2-_ FRUS 1961-1963, Volume IV: Vietnam August - 





10 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


December 1963: 


htfp://www.historymatters.com/archive/contenfs/vietnam/conten 
ts_vietnam frus 61-63 4.htm 





+ 


Năm 1963 là năm có đầy đủ triệu chứng của một chế độ 
toàn trị đang ở hồi cuối cùng của quy trình hủy diệt. Đại sứ 
Trần Văn Chương, thân phụ của bà Nhu, là người đầu tiên dùng 
cụm từ “Zøàn rrÿ” để xác định đặc tính chính trị của chế độ 
Diệm Ở. 


Để hiểu rõ hơn về biến cố 1963, ta cần nắm bắt được ba 
giai đoạn phân chia cuộc đời chính trị của ông Ngô Đình Diệm: 

m Trước 1954, ông là một chính khách trôi nỗi trong cuộc 
chiến Pháp-Việt, bị kẹt giữa chính sách của Hội Truyền giáo 
Hải ngoại (MEP) và truyền thống phục vụ nền đô hộ Pháp của 
gia đình nên ông đã không xả thân chống Pháp quyết liệt như 
các nhà cách mạng đương thời. Khi thì làm quan Nam Triều nên 
Việt Minh ghét ông, khi thì theo Nhật nên Tây muốn bắt ông, 
khi thì ấn mình trong tu viện, khi thì “5ao năm từng lê gót nơi 
quê người”, không uy tín, không lực lượng ngoại trừ một nhóm 
tín đồ Thiên Chúa giáo bản địa ủng hộ. Quốc tế không biết đến 
ông, vốn không có gốc rễ trong quần chúng nên không có một 
hoạt động nào có tác động đáng kế vào cuộc vận động giải thực 
gian khổ của toàn dân. 

Đây là giai đoạn ông Diệm có thể có Tâm nhưng chắc 
chắn không có Tài, ai theo ông cũng được, không theo ông cũng 
chăng sao. Ông chỉ là một “chính khách xa lông” như ta thường 
gỌI. 

m Giai đoạn thứ nhì là từ 1954 đến 1959: Đó là lúc Mỹ 
thay Pháp tham dự vào thế cờ Đông Dương để xây dựng một 
tiền đồn chống. lại chiến lược bành trướng của Cọng sản Quốc 
tế tại châu Á. Ông may mắn có hai yếu tố mà các chính khách 
Việt Nam đương thời không có: Mỹ và Vatican. Ông cũng may 
mắn có ông anh Giám Mục quen biết với lãnh tụ số một của 


11 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Công giáo Mỹ trong thời kỳ đó. Cho nên ông được cường quốc 
Mỹ hỗ trợ thay thế Bảo Đại của Pháp. Ba “bà mụ” chăm sóc để 
hóa thân ông thành “phép lạ” của Mỹ là Hồng y Francis 
Spellman, Thượng Nghị sĩ Mike Mansfield, và Ngoại trưởng 
John Foster Dulles.“ Với hai thế lực quốc tế và bảo chứng của 
vị vua triều Nguyễn, ông về nước, “phất cờ” và được hầu như 
toàn dân miền Nam ủng hộ để xây dựng miền Nam mà chống 
Cọng. Quân viện và kinh viện, nhân sự và văn hóa của Mỹ ào ạt 
đồ vào miên Nam, giúp ông vượt qua mọi trở ngại đề thành lập 
nền Cọng hòa. Lãnh đạo miền Bắc vừa phải chờ gân hai năm đề 
Tổng Tuyền cử, lại vừa bận lo chữa vết thương chiến tranh sau 
9 năm đánh Pháp, nên miền Nam được tạm ôn, thanh bình và 
trù phú. Ông làm Tổng thống của một nền Cọng hòa non trẻ, là 
một lãnh tụ không giỏi nhưng gặp thời và được hai thế lực đỡ 
đầu hết lòng yêm trợ, nên thực hiện được nhiều thành tích tại 
miền Nam. 

Trong giai đoạn 5 năm này, ông Diệm là người có thể vừa 
có Tâm vừa có Tài, nhưng quan trọng hơn cả là ông được fhời 
thế, ai là người muốn xây dựng miền Nam để chống Cọng thì 
phải ủng hộ ông. Ông là một ông quan phụ mâu chi dân tuyệt 
Vời trong một chế độ dân chủ khập khiêng. 

m Giai đoạn cuối là từ năm 1960 với những bước ngoặt 
oan trái, hệ quả của nền cai trị độc tài của ông mây năm trước 
và của bản chất phong kiến gia đình trị, tổng hợp chất Thiên 
Chúa giáo Trung cổ và quan lại Tống Nho của văn hóa gia tộc 
ông. Năm 1960, chánh sách nội trị của ông phạm nhiều sai lầm 
nên bị chính quân dân miền Nam chống đôi. Từ đầu năm, nhóm 
trí thức Bắc di cư trong báo 7 Do công khai tố cáo hành động 
đục khoét miền Nam của gia đình họ Ngô với bức tranh 5 con 
chuột trên bìa báo Xuân Canh Tý. Tiếp theo là thảm bại của Sư 
đoàn 13 tại Trảng Sập (Tây Ninh) vào ngày 26/1 dù lực lượng 
chính phủ đông và mạnh hơn. Đến tháng 4, nhóm 17 nhân sĩ trí 
thức và một linh mục (trong đó có I1 người đã từng là chiến 
hữu hoặc cọng tác viên cũ của ông Diệm) thuộc nhóm Tự Do 
Tiến Bó ra Tuyên ngôn (tại khách sạn Caravelle) tố cáo tình 
trạng độc tài, tham nhũng, kém hữu hiệu và đòi ông thay đổi 


12 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


nhân sự cũng như chính sách. Tháng II, các sĩ quan chỉ huy 
binh chủng Nhảy Dù cùng nhiều nhân vật đảng phái quốc gia 
tập họp trong Liên Minh Dân Chủ và Mặt trận Quốc gia Đoàn 
kết đã phát động cuộc binh biến, đánh thắng vào dinh Độc Lập, 
đòi ông Diệm cải tổ toàn diện cơ cấu lãnh đạo quốc gia để xây 
dựng lại chính nghĩa và nâng cao hiệu năng chiến đấu của quân 
dân miền Nam. Tháng 12, Hà Nội cho ra đời và công khai hóa 
Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miễn Nam, làm điểm tụ lực để 
thu hút quần chúng bất mãn hầu tiến hành cuộc đấu tranh vũ 
trang, thách thức tính chính thống của Việt Nam Cọng Hòa trên 
cả hai mặt quốc tế và quốc nội. Nhưng 5 biến cố đó cũng không 
tác hại sâu sắc bằng tình trạng kế từ năm 1960, hai ông bà Ngô 
Đình Nhu bắt đầu khuynh loát rồi cuối cùng khống chế trung 
tâm quyền lực quốc gia ở Dinh Gia Long, từ từ đây ông Diệm 
vào vai trò thứ yêu trong công việc quản trị miên Nam. Ông 
làm Tổng thống như một vua Lê bù nhìn bên (ông bà) chúa 
Trịnh lộng quyên. 

Đây là giai đoạn chót, ông Diệm mát đi cả cái Tâm lần cái 
Tài, nhưng vẫn cùng gia đình cao ngạo bám vào ghế lãnh đạo 
quốc gia nên hại nước hại dân, vì vậy ai là người có trí và có 
lòng thì cũng phải chống ông. Từ người hùng của thời thế, ông 
Diệm trở thành tội nhân của lịch sử. Đó có phải là nhiệm ý 
Thiên Chúa chăng? 


Vì cái năm bản lề 1960 nhiều biến động đó mà những năm 
sau, miền Nam bắt đầu suy thoái, chịu đựng hết cuộc khủng 
hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác: 

Thật vậy, năm 1961, trong lúc nên kh tế quốc gia vẫn 
còn phụ thuộc nặng nề vào kinh viện Mỹ” thì tình hình an ninh 
hầu như bị suy sụp một cách đáng “dHnH ngại, nhất là ở nông 
thôn, nơi Việt Cọng kiểm soát 80% Ế đến nỗi ngày 10-10-1961, 
ông Diệm phải ban bố “ Tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam Cộng Hòa.” 7 Và hai tháng sau, ngày 7-12-1961, 
ông Diệm đã gửi thư cho Tổng thống Kennedy xin tăng thêm 
viện trợ vì “Việt Nam Cọng Hỏa đang phải đối đầu với một 
thảm họa lớn nhất trong lịch sử” : 


13 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Qua năm 1962, sáng ngày 27 tháng 2, hơn một năm sau 
“Đảo chánh Nhảy dù”, hai sĩ quan của một binh chủng khác của 
quân đội lại hành động: Trung úy Phi công Phạm Phú Quốc và 
Nguyễn văn Cử đã bay 2 chiếc Skyrider A-I ném bom Napalm 
và bắn rocket vào dinh Độc Lập với mục đích tiêu diệt toàn bộ 
lãnh đạo đầu não của Đệ Nhất Cọng hòa. Trong khi đó thì ngoài 
chiến trường, các đơn vị vũ trang của Việt Cọng bắt đầu thách 
thức quân lực VNCH trên cả 4 Quân khu, đánh chiếm nhiều đồn 
bót, pháo kích vào các quận huyện ven thủ đô Sài Gòn. Đặc 
công của họ còn dám đặt chất nô tại các thành thị và bắt cóc các 
viên chức của chế độ. ? Tình trạng an ninh khẩn trương đến nỗi 
ngày 31-3-1962, ông Diệm đã phải gửi thông điệp cho 22 quốc 
gia trên thế giới yêu cầu ủng hộ VNCH chống cuộc xâm lăng 
của Cọng sản 1. Như vậy, “Sau sảu năm trời làm một thứ Quốc 
trưởng không ai lay chuyển nổi, Diệm vẫn bất an. Sự ủng hộ 
của nhân dân phai lạt, quân đội không thể chiến đấu theo lối 
chiến tranh cách mạng của Việt Cộng, còn kinh tế quốc gia hầu 
hết hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ Mỹ” : 

Và, cuối cùng, năm 1963 định mệnh cũng đến! Trong năm 
đó, những biến cố dồn dập khuấy động một miền Nam hừng 
hực lửa. Những biến cố này là do hệ quả tích lũy từ các nguyên 
nhân các năm trước hoặc được khởi động đột biến ngay trong 
chính năm 1963: Từ thảm bại Ấp Bắc đến Phúc trình Mansfield 
(đặt câu hỏi căn bản rằng “Chúng ta có thể thắng Cọng sản với 
Diệm không?”); từ cuộc đâu tranh rồi bị đàn áp của Phật giáo 
đến hành động quyên sinh của văn hào Nhất Linh; từ rạn nứt 
quan hệ với Mỹ đến những tiếp xúc thỏa hiệp với Hà Nội; từ 
gần 10 âm mưu đảo chánh của các sĩ quan trung cấp ngay đầu 
năm 1963 đến chính ông Nhu cũng dự định đảo chánh ông 
Diệm trong kế hoạch 8ravo I để thay ông Diệm... Tất cả như 
những ngọn sóng, trùng trùng điệp điệp đan bện vào nhau đồ ụp 
xuống chế độ ông Diệm vào ngày I-I1-1963. Và vào sinh mạng 
hai anh em ông ngày 2-l 1-1963. 

Phật giáo hay không Phật giáo, Quân đội hay không Quân 
đội, Mỹ hay không Mỹ, cuối cùng thì nhân nào quả nấy. Và lịch 
sử sang trang. Phải sang trang... 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 
xxx 


Nhiều tài liệu đã đề cập đến những ngày xao động của 
năm 1963. Trong tập sách nây, thông qua các nguồn tài liệu Mỹ 
mà chủ yếu là từ FRUS, chúng tôi chỉ muốn cung cấp thêm một 
số đữ kiện do người Mỹ phát hiện nhưng không được đông đảo 
người Việt Nam biết đến. Sau đây là vài ví dụ: 

- _ Trong vụ nỗ súng tại Đài Phát thanh Huế ngày 8-5- 
1963, lúc đầu, binh sĩ chính quy được lệnh đàn áp đám 
đông Phật tử nhưng họ từ chối. Do đó, cuối cùng, chính 
địa phương quân của Thiếu tá Đặng Sỹ đã nỗ súng và 
ném lựu đạn. (FRUS 1961-1963, Vol. IH, Doc. 116). 

- - Ngày 3/6/1963 tại Huế, sinh viên và đồng bào tại 
Huế biểu tình và đã bị quân đội phun hóa chất để giải 
tán (FRUS 1961-1963, Vol. II, Doc. 146 và 147). 

- _ Tướng Lê Văn Kim là tướng lãnh đầu tiên đề cập 
với người Mỹ, ông Rufus Phillips của USOM, về ý định 
của quân đội sẽ loại bỏ ông Nhu nêu Mỹ có cùng một 
thái độ cứng rắn như thể. Bộ trưởng Quốc phòng 
Nguyễn Đình Thuần và Chánh Văn phòng Phủ Tổng 
thống Võ Văn Hải cũng muốn Mỹ tỏ thái độ muốn loại 
bỏ ông Nhu. (Pentagon Papers trích dẫn FRUS 1961- 
1963, Vol II, Doc. 274). 

- Tướng Trần Văn Đôn cho người Mỹ biết giữa ông 
Diệm và bà Nhu không có quan hệ xác thịt nhưng ông 
Diệm xem bà Nhu như một người vợ lý tưởng thuần 
khiết (platonic wife) như Hitler đối với Eva Braun, và 
ông Diệm đã từng thăng chức cho một người làm vườn 
tại Đà Lạt từ Trung sĩ lên Trung tá chỉ vì người nầy 
trắng trẻo đẹp trai (FRUS 1961-1963, Vol II, Doc. 
275). 

- - Việc ông Nhu lừa dối các tướng lãnh khi cho Lực 
Lượng Đặc Biệt giả danh quân đội tấn công các chùa tại 
Sài Gòn đêm 20/8/1963 khiến cả Mỹ lẫn dân chúng Việt 
Nam lên án quân đội, đã là một bước ngoặt mạnh mẽ 


15 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


khiến Quân đội dứt khoát muốn loại bỏ ông Nhu hơn. 
(FRUS 1961-1963, Vol IH, Doc. 274). 

- - Từ năm 1962, sau cuộc đảo chánh của Nhảy Dù và 
vụ oanh kích của 2 Phi công, và trước khi xảy ra vụ Phật 
giáo, Mỹ đã đánh giá là miền Nam sẽ bị nhuộm đồ vì 
gia đình họ Ngô đa nghi, kém hiệu quả và mắt lòng dân 
(FRUS 1961-1963, Vol HH, 1962, Doc. 268). 

- Sau cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng 
Đức, ngày 25/6, ông Nhu đã nói thắng với người Mỹ 
rằng ông chống đối ông Diệm, và chính phủ hiện tại 
phải bị loại bỏ. Ông Nhu trình bày điều nầy trong một 
tình trạng xúc động cao độ (FRUS 1961-1963, Vol IH, 
Doc. 256). 

- - Một đội cảnh sát đặc biệt của bà Nhu được thành 
lập và do người em của bà là Trần Văn Khiêm chỉ huy. 
Ông Khiêm đã cho một ký giả người Úc xem một danh 
sách các viên chức Mỹ tại Sài Gòn mà ông đang lên 
kế hoạch ám sát (FRUS 1961-1963, Vol IV, Doc. 68). 

- Nhiều quan chức Việt Nam cho biết quyền lực thực 
sự nằm trong tay ông Nhu, ông Diệm chỉ là “búp bê” 
của ông Nhu. Cả hai ông Nguyễn Đình Thuần và Võ 
Văn Hải đều xác nhận ông Nhu hút thuốc phiện từ hai 
năm rồi. Trạng thái tâm thần hoảng loạn của ông Nhu 
hiện rõ khi ông tuyên bố chỉ có ông mới cứu được Việt 
Nam. (FRUS 1961-1963, Vol IV, Doc.I10). 

Bà Trần Văn Chương, thân mẫu của bà Nhu, gọi bà 
Nhu là “đồ quỷ” (monster), ông Nhu là “hung nô” 
(barbare), ông Diệm là “kẻ bất tài” (imcompefenf). Còn 
ông Trần Văn Chương, Đại sứ VNCH tại Mỹ, thì bàn 
thảo với các nhà hoạt động để thành lập một chính phủ 
lưu vong để lật đỗ nhà Ngô (FRUS 1961-1963, Vol IV, 
Doc.118). 

- _ Khoản tiền 42,000 Mỹ Kim đã do CIA trao trước đó 
để dùng mua thực phẩm cho chiến binh VNCH và 
dùng làm tiền tử tuất cho gia đình tử sĩ trong cuộc binh 
biến 1-11-1963. Tướng Dương Văn Minh hai lần điện 


16 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


thoại tới ông Diệm, đề nghị hai anh em Diệm-Nhu đầu 
hàng sẽ được an toàn xuất ngoại. Ông Diệm hai lần từ 
chối. (Phúc Trình Thượng Viện Hoa Kỳ Số 94-465). 

- - Vân vân... 


Đó chỉ là vài ví dụ. Xin bạn đọc từ từ đọc hết 26 tài liệu.. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chính biến 1-11-1963, chúng 
tôi hy vọng tập sách nầy sẽ là một nhắc nhở đến những độc giả 
muôn tìm hiểu lịch sử Việt Nam thời cận đại một điều ai cũng 
đã biết, rằng trong tình trạng nhiễu loạn thông tin và nhiễu 
nhương thế sự hiện nay, hiểu được và đánh giá đúng một sự 
kiện thì thật là khó khăn. 

Trân trọng, 


Nhà Xuấtbản Thien Tri Thuc Publications 
P.O. Box 4805 
Garden Grove, CA.92842-4805 - USA 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


CƯỚC CHÚ: 


(I) Bài được đăng trên Diễn Đàn Forum số 129, xuất bản tại Paris vào 
tháng 5 năm 2003 và được 7T Viện Hoa Sen đăng lại: 
http:/“huvienhoasen.org/D_1-2 2-135 4-17521 5-50 6-1 17- 

55 14-1 15-1/ 

(2) Bài được đăng trên Tạp chí Hợp Lưu tại California vào tháng 8 năm 
2003 và được Việf-Sfudics đăng lại: h(tp:/WWW.VE- 
studies.info/kinhte/PhienCongDinhGiaLong_ HopLuu.pdf 

(3) ERUS 1961-1963, Tập HI, Memo của Forrestal gửi Harriman ngày 
8-3-1963. 

(4 lJoseph Buttinger, Viemam: A Poliical Hisfory  New_ York: 
Frederick A. Praeger, 1968. 

(Š) Bernard C. Nalty, Riual Ideologies in Divided Nations (Vietnam 
War). tr. 62; và Frances Fitzgerald, Fire in the Lake, tr. 101-104. 

(6) Robert Scigliano, Vietnam, A Coumtry At War. 

(7) Sắc lệnh số 209-TTP của Tổng Thống Phủ - Đoàn Thêm, Những 
ngày Chưa quên” Đại Nam, 1967 — Nam Chị Tùng Thư tái bản. 

(8) Marvin E, Gettlemen, Viefnam History, Documemts and Opinionsm 
và Đoàn Thêm, Những ngày Chưa quên” Đại Nam, 1967 — Nam 
Chị Tùng Thư tái bản. 

(9) Stanley Karnow, VWiefnam, A Hisfory, New York: King Presss, 
1983. 

(10) Đoàn Thêm, Những ngày Chưa quên” Đại Nam, 1967 — Nam Chi 
Tùng Thư tái bản. 

(11)Bernard C. Nalty, Riual ldeologies in Divided Nations (Vietnam 
War). tr. 62. 








PHÂN I 


CUỘC VẬN ĐỘNG BÌNH ĐẲNG TÔN GIÁO 
NĂM 1963 CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


20 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


CÁC ĐIỆN VĂN TRAO ĐỐI 
GIỮA TÒA TÔNG LÃNH SỰ HUẾ, 
TÒA ĐẠI SỨ MỸ TẠI SÀI GÒN VÀ 

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ TẠI 
WASHINGTON 
VẺ BIÊN CÓ ĐÊM LẺ PHẬT ĐẢN 
8-5-1963 TẠI ĐÀI PHÁT THANH HUÉ 


Lời Ban Biên Tập: Ba biến cố cao điểm của phong trào tranh 
đấu Phật Giáo năm 1963—cái chết của 8 Phật tử đêm 8/5/1963 
tại đài phát thanh Huế, cuộc tự thiêu của HT. Quảng Đức ngày 
11/6/1963 tại Sài Gòn và chiến dịch “nước lũ” tổng tấn công 
chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng ngày 21/ 8/1963. Ba biến cố 
lịch sử quan trọng này dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị trầm 
trọng kéo dài nửa năm và kết thúc bằng cuộc đảo chánh lật đồ 
chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Dưới đây là các 
điện văn trao đôi giữa Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Huế, Tòa Đại Sứ Hoa 
Kỳ ở Sài Gòn, và Bộ Ngoại Giao Mỹ ở thủ đô Washington 
trong đêm xảy ra biến cô 8/5/1963 tại đài phát thanh Huế. Điểm 
quan trọng trong biến cô này là ai đã bắn súng và ném lựu đạn 
vào đám đông trước đài phát thanh đêm 8/5/1963. Theo điện 
văn báo cáo về Washington, địa phương quân dưới quyền Thiếu 
tá Phó Tỉnh Trưởng Đặng Sỹ đã nỗ súng và ném lựu đạn (điện 
văn số 116). Tuy nhiên, trong một điện văn khác ông Đại sứ 
Nolting, sau khi hội kiến với TT Ngô Đình Diệm cho biết ông 
Diệm tin rằng Việt Cộng hoặc thành phần bất đồng chính kiến 
đã ném lựu đạn vào đám đông. (điện văn số 131) 


21 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Foreign Relations of the United States, 1961—1963 
Volume LII, Vietnam, January—-August 1963, 
Document 112... 


112. Telepram From the €Consulatde at Hue to the 
Department of State Ÿ 

Hue, May 9, 1963, 3 p.m. 

4. Buddha Birthday Celebration Hue May 6Š erupted Into 
large-scale demonstratlon at Hue Radio Statlon between 2000 
hours local and 2330 hours. At 2245 hours estimated 3,000 
crowd assembled and guarded by § armored cars, one Company 
ŒCG, one Company minus ARVN, police armored cars and some 
carbines fired Into air to disperse mob which apparenfly not 
unruly but perhaps deemed menacIng by authoritles. Grenade 
explosion on radio staton porch killed four children, one 
woman. Other Incidents, possibly some resulting from pamc, 
claimed two more children plus one person age unknown Kkilled. 
Total casualties for evening 8 killed, 4 wounded.^ 

Background this Incident started May 7 when police 
attempted enforce law that no flags other than Viet-Namese to 
be flown.Š Police apparently encountered popular resistance to 
enforcement of law as thousands Buddhist flags publicly 
displayed. At police request evening May 7 Province Chief 
Dang reportedly rescinded order. Morning May § demonstration 
at large Tu Dam Pagoda resulted in speech by Chief Bonze In 
presence Buddhist Dang criticizing GVN suppression freedom 
relipion, favorltIsm of Catholics. Parade banners during day 
anti-GVN orlentated. Translatlons of same wIll be forwarded 
when available. 

Evening May § crowd gathered at radio statlon where 
Head Bonze scheduled broadcast speech. Permission refused at 
last minute by GVN. Bonzes on scene urged people remain 
peaceful. GVN fire hoses and exhortatlons of Province Chief 
unsuccessful In dispersing crowd. Troops arrived and ordered 
dispersal. 


22 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Bonzes said stand stil, do not fight, GVN claims some 
threw rocks at radio station, although Indicatlons are this not 
true. Firing then broke out. 

1100 hours May 9, Province Chief addressed estimated 
S00 youth, demonsfrators, explained crowd actions spurred by 
OppOSIfIonIst agitators had necessitated troop action to maintain 
order. Head Bonze requested crowd disperse peacefully and 
turn 1n flags. Some of crowd heard chanting “down with 
Catholicism”. 

At moment Hue qulet. Population confrols and unusual 
troop deployment not observed. However, situation very fluid 
and reports of Buddhist demonstration to occur afternoon May 9 
flowing 1n. Buddhists very upset. American community on 
Emergency Phase II Alert but no threat to Americans apparent 
at present. 

Helble 


* Source: Department of State, Central Fies, POL 25 §S 
VIET. Secret; Operational Immediate.Received at 8:33 a.m. 

? At 7 p.m. the Embassy in Saigon sent a second report of 
the incident to Washington, listing seven dead and seven 
inJured. The Embassy noted that Vietnamese Government 
troops may have fired Into the crowd, but most of the casualtles 
resulted, the Embassy reported, from a bomb, a concussion 
ørenade, or “from general melee”. The Embassy observed that 
although there had been no Indication of Viet Cong actfIvIty 1n 
connection with the Incident, the Viet Cong could be expected 
to exploIt future demonstrations. (Telegram 1005 from SaIgon, 
May 9; 1bid., SOC 14-1 S VIET) Subsequent accounts of the 
May Š Incident In Hue have generally listed the casualtles as 
nine killed and fourteen wounded. (Umied States-Vietnam 
Relatons, 1945-1967, Book 3, p. 5; Hilsman, To Move a 
Naton, p. 468; Mecklin, Mission in Torment, p. 153) In a 
đetailed assessment of the Buddhist demonsftrations in Hue May 
6-10, Consul Helble reported that seven people died on the 
evening of May S8, and one of those InJured subsequently died. 


23 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


He no(ed that approximately 15 additional demonstrators were 
IinJured, but added that exact figures were difficult to determine. 
Two of those killed, both children, died from being crushed by 
armored vehicles. (Alreram A-20 from Hue, June 3; 
Department of State, Central Files, SOC 14-1 S VIET) 

$The law limting the use of religlous flaøs wWas 
established by Decree 18S9/BNV/ NA/P 5, which became 
effective on May 12, 1958. According to the law, religlous sect 
flags could be flown only on religilous holidays at places of 
worship or private homes with the permission of the local 
authoritles. In aireram A-20, cited In footnote 2 above, Helble 
noted that the law was “never observed” until the attempt to 
enforce 1, apparently on orders from President Diem, at Hue on 
the most important Buddhist holiday of the year. (The text of 
the regulatons outlined in Decree 189 1s contained in a 
commumique 1ssued by the Mayor of Danang on April §, 1963, 
which was transmitted to Washington as enclosure 6 to alrgram 
A-20) 

SOUFC€: 
www.hIstory.state.øov/hIstoricaldocumenfs/frus I961- 
63v03/d112 


112 Điện Văn Từ Tòa Lãnh Sự tại Huế gửi về Bộ Ngoại 
Giao Mỹ (1) 


Huế, ngày 9 tháng 5-1962 — lúc 3 giờ chiều 

4. Đại Lễ Phật Đản tại Huế ngày 8 tháng 5 đã trở thành 
một cuộc biểu tình lớn ở Đải Phát Thanh Huế từ 20:00 giờ tới 
23:30 giờ địa phương. Vaò lúc 22:45 giờ, khoảng 3,000 người 
tụ tập và bị canh gác bởi 8 xe thiết giáp, một đại đội CG (ND: 
CG không rõ là gì, chữ GŒ có thể là Guard, là lính gác cơ hữu?). 
một đại đội không đầy đủ của quân đội Nam VN, xe bọc sắt của 
cảnh sát, và một số súng carbines bắn chỉ thiên để giải tán đám 
đông trông không khó kiểm soát nhưng có vẻ đe dọa dưới mắt 
nhà cầm quyên. Lựu đạn nỗ ở thêm đai phát thanh làm chết 4 
trẻ em, một phụ nữ.Các chuyện khác xảy ra, có lẽ vì hốt hoảng, 


24 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


làm chết thêm 2 trẻ em và một người không rõ tuổi.Tổng cộng 
thương vong đêm này là § chết và 4 bị thương. (2) 

Dẫn tới vụ này là bắt đầu từ ngày 7 tháng 5-1963, khi 
cảnh sát tìm cách thi hành luật cắm treo cờ nào khác, trừ quốc 
kỳ. (3) l : 

Cảnh sát khi thị hành luật phải đôi diện với sự đôi kháng 
rộng rãi khi hàng ngàn lá cờ Phật Giáo đã treo lên. Theo yêu 
cầu của cảnh sát, đêm 7 tháng 5-1963 Tính Trưởng Dang (ND: 
điện văn viết tắt là Dang, trong khi Tỉnh Trưởng lúc đó là 
Nguyễn Văn Đăng, và Phó Tỉnh Trưởng Nội An là Thiếu Tá 
Đặng Sỹ -- chữ Dang có thể dễ gây nhằm lẫn) rút lại lệnh cắm. 

Sáng ngày 8 tháng 5-1963, một cuộc biểu tình ở Chùa Từ 
Đàm có bài diễn văn của Viện Chủ ngôi chùa, lúc đó có mặt 
Phật Tử Dang (ND: có lẽ muốn nói Tỉnh Trưởng Nguyễn Văn 
Đăng là Phật Tử), chỉ trích việc chính phủ VNCH đàn áp tự do 
tôn giáo trong khi ưu đãi Thiên Chúa giáo. Các biểu ngữ tuần 
hành có ngôn ngữ chống chính phủ VNCH.Bản dịch các biểu 
ngữ sẽ chuyên tới [Washington] khi có thê. 

Đêm 8-5-1963, đám đông tập họp ở đài phát thanh, nơi vị 
sư trưởng theo lịch trình phổ biến trên đài bài diễn văn. Giờ 
chót, chính quyền từ chối [phát bài diễn văn].Các vị sư tại chỗ 
kêu gọi dân chúng bình tỉnh. 

Vòi rồng và lệnh thúc giục giải tán của Tỉnh Trưởng 
không giải tán được đám đông.Lính tới và ra lệnh giải tán. 

Các vị sư kêu gọi đứng yên, đừng chống đối.Phía chính 
quyền nói là có vài người ném đá vào đài phát thanh, mặc đù có 
dấu hiệu cho thấy nói thế không đúng. Rồi có tiếng súng nỗ. 

Lúc 11:00 giờ trưa ngày 9-5-19963, Tỉnh Trưởng nói 
chuyện trước khoảng 800 người biểu tình trẻ, giải thích với đám 
đông rằng những kẻ kích động cơ hội đã làm cho lính phải tới 
giữ trật tự. VỊ Sư Trưởng kêu gọi đám đông giải tán êm thắm và 
nộp các lá cờ.Một vài người trong đám đông hô khẩu hiệu “Đả 
đảo Thiên Chúa Giáo.” 

Lúc đó, Huế lặng yên.Không thấy có việc động binh khác 
thường và kiểm soát quân chúng.Tuy nhiên, tình hình rất đao 
động và có tin cuộc biểu tình của Phật Tử sẽ xảy ra vào chiều 


25 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


ngày 9-5.Phật Tử rất phân nộ. Cộng đồng người Mỹ nhận Lệnh 
Khân Cấp Bậc 2, nhưng không thây đe dọa nào cho người Mỹ 
lúc này. | 

Ký tên: Helble (Tổng Lãnh Sự ở Huế) 


NOTE 

I) Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hồ sơ trung ương, 
PLO 25 S VIET. Mật. Xem xét tức khắc. Nhận lúc 8:33 giờ 
sáng. 

2) Lúc 7 giờ tối, Tòa Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn gửi bản phúc 
trình thứ nhì vụ này về Washington, noí 7 chết và 7 bị thương. 
Tòa Đại Sứ ghi nhận rằng lính VNCH có thể đã bắn vào đám 
đông, nhưng hầu hết thương vong, theo Tòa Đại Sứ báo cáo, là 
từ một quả bom, một loại lựu đạn sát thương, “từ đám đông 
quần chúng.” Tòa Đại Sứ thấy rằng mặc dù không có dấu hiệu 
Việt Cộng liên hệ tới vụ này, VC có thể dự kiến sẽ khai thác các 
cuộc biều tình tương lai.(Điện tín 1005 từ Sài Gòn, ngày 9-5- 
1963; nguồn như trên, SOC 14-1 S VIET).Thiệt hại trong ngày 
8-5-1063 tại Huế thường được ghi là 9 chết và 14 bị thương. 
(United States-Vietnam Relafions, 1945-1967, Sách 3, trang 5; 
Hilsman, 7ø Move a NaHon, tr. 468; Mecklin, Mission 1n 
Torment, tr. 153). Trong một lượng định chỉ tiết về biểu tình 
của Phật Tử tại Huế các ngày 8-10 tháng 5 -1963, Lãnh Sự 
Helbe báo cáo rằng 7 người chết trong đêm 8-5, và một trong số 
bị thương sau đó đã chết. Ông ghi nhận rằng có thêm khoảng 1Š 
người biểu tình bị thương, nhưng thêm răng con số chính xác 
khó biết.Có 2 trong số bị giết, đều là trẻ em, chết vì bị xe thiết 
giáp cán chết. (Điện văn A-20 từ Huế, ngày 3 tháng 6-1963; Bộ 
Ngoại Giao, Central Flles, SOC 14-1 S§ VIET) 

NOITE: 

3) Luật hạn chế treo cờ tôn giáo đưa ra theo Nghị Định 
189/BNV/NA/PS, hiệu lực từ ngày 12 tháng 5-1958. Theo luật, 
cờ tôn giáo có thể treo riêng ở lễ hội tôn giáo ở nơi thờ phượng 
hay nhà riêng với sự cho phép của chính quyền địa phương. 
Trong điện văn A-20, dẫn ở chú thích 2 nêu trên, Helbe ghi 
nhận rằng luật này “chưa bao giờ được tôn trọng” cho tới khi 


26 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


có nỗ lực thi hành tại Huế, hiển nhiên là do lệnh từ Tổng Thống 
Diệm, vào ngày lễ Phật Giáo quan trọng nhất trong năm. (Bản 
văn quy định trong Nghị Định 189 nằm trong bản văn ban hành 
bởi Thị Trưởng Đà Năng ngày 8 tháng 4-1963, đã được chuyên 
về 'Washington trong phụ lục 6 của điện văn A-20.) 

Nguồn: http:/thientrithucvn.blogspot.com/2013/01/no-o- 
hue-ngay-9thang-5-I963-nguon.html 





115. Teleeram From the Department of State to the 
Embassy in Vietnam! 


Washington, May 9, 1963, 3:24 p.m. 

1066. Hue 4 to Dept.? At your discreflon sugsest you urge 
GVN take no repressive measures against Buddhists, offer 
sympathy and funeral expenses to families of demonstration 
victims, make any other approprlate gøestures toward restoratIon 
of order and amity between reliø1ous øroups. 

Rusk 

* Source: Department of State, Central Files, SOC 14-1 § 
VIET. Secret; Operational Immediate. Drafted by Heavner and 
cleared by Rice. Repeated to CINCPAC for POLAD. 

? Document 112. 


115. Điện Văn Từ Bộ Ngoại Giao Mỹ Gửi Tới Tòa Đại Sứ 
Mỹ ở VN (1) 

Từ Washington, ngày 9 tháng 5-1963 - lúc 3:24 giờ chiêu 

1066. Hue 4 to Dept. (2). Khuyến cáo Tòa Đại Sứ hãy 
khéo léo thúc giục chính phủ Nam VN đừng ra biện pháp đàn 
áp Phật Tử, hãy bày tỏ thương cảm và giúp chi phí tang lễ cho 
các gia đình nạn nhân cuộc biểu tình, hãy làm bất cứ cử chỉ 
thích nghi nào để tái lập trật tự và quan hệ thân hữu giữa các 
nhóm tôn giáo. 

Ký tên: Rusk (Ngoại Trưởng Hoa Kỳ) 

NOITE: 

L) Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Hồ Sơ Trung Ương, 


27 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


SOC 14-1 S VIET. Mật; Tức khắc giải quyết.Soạn thảo bởi 
Heavner và thông qua bởi Rice. Gửi lại tới CINPAC (ND: viết 
tắt của Commander-in-Chief, U.S. Pacific Command, Tư Lệnh 
Quân Lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương) cho các POLAD (ND: 
viết tắt của Policy Advisors, các Có Vấn Chính Sách). 

Nguồn: http:/thientrithucvn.blogspot.com/2013/01/ngoai- 
truong-mythuc-g1uc-ong-diem-hoa.html 





116. Telepram From the Consulatde at Hue to the 
Department of StateỶ 


Hue, May 10, 1963, 2 a.m. 

5. Early AM May 10 Hue quiet. 9 PM curfew now In 
effect. May 9 crowd of 3,000 gathered radio station 1700 hours 
local. Chief Bonze Central Vietnam Tri Quang called on people 
disperse quietly. He promised call meeting later date. His 
request obeyed. Quang has now demonstrated on at least three 
occasions his ability handle his followers. He apparently 
respected as ¡Independent, non'GVN Bonze. GVN mobile 
loudspeakers roamed streets evenng May 9 calling on 
population stay calm, avoid public assemblies, respect curfew. 

NRM sponsored public meeting at 1500 hours May 9 for 
purpose condemnation “Viet Cong terrorist act evening May 8” 
drew no audience whatsoever and speeches never came off. 
Large øgroup mostly youths, reported to have marched around 
old citadel part of Hue several hours early 9th until 0400 hours 
chanting down with Diem government. 

Theme Buddhist banners May 8 reported earlier called for 
equality of religion. Protested order take religlous flags down, 
urged no refusal sacriice for Buddhist cause. USIS BPAO 
forwarding photographs same. 

Bonze Quang has reportedly called upon all Buddhist 
followers in Central Vietnam who can come to Hue May 10 do 
so for mass funeral victims evening May 8. Reportedly he also 
has ordered meetings of Buddhists In all provinces. At noon 


28 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


May S, prior killings, he reportedly sent telesrams to President 
Diem and Buddhist organizatlon Rangoon protesting order take 
down flags. This order here known as Decree Number 107 
1ssued by Minister Interior Saigon last year. 

Nung battalion paratroops arrved Hue May 9. All 
evidence Indicates ARVN present Incident evening 6th refused 
take action against populatlon, CG under Deputy Province 
Chief MaJjor Šy unit which fired. Liftle questlon now that one of 
these threw grenade. Province Chief Dang apparently has 
gained stature during developments, Sy being considered 
villamn. Brother of President, Ngo Dinh Can, reportedly 
informed of all developmentfs, but not clear as to his feelings re 
sIfuation. 

Mass funeral May 10 probably wIll be peaceful, although 
VC have had sufficlent time to react and may attempt touch off 
something following funerals which likely be attended by 
thousands. Government offices in Hue ordered now_ by 
government delegate CVN lowlands to have all personnel 
remain In office 24 hours a day to “prevent VC infiltration” and 
have available all possible weapons. May aggravate situation. 

Population must be Judged as tense. Duration and IntensIty 
Of crisis unusual 1n view generally passIve nature Vietnamese In 
tems public demonstratlons. People seem to have taken 
seriously Bonze speech morning §th “now 1s time to fipht”. 
While word fight perhaps overemphatic, desire of people seems 
to be to have some sort of showdown following years of 
frustration for Buddhists. Student banner morning 9th “please 
kil us”. Man on street expressing great desire for world to 
know of killings on §th. While GVN line 1s VC responsible, no 
credIbility this among population. 

Helble 


† Source: Department of State, Central Files, SOC 14-1 § 
VIET. Secret; Operational Immediate.Also senf to Saigon. 

? The correct reference is to Decree 189; see footnote 3 
Document 112. Decree 10, which became a central 1ssue 1n the 





29 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Buddhist crisis, was I1ssued by Emperor Bao Dai at Vichy, 
France on August 6, 1950. It established regulatlons øgoverning 
the creation and functioning of assoclatlons In Vietnam. As 
Iinterpreted by the Diem government, the law governed the 
functioning of the Buddhist religlon, as well as political partles, 
trade unions, and sports assoclatlons. The law provided, 
however, that “a special status shall be prescribed later for 
Catholc and Protestant missions and for Chinese 
congregations”. (For text, see Journal officiel de la Republique 
du Viet-Nam, No. 34, August 26, 1950, pp. 434-437; the 
English language text, as amended by Ordinance No. 6 of April 
3, 1954, 1s prinnted as Annex XV to U.N. doe. A/5630, 
Decembser 7, 1963.) 


116. Điện Văn Từ Lãnh Sự Quán ở Huế Gửi về Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ (1) 

Huế, ngày 10 tháng 5-1963 — lúc 2 giờ sáng 

5. Sáng sớm ngày 10 tháng 5, Huế yên tĩnh. Lệnh giới 
nghiêm từ 9 giờ tối đã hiệu lực.Ngày 9 tháng 5, đám đông 3,000 
người tụ tập trước đài phát thanh lúc 17:00 giờ giờ địa 
phương.Vị Sư Trưởng Miền Trung Thích Trí Quang kêu gọi 
dân chúng giải tán ôn hòa.Sư hứa sẽ kêu gọi tụ họp sau. Lời yêu 
cầu của Sư được mọi người tuân lệnh.Sư Trí Quang bây giờ đã 
chứng tỏ được ít nhất trong ba trường hợp khả năng của Sư điều 
hành được tín đồ. Sư có vẻ được tôn trọng như một nhà sư độc 
lập, không lệ thuộc chính quyền. Các xe loa di động của chính 
phủ VNCH chạy quanh đường phố đêm 9 tháng 5-1963, yêu 
cầu dân chúng tình tỉnh, tránh tụ tập nơi công cộng, tôn trọng 
luật giới nghiêm. 

Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia (National 
Revolutionary Movement, viết tắt trong điện văn là NRM) thực 
hiện một cuộc tụ tập công chúng lúc 15:00 giờ chiều ngày 9 
tháng 5, để lên án “Việt Cộng khủng bố trong đêm 8 tháng 5- 
1963” đã không được dân chúng tham dự và [thế là] không thấy 
bài diễn văn nào phát biểu. 

Một đám đông hầu hết là giới trẻ, được kể là diễn hành 


30 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


quanh một phần cổ thành Huế nhiều giờ sáng sớm ngày 9 cho 
tới 04:00 giờ hô đả đảo chính phủ ông Diệm. 

Các biểu ngữ Phật Giáo ngày 8 tháng 5-1963 trước đó 
được kể là kêu gọi bình đẳng tôn giáo.Phản đối lệnh hạ cờ tôn 
giáo, thúc giục hy sinh cho chính nghĩa Phật Giáo.USIS BPAO 
chuyên đi cùng các tấm ảnh. 

Có tin nhà sư Thích Trí Quang kêu gọi tất cả Phật Tử 
miễn Trung VN những người có thể tới Huế ngày 10 tháng 5- 
1963 đề tham dự tang lễ tập thể các nạn nhân chết ngày 8 tháng 
5. Có tin Sư cũng đã ra lệnh họp tất cả Phật Tử ở tất cả các tỉnh. 
Vào trưa ngày 8 tháng 5, trước cuộc thảm sát, có tin Sư đã gửi 
điện văn tới Tổng Thông Diệm và tổ chức Phật Giáo ở Rangoon 
để phản đối lệnh hạ cờ. Lệnh này ở đây có tên là Nghị Định Số 
10 (2) bản hành bởi Bộ Nội Vụ Sài Gòn năm ngoái. 

Chiến binh nhảy dù từ tiêu đoàn người Nùng đã tới Huế 
ngày 9 tháng 5-1963. Tất cả chứng cớ cho thấy khi các chiến 
binh VNCH trong đêm 8 tháng 5 đã từ chối lệnh đàn áp đám 
đông, [thì] địa phương quân dưới quyền Thiếu Tá Phó Tỉnh 
Trưởng Đặng Sỹ đã nỗ súng. Bây giờ không có bao nhiêu ngờ 
vực rằng một trong nhóm này đã ném lựu đạn. Tỉnh Trưởng 
Đăng có vẻ như được uy tín qua các diễn biến này, Sỹ... 

NOITE: 

L) Nguồn: Bộ Ngoại Giao, Hồ sơ Trung ương, SOC 14-1 
S VIET. Mật; Xử lý tức khắc. Cũng gửi về Siagon. (ND: Điện 
văn ghi nhận SaIgon ra S1agon). 

2) Đúng ra là Nghị Định 189; hãy xem ghi chú 3, Hồ sơ 
112. Dụ Số 10, điều trở thành vấn đề trung tâm trong khủng 
hoảng Phật Giáo, nguyên ban hàng bởi Hoàng Đề Bảo Đại ở 
Vichy, Pháp Quốc, ngày 6 tháng 8-1950. Qua sự diễn dịch bởi 
chính quyền Diệm, luật này chỉ phối hoạt động của Phật Giáo, 
cũng như các đảng phái chính trị, hội nghề nghiệp, và hội thể 
thao. Tuy nhiên, luật này đã trao cho “một vị thể đặc biệt sẽ 
được mô tả sau giành cho các hội truyền giáo Công Giáo và Tin 
Lành và cho các bang hội Hoa Kiều.” (Bản văn, xin đọc ở 
Journal officiel de la République du Viet-Nam, Số 34, ngày 26 
tháng 8-1950, các trang 434-437; bản Anh dịch, được bồ túc bồi 


31 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Sắc Lệnh Số 6, ngày 3 tháng 4-1954, in làm bản bổ sung Annex 
XVtoU.N. doc. A/5630, ngày 7 tháng 12, 1963.) 

Nguồn:  hfp:/thientrithuevn.blogspot.com/2013/01/hue- 
ngay 10-5-1963-thay-tr1-quang-keu.html 





118. Manifesto of Vietnamese Buddhist Clergy and FaithfulF 


Hue, May 10, 1963. 

For many thousands of years the Buddhist clergy and 
faithful throughout the world as well as wIthin the country have 
been loyal to the principles of benevolence, altruism and 
honesty espoused by Buddha. Because of this, Buddhism has 
gradually evolved an atmosphere of tranquillity. History has 
clearly proven this point. Thus, for many years Buddhists have 
been terrorized and repressed everywhere. Because of our 
consclence, we are still resigned, although not cowardly so, In 
the face of the suffering and mourning of our present natIonal 
cIrcumstances. But our sorrow has been taken advantage of by 
the authoritles to cause untold mourning among the Buddhist 
clerey and faithful in the country. Buddhism has been 
condemned In a mamner unJust to a religIon which has existed 1n 
the counftry for thousands of years. From these actlons we can 
perceive the bad Intention of the authoritles. They even have 
smashed the most sacred symbol of the Buddhists by taking 
down the International Buddhist flag. This decIsion 1s contrary 
(o the Constitutlon and brazenly violates the freedom of 
religious worshIp. In the face of these unJust actions, the monks 
and faithful throughout our country must rise up and strugsle 
for theIr 1deals. 

The incident which occurred three days ago really affected 
morale. Blood flowed and human lives were once again 
sacrificed, so we are now determined to place our hopes before 
the government and to request the following poinfs: 

1. To request that the Government of the Republic of 
Vietnam permanent(ly retract the official cable repressing the 


32 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Buddhnist religlous flag. 

2. To request that Buddhists be allowed to enJoy a special 
regime such as that allowed to Catholics according to Decree 
10.2 

3. To request the gøovernmen(t to s(op arres(sã and 
terrorization of Buddhist followers. 

4. To request that Buddhist bonzes and faithful be allowed 
{reedom to preach and observe theIr religion. 

53. To request that the government make worthwhile 
compensatIlon for those Innocent persons who were killed, and 
mete out proper punishment to the 1nstigators of the murders. 

The poInts mentioned above express the most ardent 
hopes of Buddhist bonzes and followers 1n the entire country. 
We are prepared to make sacrifices until such time as the 
reasonable aspirations mentioned above are realized." 

Buddhist Year 2307 

Hue, 10 May 1963 

Bonze Tuong Van 

Presidemt, Vietnam ŒGeneral Association oƒ Buddhists 

Bonze Mat Nguyen 

Board öøƒ Directors oƒ the Central Vietnam Bonze 

Assocrafion Bonze Mat Hien 

Board oøƒ Directors oƒ the Thua Thien Bonze Association 

Bonze Tri Quang 

Board øƒ Directors oƒ the Central Vietnam Buddhist 

Assocrafion Bonze Thien Sleu 

Board oøƒ Directors oƒ the Thua Thien Bonze Associafion 


† Source: Department of State, Central Files, POL 13-6 S 
VIET. Unclassified; Translation. Transmitted as attachment A to 
argram A-78l from Saigon, June 10. A sliphy variant 
translation of this manifesto was transmit(ed as enclosure 5 to 
alreram A-20 from Hue, June 3. (Ibid., SOC 14-1 S VIET) The 
manifesto was 1ssued at a mass meeting of Buddhist clergy and 
faithful at Tu Dam Pagoda In Hue on May 10. The five 
demands put forward 1n this declaratlon are those which have 


33 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


been described In some of the memolir accounts dealing with the 
Buddhist criss as having been addressed to the Diem 
gøovernment on May 13. (Hilsman, To Move a Nation, p. 469; 
Mecklin, Mission 1n Torment, p. 154) 

? See footnote 2, Document 1 16. 

ỶOn May 13 a representative of the Diem øovernment met 
in Hue with a delegatlon of Buddhist leaders to consider the 
demands outlined In the May 10 declaration. The government 
Official suggested that most of the Buddhist concerns were 
groundless, but Indicated that the government would consider 
them. He added, however, that the Buddhist declaration was 
extreme In language and appeared to be an ultImatum. Such an 
approach, he Indicated, was a mistake. A memorandum of the 
discussion between an unnamed Vietnamese Government 
officiadl and the Buddhist delegalon was transmifed as 
enclosure Ì to airgram A-20 from Hue. On May 15 a delegation 
of Buddhist leaders took up the Buddhist demands with 
President Diem 1n a meeting with him at the Presidential Palace 
1n Saigon. For a report of that meeting, see Document 129. 





118 Bản Tuyên Ngôn của Phật Giáo Việt Nam 


Huế ngày 10 tháng 5 năm 1963 

"Đã từ nhiều ngàn năm, tăng ni và tín đồ Phật giáo trên 
thế giới cũng như trong nước vẫn trung thành với tôn chỉ: Từ bị, 
VỊ Tha và Như Thật của Đức từ phụ Thích Ca Mâu N¡. 

Phật giáo đến đâu đều đem lại một không khí an lành ở 
đó. Điều ấy lịch sử đã chứng minh. 

Và, đã từ nhiều năm nay Phật giáo đồ bị khủng bố, đàn áp 
khắp nơi, chúng tôi vẫn nhẫn nhục, , đương nhiên không phải hèn 
yêu mà vì ý thức đ ư ợ c những nỗi đau khổ, tang tóc của hoàn 
cảnh dân tộc hiện t ạ ¡. Nhưng đau đớn thay, một số người đã 
lợi dụng quyền hành gây ra không biết bao nhiêu tang tóc đối 
với tăng ni và tín đồ Phật giáo khắp trong nước, đối xử một 
cách bất công với một Tôn giáo có hàng nghìn năm lịch sử của 
dân tộc. Từ hành động này đến hành động khác, thậm chí đã chà 


34 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


đạp lên quyền lợi thiêng liêng nhất của Phật giáo đồ: Cờ Phật 
giáo quốc tế bị triệt hạ. Quyết định này đã trái hiến pháp và 
ngang nhiên vi phạm quyên tự do tín ngưỡng. Trước những 
hành động bất công đó, bắt buộc tăng nỉ và tín đồ khắp trong 
nước chúng tôi phải đứng dậy tranh đấu cho lý tưởng của mình. 
Sự kiện xảy ra 3 ngày nay chính là phản ánh tỉnh thần đó. 

Máu đã chảy, nhân mạng đã bị hy sinh, một lần nữa, chúng tôi 
cương quyết đề đạt những nguyện vọng dưới đây lên chính phủ, 
yêu cầu thực thi 5 điểm: 


I1. YÊU CÂU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA 
THU HỘI VĨNH VIÊN CÔNG ĐIỆN TRIỆT GIÁO KỲ CỦA 
PHẬT GIÁO. 

2. YÊU CÂU PHẬT GIÁO PHÁI ĐƯỢC HƯỞNG MỘT 
CHẼ ĐỘ ĐẶC BIỆT NHƯ CÁC HỘI TRUYÊN GIÁO THIÊN 
CHÚA ĐÃ ĐƯỢC GHI TRONG ĐẠO DỤ SỐ 10. 

3. YÊU CÂU CHÍNH PHỦ CHẤẦM DỨT TÌNH TRẠNG 
BẮT BÓ, KHỦNG BỒ TÍN ĐÔ PHẬT GIÁO. 

4. YÊU CÂU CHO TĂNG NI, TÍN ĐỎ PHẬT GIÁO 
ĐƯỢC TỰ DO TRUYÊN ĐẠO VÀ HÀNH ĐẠO. 

5. YÊU CÂU CHÍNH PHỦ ĐÈN BỎI MỘT CÁCH 
XỨNG ĐÁNG CHO NHỮNG KẺ BỊ CHÉT OAN VÔ TỘI VÀ 
KẺ CHỦ MƯU GIÉT HẠI PHẢÁI ĐÈN TỘI ĐỨNG MỨC. 


Những, điều trên đây là những nguyện vọng tối thiểu và 
thiết tha nhất của toàn thê tăng và tín đồ Phật giáo trong cả 
nước. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho đến khi nào những 
nguyện vọng hợp lý trên được thực hiện. 


Làm tại Huế, Phật lịch 2.507, ngày 10-5dÏ]- T963. 
Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt nam 
Hòa thượng TỊNH KHIẾT (ký tên) 

Hội Trưởng Tổng trị sự Thượng tọa T. TRÍ QUANG (ký tên) 
Hội trưởng ban Trị sự, Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên 
Thượng tọa T. THIỆN SIÊU (ký tên) 

Trị Sự trưởng Tổng trị sự Giáo hội Tăng già trung Phần 


35 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÔN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 
Thượng tọa T. MẬT NGUYỆN (ký tên) 
Trị sự trưởng ban Trị sự giáo hội Tăng già Thừa Thiên 
Thượng tọa T. MẬT HIEN (ký tên) 





Foreign Relations of the United States, 1961—1963 
Volume LII, Vietnam, January—-August 1963, 
Document 131. 


131. Telepram From the Embassy in Vietnam (to the 
Department of State Ÿ 


Saigon, May 22, 1963, 2 p.m. 

1050. CINCPAC for POLAD. Deptel 11177 During 
meeting with Diem May 1S, he devoted about two hours to 
Buddhist questions. I sought to Impress on him need for further 
GVN action and specifically suggested public declaration by 
him and/or appointment commission along lines Embtel 1038. 
Diem was non-committal re commission and took position that 
declaraton should be deferred until people had had time to 
reflect on varlous s(atemen(ts which have been made, 
particularly at press conference held by Buddhist leaders 
following meeting with hìm. 

From Diem's extensive remarks to me, 1t was quIte clear 
that he 1s convinced that (a) Hue incident was provoked by 
Buddhist leaders, (b) deaths were caused by grenade or 
grenades thrown by VỀ or other dissidents and not by GỚVN, 
and (c) certain Buddhist leaders are seeking to use Hue affair as 
means of enhancing ther own posilons withn Buddhist 
movement. Finally, Diem appears to feel that whole affair 1s far 
less serlous matter than we do. I said I hoped he had not 
underestimated serIousness of situation; that our information re 
facts and attitude of people was considerably different from hs. 

With regard to Buu Hois suggestion,* there might be 


36 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


merIf 1n creatlon of Cabinet-level post for religIous affairs. I do 

not feel, however, that this 1s propItlous moment fo prOpOS€ 1, 

and I frankly think that at any time, proposal would have far 

better chance of acceptance 1ƒ made by Vietnamese rather than 

American. We wIll work toward this at suItable opportunIty. 
Nolting 


* Source: Department of State, Central Files, SOC 14-1 § 
VIET. Secret; Priority. Repeated to CINCPAC. 

* See footnote 3, Document 129. 

3 Document 129. 

* In telegram 1117 to Saigon, the Department of State also 
noted that, during his current visit to Washington, Ambassador 
Buu Hoi had expressed the Idea that the Diem government 
should appoint a cabinet level official responsIble for religIous 
affatrs. Buu Hoi suggested that Ambassador NÑolting might take 
up the Idea with Diem. 

http://history.state.øov/hIstoricaldocuments/frus 1961- 
63v03/d131 





131. Điện Văn Từ Tòa Đại Sứ Mỹ ở Việt Nam Gửi về Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ[ [| 


Sài Gòn, ngày 22 tháng năm 1963, 14:00 

1050. CINCPAC cho POLAD. Deptel II17,2] Trong 
cuộc họp với Diệm ngày 18 tháng Năm, ông ấy đã dành khoảng 
hai giờ cho những câu hỏi về Phật giáo. Tôi đã tìm cách gây ấn 
tượng với ông ấy về những hành động cần cho Chính phủ Việt 
Nam và đặc biệt đề nghị ông tuyên bố công khai và / hoặc bổ 
nhiệm một ủy ban theo Embtel 1.038,[3] Diệm không cam kết 
tái lập lại ủy ban và giữ ở vị trí mà tuyên bố công khai cần được 
hoãn lại cho đến khi dân chúng có thời gian suy nghĩ về nhiều 
báo cáo khác nhau đã được thực hiện, đặc biệt là tại cuộc họp 
báo được tổ chức bởi các nhà lãnh đạo Phật giáo sau cuộc họp 
với ông ấy. 

Từ những nhận xét sâu rộng của Diệm, tôi thấy khá rõ 


37 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


ràng rằng ông ấy tin rằng (a) biến cố ở Huế (xảy ra tại đài phát 
thanh) đã được kích động bởi các nhà lãnh đạo Phật giáo, (b) 
trường hợp tử vong là do một trái hay nhiều trái lựu đạn ném 
bởi VC hoặc những thành phần bất đồng chính kiến và không 
phải do Chính phủ Việt Nam, và (c) một số nhà lãnh đạo Phật 
giáo nào đó đang tìm cách sử dụng biến cố Huế này như là 
phương tiện nâng cao vị trí của mình trong phong trào Phật giáo 
tranh đấu. Cuối cùng, Diệm dường như cảm thây rằng toàn bộ 
sự việc không nghiêm trọng hơn là chúng ta nghĩ. Tôi đã nói tôi 
hy vọng ông ấy đã không đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng 
của tình hình, mà những thông tin của chúng tôi là những dữ 
kiện thật và thái độ của dân chúng quan tâm khác với ông Ấy. 

Liên quan đến đề nghị của Bửu Hội, [4] có thể là một điều 
tốt trong việc thiết lập một cơ quan chính quyền cấp bộ lo cho 
các vấn đề tôn giáo. Tôi không cảm thấy, tuy nhiên, đây là thời 
điểm thuận lợi để đề xuất nó, và tôi thành thật nghĩ răng bất cứ 
lúc nào, đề nghị sẽ có cơ hội tốt hơn để chấp thuận nếu được đề 
nghị bởi (chính) người Việt Nam chứ không phải người Mỹ. 
Chúng tôi sẽ làm việc hướng tới cơ hội tốt này. 

Nolting (Đại sứ Mỹ tại Việt Nam) 


[1] Nguồn: Bộ Ngoại giao, các tập tin Trung ương, SOC 
14-1 S VIỆT. Bí mật; ưu tiên. Lặp đi lặp lại CINCPAC. 

[2] Xem chú thích 3, tài liệu 129. 

[3] tài liệu 129. 

[4] Trong bức điện tín 1117 gửi đến Sài Gòn, Bộ Ngoại 
giao cũng lưu ý rằng, trong chuyến thăm hiện tại đến 
Washington, Đại sứ Bửu Hội đã bày tỏ ý tưởng rằng chính phủ 
Diệm nên bổ nhiệm một quan chức câp nội các chịu trách 
nhiệm về các vấn đề tôn giáo. Bửu Hội cho rằng Đại sứ Nolting 
có thê chuyền ý tưởng này đến với Diệm. 


38 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


CIA BÁO CÁO TỎNG THÓNG MỸ 
VỀ CUỘC THẢM SÁT HUẾ 1963 


BẢN PHÚC TRÌNH 
Tình Báo Trung Ương 
(Central Ni Bulletin) 





Central Intelligence Agency 
United States of America 


Ngày I1 tháng 5 năm 1963 
Đã duyệt bởi Bộ Ngoại GIao Hoa Kỳ 
Chấp thuận giải mật ngày 17 tháng 4 năm 2003 
Tên hồ sơ: CIA-RDP79T00975A007000150001-7.pdf 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Vài ngày sau cuộc thảm sát ở đài phát 
thanh Huế, bản phúc trình này được Sở Tình Báo Trung Ương 
Hoa Kỳ trình lên các cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ -- trong 
đó có Tổng Thống Mỹ, Phó Tổng Thống Mỹ, nhiều Bộ Trưởng 
trong nội các chính phủ, và các cấp cao nhất về quốc phòng và 
tình báo. Danh sách các nơi nhận ghi nơi trang áp chót hồ sơ 


PDE có tên nêu trên. 
Bản phúc trình tình báo này thuộc loại TOP SECRET, tối 


mật, và sau khi được giải mật, vân còn một trang và một số câu 
bị xóa trắng để giữ bí mật. Các chỗ chưa giải mật trong hồ sơ 


39 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


PDF này có ghi mã số kế bên là 25XI, để biết là có những chữ 
được xóa trắng. 

Hồ sơ này. gồm 6 phân, mỗi phần một trang: phần 1 nói về 
HattI, phần 2 vê Lào Quốc, phần 3 về Nam Việt Nam, phần 4 
còn xóa trăng, phần 5 về Indonesia; phần 6 là Ghi chú về Liên 
Bang Sô Viết, Argentina và Peru. 

Nơi đây sẽ dịch riêng phần về Việt Nam, trong đó ghi 
rằng, khi giải tán đám động 3,000 Phật Tử, trách nhiệm thảm 
sát tại Đài Phát Thanh Huế là do 3 lực lượng: cảnh sát, Dân Vệ 
và quân đội. 

Hồ sơ CIA nơi đây cũng nói: chính sách của chính phủ 
ông Diệm là thiên vị Thiên Chúa Giáo, nhưng Phật Từ trước giờ 
vẫn lặng lẽ chịu đựng, cho tới khi xảy ra biến động Huế. 

Kèm bản dịch sẽ là phóng ảnh trang 3 hồ sơ dạng JjPø. và 
hồ sơ nguyên bản PDF. Tựa đề “CIA Báo Cáo Tổng Thông Mỹ 
Về Cuộc Thảm Sát Huế 1963” là của người dịch ghi vào, để 
khỏi nhằm với các hồ sơ CIA khác đã dịch. Sau đây là bản dịch 
thực hiện bởi Cư Sĩ Nguyên Giác.) 


NAM VIỆT NAM 


Một sự bùng phát thái độ chống chính phủ trong các Phật 
Tử ở thành phố Huề vào ngày § tháng 5 năm 1963 có thể có các 
hậu quả nghiêm trọng. 

Phật Tử chiếm khoảng 80% dân số, nhưng trước đây ít 
bày tỏ bất mãn đối với chính sách thiên vị Thiên Chúa Giáo của 
chính phủ Ông Diệm. Rắc rối tại Huế hiển nhiên khởi lên từ 
một lệnh của chính quyết — sau đó lệnh này đã thu hồi -- lệnh 
đó ngăn cấm treo cờ Phật Giáo trong lễ hội mừng Phật Đản. 

Một phát ngôn nhân Phật Giáo đã kêu gọi Phật Tử ra biêu 
tình đông đảo bằng cách lên án chính quyền đàn áp tự do tôn 
giáo, và một số người biểu tình đã mang biểu ngữ chống ông 
Diệm và chống Thiên Chúa Giáo. Nỗ lực của cảnh sát, Dân Vệ, 
và quân đội khi giải tán đám đông khoảng 3,000 người ở đải 
phát thanh đã làm chết ít nhất 7 người. 

Các sự kiện tiếp theo có thể dẫn tới kết quả là các lãnh tụ 


40 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Phật Tử sẽ kêu gọi những cuộc biểu tình ủng hộ ở các tỉnh khác, 
và sẽ dẫn tới tình hình chính quyền Huế sẽ ra các biện pháp an 
ninh xiết chặt. 

Có tin là một số nhóm Phật Tử và những người dân tộc 
chủ nghĩa khác có lập trường chống chính phủ ông Diệm dự 
định công bố những tắm ảnh chụp được trong cuộc hỗn loạn, 
đặc biệt là công bố ở các quốc gia Phật Giáo khác. 


Đính kèm là bản PDE, và ảnh trang 3. 


41 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Approved For Trilease 2003/04/17 - CIA-RDP79T00$7#Ố07000150001-7 


South Vietnam: Án outburst of antigovernment 
sentimenf among Buddhists in the major northern 
city of Huế on 8 May could have serious repercuẽ- 
sions. 


Buddhists comprise about 80 percent of the pop- 
ulation, but there has previously been little mani- 
festation of their resentment against the Catholic 
orientation of Diem's government. The trouble in 
Huế apparently arose over a government order-- 
later rescinded--which would haye prevented the 
display of Buddhist flags during the celebration of 
Buddha's birthday. 


A Buddhist spolesman aroused crowds by charg- 
ing the government with suppressing religious free- 
đom, and some đemonstrators carried anti-Diem 
and anti-Catholic banners. The efforts of police, 
Civil Guardsmen, and army troops to đisperse a 
crowd of about 3,000 at the radio station resulted 
in the death of at least seven persons. 


Further incidents could develop 4s a reSult of 
the call by Buddhist leaders for sympathy demon- 
strations in other provinces and of heightened se- 

urity measures taken by the government in Huế. 
ome Buddhiat circles and other antigovernment na- 
lonalists reportedly plan to publicize photographs 
taken during the đisturbance rticularly ín other 
Buddhist countries. 





11 May 63 DAILY BRIEF 3 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


TẤN CÔNG HÓA HỌC Ở HUÉ 


Tám Diệu 


Lời tòa soạn: Lễ Phật Đản năm nay 2013, kỷ niệm đúng 50 
năm xảy ra cuộc vận động của Phật Giáo 1963 bắt đầu ở Huế 
với cái chết của tám Phật tử đêm 8/5/1963 tại đài phát thanh, rồi 
cuộc tự thiêu của HT. Thích Quảng Đức ngày 11/6/1963 tại Sài 
Gòn và chiến dịch “nước 
Đài Phát Thanh Huế lũ? tổng tấn công chùa 
nơi xảu ra cuộc tàn sát Phát Tử chiền toàn quốc đêm 20 
—-- rạng ngày 2l/ 8/1963. Ba 
- biến cố lịch sử quan trọng 
của phong trào Phật Giáo 
-. tranh đấu này dẫn đến cuộc 
c§-- khủng hoảng chính trị trầm 
VỀ. ..../'trons kéo dài nửa năm và 
vo TP, c\ # h—- kết thúc bằng cuộc đảo 
XS] (UY Tu PN chánh lật đồ chính quyền 
+ $ Mc: Tông thông Ngô Đình 
AT H A Ñ HN: LIỆ Ấ Diện. Bài viết dưới đây kẻ 
lại diễn tiên sự kiện lịch sử 
4x v. qxây ra ngày 3/6/1263 tại 
3 % IHuê, trước ngày Hòa 
`... kê lái Thượng Thích Quảng Đức 
vị pháp thiêu thân, theo các 
Mi diện văn báo cáo của Toà 
__ Đại Sứ Mỹ đã được bạch 

: hóa. 


mm ——— 







Quong cònh Đài phót thonh Huế ngòy 8-5-ó3 
IO.000 Tang nÌ vò Phật tử tự tộp chờ nghe phát thanh. 
BadAdhlat gathering Ín front oƒ the Huề Brosdcasting Štatian, 

wÂvre the maadcre ÍneÍdem oceured øn May #¬ig603 


+ 


43 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 





Sau biến cố đẫm máu xảy ra tại đài phát thanh Huế vào 
buổi tối ngày lễ Phật Đản 8/5/1963, khắp các nơi tại miền Nam 
Việt Nam, từ Sài Gòn đến Quảng Trị, chư Tăng ni hưởng ứng 
lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Tịnh Khiết đã đồng loạt tuyệt 
thực tại chùa 48 tiếng đồng hồ kẻ từ 2 giờ chiều ngày 30/5/1963 
để cầu nguyện cho những người đã tử nạn và đòi hỏi quyền bình 
đẳng tôn giáo. Trong khi đó quần chúng Phật tử tại gia cũng 
đồng loạt xuống đường biểu tình khắp nơi để ủng hộ chư Tăng 
n1. 

Riêng tại thành phố Hué, vào lúc 13:00 giờ ngày 03 tháng 
6 năm 1963, khoảng 500 thanh niên, sinh viên và học sinh Phật 
tử đã biểu tình ngồi trước trụ sở Tòa Đại biểu Chánh phủ Trung 
Nguyên Trung Phần, đối diện trước một đội quân đông đảo 300 
người, bao gôm cảnh sát dã chiến, lính nhảy dù và biệt kích 
quân, trang bị sung ống, lưỡi lê và lựu đạn cay đứng dàn chào. 
Bên chính quyên, qua loa phóng thanh cho biết là trong đám 
đông người biểu tình có trà trộn các phần tử Việt Cộng đang 
gây khích động và yêu cầu tất cả giải tán. [01] 

Khi đám đông biểu tình đáp trả lại, cũng qua loa phóng 
thanh cầm tay gọi những người lính là “những kẻ giết người ngu 
xuẩn”, thế là cả đội quân lập tức ráp lưỡi lê vào súng và đeo mặt 
nạ phòng hơi độc rồi đồng loạt bắn lựu đạn cay vào đám đông. 
Đồng bào la hét vang trời. Một SỐ, người biểu tình bỏ chạy, 
trong khi những người khác vẫn ngồi yên cầu nguyện. Một vị 
lãnh đạo Phật Giáo (7»ượng tọa Thích Trí Thú) kêu gọi đồng 


44 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


bào hãy trở về nhà hay về chùa Từ Đàm để được điều trị y tế 
cho người bị hơi cay. Thật là may mắn, chết chóc và bị thương 
đã không xảy ra. [01] [02] 

Đoàn người biểu tình tháo chạy về hướng chùa Từ Đàm, 
nhưng, khi tới Bến Ngự, thì bị chặn lại lại với dây thép gai, họ 
ngôi xếp bằng ngay trên mặt đường và tiếp tục câu nguyện. Lúc 
này (15:00) dân chúng khắp nẻo đường thành phó tụ tập về đây 
hợp cùng đoàn biểu tình đông đến 1500 người. Một cuộc đôi 
đầu xảy ra khi đoàn người biểu tình có gắng vượt qua hàng rào 
kẽm gai băng qua câu Bến Ngự. Nhiều đợt phóng hơi cay của 
đội quân chống biểu tình và đội quân khuyến tấn công, nhằm 
giải tán đám đông đã thất bại. [02] Một quan chức chính phủ 
đứng trên xe vận tải, sử dụng loa phóng thanh kêu gọi quần 
chúng Phật tử mà phần đông là học sinh trung học và sinh viên 
đại học giải tán. Lời kêu gọi được đáp trả lại bằng những tiếng 
la hét khi người phát ngôn chính phú đồ lỗi cho tình trạng bất 
ồn này là do Việt Cộng gây nên. [02] 

Sau một thời gian dài bế tắc, vào khoảng 6 giờ 30 chiều, 
đội quân hỗn hợp chống bạo động đeo mặt nạ quyết định giải 
tán đoàn biểu tình bằng cách phun một loại chất lỏng màu đỏ 
nâu lên trên đầu những người biểu tình đang ngồi cậu nguyện. 
Dân chúng la hét, chạy tứ tung, người thì ôm đầu quẳn quại, kẻ 
thì ngã gục, dầy dép vứt ngồn ngang. Kết quả là không có người 
chết, chỉ có 67 Phật tử phải nhập viện vì thương tích hóa học 
với các triệu chứng bao gồm phông rộp nghiêm trọng trên da và 
các bệnh về đường hô hấp. [02] Đoàn biểu tình đã kịch liệt phản 
đối việc sử dụng các khí độc và việc này đã trở thành một thảm 
họa quan hệ với công chúng và với Mỹ cho ông Ngô Đình 
Diệm. [07] 

Đến nửa đêm, tình trạng căng thắng lên cao độ. Lệnh giới 
nghiêm và thiết quân luật của Đại tá Đỗ Cao Trí được ban hành 
và đọc nhiều lần trên đài phát thanh. Tin đồn lưu hành cho biết 
có ba người đã chết và phóng viên Newsweek cho hay cảnh sát 
đã triển khai súng phóng khí blister gas vào đám đông biểu tình. 
Báo cáo trích dẫn nguồn tin đáng tin cậy từ văn phòng ông Cố 
vấn Ngô Đình Cần cho biết rằng ông Diệm không thỏa hiệp và 


45 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


đã lập kế hoạch cho một thách thức bằng quân sự (a military 
showdown) chống lại các Phật tử [02] [07]. Tham tá lãnh sự Mỹ 
John Helble, thường trú ở Huế, trong một báo cáo về Tòa Đại 
Sứ ở SaÌ Gòn TaHỆ rằng quân đội miền Nam Việt Nam đã sử 
dụng hơi cay và "có thể là một loại khí gây mụn nước ngoài da" 
để giải tán đoàn người biểu tình của Phật giáo. [03] Helble báo 
cáo răng chất này, mặc dù chưa được xác định, đã dây lên mối 
lo ngại của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng khí độc đã được sử dụng 
bởi vì các triệu chứng không phù hợp với tiêu chuẩn hơi cay. 
[07] 

Sau khi nhận được các báo cáo, Ngoại trưởng Mỹ Dean 
Rusk đã hai lần chỉ thị ông William Trueheart, người xử lý 
thường vụ Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn “yêu cầu ông Diệm nên hoà 
giải với Phật giáo và bảo cáo rõ hơn về khói hóa học đã sử 
dụng để đàn áp Phật tứ”. Điện văn của ông Rusk nói thêm: 
“Ông Diệm nên đích thân ra Huế gặp các nhà lãnh đạo Phật 
Giáo, nói chuyện với họ và rút quân đội ra khỏi Huế, thay thể 
bằng lực lượng Cảnh Sát. Chuyện Ông Quang (Thích Trí 
Quang) và các nhà lãnh đạo Phật Giáo không thực là Việt 
Cộng. Chính quyển Việt Nam cân phải tránh những sai lầm 
trong việc xác định một cách tự động những người biểu tình và 
các nhà lãnh đạo của họ là Việt Cộng nếu muốn thành công 
trong nỗ lực kiểm soát tình hình”. [03] 

Ông Trueheart đến Bðặp ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ 
trưởng tại phủ Tổng thống vào trưa ngày 4/6/1963. Ông 
Trueheart cho ông Thuần biết là các triệu chứng của các nạn 
nhân phù hợp với những khí mù tạt và hội đủ yêu tổ để Hoa Kỳ 
tố cáo chế độ VNCH thực hiện các cuộc tấn công hóa học. 
[04][08] Sau buổi họp, ông Nguyễn Đình Thuần đồng ý mở 
cuộc điều tra về việc quân đội sử dụng vũ khí hóa học đàn áp 
người biểu tình do Tướng Trần Văn Đôn cầm đầu ủy ban và 
Trung tá Y sĩ Liêm thuộc Bộ Quốc Phòng phụ tá. [06] 

Khác với chủ trương mềm mỏng của Đại sứ Nolting đang 
nghỉ vacation, Trueheart cảnh cáo chính quyền Ngô đình Diệm 
răng Mỹ có thể ngưng yếm trợ nếu còn tiếp tục đàn áp Phật 
Giáo. (U.S. support for GVN could not be maintained in ƒace oƒ 


46 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


bloody repressive action at Hue.) Ông Nguyễn Đình Thuần cho 
ông Trueheart biết Hội đồng Bộ trưởng chính phủ đã đề nghị 
thành lập một Ủy Ban Liên Bộ để cứu xét các đòi hỏi của Phật 
Giáo như ông Trueheart yêu cầu từ ngày 1/6/1963, và ông Diệm 
đã chấp thuận. [04] [06] 

Nhưng khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân 
viện Mỹ tại Việt Nam xin ý kiến ô ông Trueheart về việc Bộ Tổng 
Tham Mưu QLVNCH yêu cầu Mỹ giúp không vận 300 Cảnh 
sát từ Vũng Tàu ra Huế để dập tắt các cuộc biểu tình tại đây, 
nhưng ông Trueheart đã từ chối. [05] 

Kết quả cuộc điều tra của tướng Đôn sau đó (06/06/1963) 
cho hay hơi cay được sử dụng trong ông thủy tinh là thành phần 
hoá lỏng sẽ biến thành khí khi được kích hoạt. Hơi cay sử dụng 
được lấy từ kho vũ khí cũ còn lưu lại bởi người Pháp. Vào ngày 
18/6/1963, các nhà hóa học của quân đội Mỹ tại Arsenal 
Edgewood ở Maryland xác nhận, từ mẫu cung cấp, rằng khí 
được sử dụng là một loại hơi cay của các loại hơi cay được sử 
dụng bởi người Pháp trong thế chiến thứ nhất. [06] [07] 

Lời Kết: Năm mươi năm trôi qua, một thời gian đủ dài đề 
chúng ta nhìn lại lịch sử. Chúng ta đã thấy rằng chính quyền của 
Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không giải quyết khủng hoảng 
bằng phương pháp hoà bình mà dùng giải pháp vũ lực bằng 
cách đem binh sĩ tắn công, phong toả các chùa chiền, bắt các 
nhà sư và các đại diện của đảng phái, đàn áp những người dân 
biểu tình vô tội với cả vũ khí hóa học do quân đội Pháp để lại 
và quy tội cho họ có liên hệ với Cọng Sản. Các hành động này 
không những không làm êm dịu được tình hình mà còn làm 
khủng hoảng đi đến bùng nỗ, tự làm mất sự ủng hộ của quần 
chúng và của các quốc ø1a trên thế ĐIỚI. 

Tâm Diệu 
(Theo các tư liệu lịch sử của Bộ Ngoại Giao Mỹ FRUS) 


47 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


DẪN CHIẾU: 
[01] Foreign Relations of the United 
Stafes (FRUS), 1961—1963 Volume 
HIL, Vietnam, January—-August 1963, 
Document 144, PP. 343-344. 
http://hIstory.state.gov/historicaldocu 
ments/fruslI961-63v03/pg_ 343 
[02] FRUS, 1961—1963 II, 
Document 146, PP. 346-347 
http://hIstory.state.gov/historicaldocu 
ments/frus I961-63v03/pg_ 346 
[03] FRUS, 1961—1963 II, 
Document 147, PP. 348 
http://hIstory.state.gov/historicaldocu 
ments/frusI961-63v03/pg_ 348 
[04] FRUS, 1961—1963 II, 
Documernt 149, PP. 349-351 
http://hIstory.state.gov/historicaldocu 
ments/frus1961-63v03/pg_ 350 
[05] FRUS, 1961—1963 II, 
Documernt 150, PP. 351-352 
http://history.state.øov/hIstoricaldocuments/frus I961- 
63v03/pg_351 
[06] FRUS, 1961—1963 IH, Document 151, PP. 352-353 
http://history.state.øov/hIstoricaldocuments/frus 1961- 
63v03/pg_352 
[Ø7] Jones, Howard (2003). Death of a Generation: how the 
asSsassinations of Diem and JFK prolonged the Vietnam War. 
New York City, New York: Oxford Ủniversity Press. ISBN 0- 
19-505286-2. pp. 261-262 & 263-264. 
[08] Hammer, Ellen J. (1987). A Death in November: America 
In Vietnam, 1963. New York City, New York: E. P. Dutton. 
ISBN 0-525-24210-4, p. 136. 











48 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


CHIẾN DỊCH TÓNG TẤN CÔNG CÁC 
CHÙA ĐÊM 20-8-1963 VÀ CÁC HỆ QUÁ 
THE PAGODA RAIDS AND 
REPERCUSSIONS 


Hồ Sơ Mật Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về Cuộc Chiến VN 
Giải Mật Ngày 13-6-2011 


mPENIAGON 


PAPERS 





JUNE 123, 2011 
9:00 A.M. PST 





49 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Dịch theo bản văn từ trang nhà 
của Đại Học Mount Holyoke College: 
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/penf7.htm 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: The Pentagon Papers là tên gọi tắt một hồ 
sơ tối mật về Cuộc Chiến Việt Nam; theo WIikipedia, hồ sơ này 
tên chính thức là “Uni#ed Sfafes — Vietnam Relafions, I945— 
1967: A Study Prepared by the Department oƒ Deƒense” (Quan 
Hệ Mỹ-Việt, 1945--1967: Cuộc Nghiên Cứu Thực Hiện Bởi Bộ 
Quốc Phòng). Hồ sơ này được giải mật và phổ biến công khai 
năm 2011. 


Sau đây là bản dịch về tình hình diễn biến sau khi ông Ngô 
Đình Nhu chỉ huy Lực Lượng Đặc Biệt và cảnh sát dã chiến 
tông tấn công các chùa đêm 20-8 rạng ngày 21-8-1963, bắt 
giam hơn 1,400 Tăng Ni Phật Tử. 


Một số ghi nhận về hồ sơ này như sau: 
se Mỹ bất mãn vì ông Diệm không hòa giải với Phật Giáo, và 
trận tổng tấn công các chùa đã xé bỏ bản Thông Cáo Chung 1ó- 
6-1963 mang chữ ký Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết và Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm. 
e Quân đội VNCH bắt mãn vì bị dân chúng đồ tội tấn công các 
chùa, trong khi thực tế quân đội không biết gì về việc ông Ngô 
Đình Nhu ra lệnh cho Đại Tá Lê Quang Tung dẫn Lực Lượng 
Đặc Biệt bất ngờ tấn công các chùa. 
e Tự ý các tướng lãnh, đầu tiên là Tướng Lê Văn Kim, cụ thê 
dò ý người Mỹ về nhu cầu loại trừ ông bà Nhu ra khỏi chính 
phủ. Tướng Kim nói quân đội không muốn bị dân chúng đồ tội 
là đàn áp Phật Giáo và nói quân đội sẵn sàng đoàn kết để đảo 
chánh. 
e Về phía dân sự, Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần và Chánh 
Văn Phòng Phủ Tổng Thống Võ Văn Hải đều nói với Mỹ là 
cần loại ông bà Nhu ra khỏi chính phủ. 
e Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu từ chức Ngoại Trưởng, 
và cạo đầu như một nhà sư để phản đối tắn công chùa. 


50 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


e Thân phụ bà Nhu là LS Trần Văn Chương từ chức Đại sứ 
VN ở Hoa Kỳ, thân mẫu bà Nhu là bà Thân Thị Nam Trân từ 
chức Quan sát viên VNCH ở Liên Hiệp Quốc để phản đối chế 
độ ông Diệm. | 

e Sinh viên và học sinh từ đệ nhất cấp trở lên đã biểu tình, 
xuống đường đông đảo, phản đối chế độ ông Diệm. 

e Ông Cabot Lodge tới VN, nhận chức Đại sứ Mỹ tại VN, tiến 
hành kế hoạch đảo chánh, muốn giữ ông Diệm trong khi loại trừ 
ông bà Nhu. 

e Phật Giáo hoàn toàn đứng ngoài các kế hoạch đảo chánh; 
trong khi cả ngàn vị sư bị giam, một số vị lãnh đạo thoát được, 
trong đó Thầy Thích Trí Quang vào được Tòa Đại Sứ Mỹ để 
ty nạn. 


Độc giả có thê đọc thêm nguyên bản Anh văn kèm dưới đây. 


Bản dịch thực hiện bởi Bản dịch thực hiện bởi Cư Šĩ Nguyên 
Giác.) 


BẢN VIỆT DỊCH 
II. LODGE vs. DIEM: Từ 20-8-1963 tới 2-10-1963 


A. Chiến Dịch Tấn Công Các Chùa và Hậu Quả 

Chỉ giây lát sau nửa đêm rạng sáng 21-8-1963, vừa sáu 
ngày sau khi Đại sứ Hoa Kỳ Frederick Nolting bực dọc rời Việt 
Nam, ông Ngô Đình Nhu, đập vỡ tan bất kỳ ảo vọng còn lại nào 
về phương cách hòa giải của chính phủ ông Diệm với người 
Phật Tử và cũng phản bội lời ông Diệm cam kết với Nolting khi 
ông đại sứ này rời VN, đã tổ chức một trận tổng tấn công các 
ngôi chùa Phật Giáo. Tại Sài Gòn, Huế và các thành phố ven 
biển khác, các chiến binh bị biến thành quân nhà của chế độ -- 
Lực Lượng Đặc Biệt do Hoa Kỳ huấn luyện — và cảnh sát dã 
chiến đã xông vào các ngôi chùa và bắt hàng trăm vị sư, và như 
thế đã phá hủy chính sách Hoa Kỳ và ghi dấu khởi đầu sự kết 
thúc chế độ của ông Diệm. 


51 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Vào ngày 18-8-1963, mười tướng lãnh cao cấp đã họp với 
nhau và quyết định rằng họ sẽ yêu cầu ông Diệm tuyên bồ thiết 
quân luật để cho phép họ đưa các vị sư từ ngoại ô Sài Gòn trở 
vê lại tỉnh và chùa riêng của họ, với hy vọng giảm căng thẳng ở 
thủ đô. Trong những tướng dự buổi họp có Tướng Tôn Thất 
Đính, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô và là Tư Lệnh Quân Khu 3, và 
Tướng Huỳnh Văn Cao, Tư Lệnh Quân Khu 4, cả hai tướng này 
được giữ các chức vụ đó vì trung thành với chế độ. Hoặc là một 
trong hai, hoặc là cả hai tướng này, có lẽ đã báo cáo kết quả 
buổi họp lên ô ông Diệm và Nhu. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhu đã quyết định xóa số 
đối lập Phật Giáo, và đề kình với Mỹ cho thành chuyện đã rồi 
khi tân Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge tới; Nhu tin là Mỹ sẽ 
phải bực dọc chấp nhận, như đã luôn luôn làm thế trong quá 
khứ. Vào chiều ngày 20-8- 1963, Nhu gặp một số ít tướng lãnh, 
trong đó có các Tướng Trần Văn Đôn, Trần Thiện Khiêm và 
Tôn Thất Đính, những người đã đề nghị thiết quân luật với ông. 
Ông Nhu, với kế hoạch tấn công chùa đã chuẩn bị xong xuôi, 
nói với các tướng này là hãy đề nghị lên ông Diệm. Trong buổi 
họp sau đó trong đêm đó, ông Diệm chấp thuận kế hoạch của 
các tướng lãnh, và vào nửa đêm sắc lệnh ban hành với chữ ký 
của Tướng Đôn, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực VNCH. 

Trong khi đó, trong khi các tướng lãnh không hề biết gì 
hết, Nhu đã sẵn sàng trực sẵn Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá 
Lê Quang Tung và cảnh sát dã chiến. Ngay khi có lệnh thiết 
quân luật, như thế là quân đội sẽ mang tiêng về chiến dịch tấn 
công chùa, Nhu ra lệnh xuất trận và chiến dịch tấn công chùa 
khởi sự. Đề đồ tội thêm cho quân đội, một số cảnh sát dã chiến 
còn mặt quân phục lính nhảy dù. Các chùa bị lục soát, quậy phá 
ở tất cả các thành phố lớn ở Nam VN, và hơn 1400 Phật Tử, chủ 
yêu là các vị sư, đã bị bắt. 

Trong trận tấn công vào Chùa Xá Lợi ở Sài Gòn, có 
khoảng 30 vị sư bị thương, và nhiều vị sau đó đưa vào danh 
sách mất tích; chính xác số thương vong không bao giờ được 
thiết lập. Ông Diệm đã chấp thuận sắc lệnh thiết quân luật mà 
không tham khảo nội các của ông, nhưng vẫn không rõ là ông 


52 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


có biết và chấp thuận kế hoạch của ông Nhu tấn công các chùa 
hay không. Một cách có ý nghĩa, ông Diệm sau đó không bao 
giờ tự tách rời ông ra khỏi ông Nhu hay là các trận tấn công 
chùa. 

Trong khi sắc lệnh thiết quân luật cho Tướng Đôn quyền 
chỉ huy tất cả chiến binh, thực tế thì Tướng Đính và Đại Tá 
Tung nhận lệnh tực tiếp tử Dinh Tổng Thống. Do vậy, khi trận 
tấn công chùa xảy ra, Tướng Đôn ở văn phòng Tham Mưu 
Trưởng không biết gì hết. Trong một cuộc nói chuyện dài hôm 
23-8-1963, với một viên chức CAS (ND: chữ viết tắt của trụ sở 
tình báo CIA tại Sài Gòn), Tướng Đôn nói rằng sắc lệnh thiết 
quân luật chỉ là giai đoạn một của một kế hoạch lớn hơn của các 
tướng lãnh. Tuy nhiên, họ bị trượt bất ngờ vì trận tấn công chùa 
và vì việc Tướng Đính nhanh chóng kiểm soát địa phương Sài 
Gòn theo thiết quân luật. 

Trong khi sửa soạn trận tấn công chùa, Nhu đã cực kỳ cần 
trọng, không để lộ ra lời nào cho các nhân viên ngoại giao Hoa 
Kỳ (mặc dù các vị sư và truyền thông Hoa Kỳ trước đó đã được 
báo trước bởi những người cho tin thân tín của riêng họ). Vào 
buổi sáng sau trận tấn công, Richardson, trưởng phòng CIA và 
là dân sự Hoa Kỳ cao cấp ở Sài Gòn, nói rõ và nhân mạnh với 
phóng viên Halberstam (ND: của báo New York Times) rằng 
ông không hề biết trước trận tân công chùa. 

Đề cô lập thêm phía Hoa Kỳ trong việc lượng định chính 
xác trong khi chiến dịch tiến hành, ông Nhu cắt đường dây điện 
thoại nỗi Tòa Đại Sứ Mỹ và nhà của tất cả các viên chức Mỹ 
cao cấp một thời gian ngắn sau khi trận tấn công khởi sự. Nỗ 
lực của Nhu đã có hiệu quả như ông muốn. Phải nhiều ngày sau 
đó, các viên chức ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn và các viên chức ở 
thủ đô Washington mới có thê ráp các thông tin lại để xem 
chuyện gì xảy ra. 

Tại Washington, Harriman (ND: lúc đó là Thứ Trưởng Bộ 
Ngoại GIao Mỹ về Chính Trị Vụ) và Michael Forrestal, một 
thành viên trong ban tham mưu của McGeorge Bundy (ND: Có 
Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ) tại Tòa Bạch Ốc, soạn thảo 
một bản tuyên bố để Bộ Ngoại Giao sẽ phổ biến vào lúc 


53 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


9:30AM sáng hôm sau. Bản văn lên án trận tấn công chùa là 
“một vi phạm trực tiếp từ phía chính phú VN đối với các bảo 
đảm rằng họ đang thực hiện chính sách hòa giải với người Phật 
1ử.” 

Nhưng các bản tin tình báo Mỹ đầu tiên, dựa vào thông tin 
từ phía Nhu, đã cho răng quân đội VNCH có trách nhiệm về tấn 
công chùa, và xem việc trùng hợp với sắc lệnh thiết quân luật 
như, một cách hiệu quả, một cú đảo chánh quân sự. Trong bản 
ghi nhớ ngày 21-8-1963 gửi lên Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa 
Kỳ, Giám Đốc Sở Quân Báo DIA, Tướng Carroll, viết, “Mặc đù 
hành động của quân đội VNCH dựa vào sắc lệnh của Tt ổng 
Thống (Diệm), nhưng các tướng lãnh nắm toàn quyển kiểm 
soát.” 

Khi trận tấn công xảy ra, Lodge (ND: người sẽ là tân Đại 
sứ Mỹ), Nolting (cựu Đại sứ Mỹ), và Roger Hilsman, Phụ Tá 
Ngoại Trưởng về Viễn Đông, trước đó đã họp nhau ở Honolulu. 
Lodge tức khắc được lệnh tới Sài Gòn. Sau một ngừng chân 
ngắn ở Tokyo, Lodge tới Sài Gòn vào lúc 9:30 giờ tôi ngày 22- 
8-1963, trong bầu không khí căng thắng và và mù mờ thông tin 
về phía Mỹ. Chờ đợi ông là một điện văn từ Hilsman hỏi là cần 
thông tin rõ ràng về tình hình. Hỏi xem có phải quân đội VNCH 
đã đảo chánh và bắt giam ông Diệm không: hay có phải ông 
Diệm củng cô được vị trí khi triệu tới quân đội phải không; hay 
có phải ông bà Nhu nắm toàn quyền? Trong vòng 24 giờ đồng 
hồ, Lodge gửi điện văn trả lời sơ khởi: không có đảo chánh, 
nhưng có vẻ như ông bà Nhu đang bị giảm quyền lực, mặc dù 
các vai trò quyền lực trong chế độ không rõ ràng. 

Cùng ngày đó, những phản ứng đầu tiên lộ ra từ phía các 
tướng lãnh VN để cho thấy cái mà phản ứng phía Hoa Kỳ xem 
như là một cú đảo chánh quân sự. Tướng Đôn, Tư Lệnh Quân 
Lực VNCH theo sắc lệnh thiết quân luật, có một cuộc nói 
chuyện dài với một viên chức CAS. Đôn trước tiên nói sơ lược 
về vai trò thực của quân đội trong các sự kiện ngày 20-21 tháng 
8-1963, và rồi hỏi tại sao người Mỹ đỗ trách nhiệm cho quân 
đội VNCH trong chiến dịch tấn công các chùa. 

Bản thân Tướng Đôn có nghe dân chúng VN đồ trách 


54 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


nhiệm cho quân đội trong việc tấn công các ngôi chùa. Ông nói 
rằng chính phủ Mỹ có lỗi về ngộ nhận đó vì đài VOA loan tin 
rằng quân đội VNCH tấn công chùa. Đôn hỏi tại sao đài VOA 
không nói rằng Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Tung và cảnh 
sát tấn công chùa. Đôn tin như thế sẽ giúp cho quân đội vào 
giây phút đó. Đôn nói rằng Mỹ nên nói rõ lập trường cho minh 
bạch. 

Trong một cuộc nói chuyện cùng ngày với Rufus Phillips 
của USOM, Tướng Lê Văn Kim, Tham mưu phó của Tướng 
Đôn, đã cay đắng chỉ trích ông Nhu, nói rằng Nhu chịu trách 
nhiệm về trận tấn công chùa, và chỉ trích vai trò khống chế của 
Nhu trong chính phủ. (ND: cuộc nói chuyện của Tướng Kim ghi 
lại đầy đủ ở ĐIỆN VĂN 274: 

http://nyurl.com/TVHS-DV274). Kim nói rằng ấn tượng 
của dân chúng rằng quân đội tấn công chùa nếu không được cải 
chánh, quân đội sẽ bị bó tay trong cuộc chiến chống Việt Cộng. 

Kim nói rằng nếu Mỹ biểu lộ quan điểm cứng rắn là phải 
đẹp bỏ ông bà Nhu, quân đội VNCH sẽ đoàn kết được và sẽ 
hành động chống lại ông bà Nhu. Hai đòi hỏi trực tiếp và minh 
bạch muôn Mỹ hỗ trợ hành động quân sự đề lật đổ Nhu đã phi 
dấu khởi đầu chính thức cho sự Mỹ can dự vào việc soạn kế 
hoạch lâu dài chống lại chế độ ô ông Diệm. 

Hai nhân vật dân sự cao cấp trong chính phủ, Chánh Văn 
Phòng Tổng Thống Phủ Võ Văn Hải và Bộ Trưởng Nguyễn 
Đình Thuần đồng thời nói với phía người Mỹ răng loại bỏ ông 
Nhu ra khỏi chính phủ là cần thiết và răng Mỹ nên có lập trường 
cứng rắn chống lại ông Nhu. 

Vào ngày 24-8-1963, Lodge gửi điện văn ghi ước lượng 
tình hình về Washington, dựa trên những cuộc nói chuyện này. 
Lodge viết, “Nhu có lẽ có sự ủng hộ toàn lực từ Diệm đã chủ 
động phần lớn việc lập kế hoạch tấn công người Phật Tủ, nếu 
không phải là Nhu đã toàn bộ soạn kế hoạch này. Ảnh hưởng 
của Nhu cũng tăng nhiễu hơn.” Nhu đã đơn giản thừa cơ các 
quan ngại của một số tướng lãnh, có thê đã không đầy đủ thông 
báo cho quân đội về chiến dịch tấn công chùa. 

Tuy nhiên, không có tư lệnh quân sự nào quan trọng trong 


55 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


khu vực Sài Gòn (Đôn, Đính và Tung) hiện nay bất mãn với chế 
độ. Thêm nữa, tình hình không có lãnh đạo quân sự minh bạch 
nào và thiếu sức mạnh quân đội tại Sài Gòn cho một hành động 
chống ông bà Nhu sẽ làm cho việc Mỹ ủng hộ một hành động 
như thế sẽ là một “phát đạn bắn vào bóng đêm.” [shot in the 
dark = nhiều rủi may] 

Đối với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, vấn đề làm sáng tỏ trước 
công chúng về trận tấn công chùa và quy trách nhiệm về tấn 
công chùa đã trở nên gay gắt thêm vào ngày 24-8-1963. Các 
bản tin báo chí từ Sài Gòn bắt đầu quy trách nhiệm ông Nhu về 
tấn công chùa, nhưng đài VOA, với lượng thính giả đông tại 
Việt Nam, tiếp tục loan tin rằng lập trường chính thức Hoa Kỳ 
là quân đội VNCH đã là thủ phạm tấn công chùa. Chứng cớ 
nhiêu thêm cho thấy Nhu chủ mưu và nhiều phần sẽ thiệt hại 
lớn cho tỉnh thần quân đội nếu VOA không loan tin cho minh 
bạch chỗ đang cần cải chánh. 

Vấn đề thứ nhì cho Washington là Nhu. Các tướng VN đã 
yêu cầu, một cách hiệu quả, ngọn đèn xanh để họ lật đồ Nhu, 
nhưng Lodge đè dặt chỗ này. Hilsman báo cáo rằng trong khi 
ông ta, Harriman, Forrestal, và Ball bàn về việc thảo ra bản trả 
lời vào sáng Thứ Bảy đó, về tuyên bố của Thuần nói với 
Phillips rằng “trong mọi trường hợp, Mỹ không nên chấp thuận 
những gì ông bà Nhu đã làm,” đã được cân nhắc cần trọng. Đô 
Đốc Felt điện thoại về Hoa Kỳ từ CINCPAC (Phòng Tư Lệnh 
Quân Lực Mỹ Thái Bình Dương) ‹ để ủng hộ lập trường cứng rắn 
của Mỹ chống lại ông bà Nhu. Tất nhiên, câu hỏi chưa giải đáp 
là gỡ bỏ ông bà Nhu ra khỏi chính phủ có sẽ hy sinh cả ông 
Diệm hay không, và nếu không, sự bất ôn chính trị có sẽ gây ra 
hậu quả tai hại thêm cho nỗ lực chiến tranh hơn là giữ ông 
Diệm. 

Điện văn ngày 24-8-1963 ghi những hướng dẫn cho 
Lodge, kết quả từ những suy tính vạch ra một hướng đi chính 
sách mới (quan trọng và cả gây tranh cãi) cho Hoa Kỳ tại Nam 
VN. Đoạn văn đầu tiên nêu ra cách nhìn mới từ phía Mỹ: 

...Bây giờ thấy rõ rằng, cho dù thiết quân luật có do quân 
đội đề nghị hay do Nhu lừa gạt họ để đưa ra, Nhu đã lợi dụng 


56 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


cơ hội đó để tấn công các chùa bằng cảnh sát và bằng Lực 
Lượng Đặc Biệt của Tung trung thành với Nhu, do vậy đặt 
trách nhiệm quân đội trước mắt thế giới và dân chúng VN. 
Cũng thấy rõ rằng Nhu tự sắp xếp để giữ vị trí chỉ huy tấn công 
chùa. 

Chính phủ Mỹ không thể chấp nhận tình hình mà quyền 
lực nằm trong tay Nhu. Diệm phải được cơ hội để gạt bỏ Nhu 
và bè phái này ra, và thay thế họ bằng các cá nhân chính trị và 
quân sự xuất sắc nhất có thê. 

Trường hợp ông [Lodge] đã tận lực thuyết phục, mà 
Diệm vẫn cứng rắn không đối, rồi chúng ta phải đối diện 
khả thể rằng cũng không thể giữ ông Diệm được nữa.” [Hồ 
sơ 126] 

Lodge được chỉ thị nói với chính phủ VNCH rằng người 
Mỹ không chấp nhận đàn áp Phật Tử, và như thế cần có những 
bước điều chỉnh tình hình. Các lãnh đạo quân sự [Hoa Kỳ] chủ 
yêu được thông báo riêng rằng, 

..Hoa Kỳ sẽ thấy không thê tiếp tục ủng hộ chính phủ 
VNCH về mặt quân sự và kinh tế nếu không có những bước 
thay đổi tức khắc, mà chúng tôi nhận thấy là phải đây ông bà 
Nhu ra khỏi chính trường. Chúng tôi ước mong cho Diệm cơ 
hội hợp lý để gạt bỏ ông bà Nhu, nhưng nếu Diệm vẫn cứng 
rắn, thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận diễn biến hiển nhiên 
là chúng tôi không hỗ trợ Diệm nữa. Quý VỊ cũng có thể nói 
với các tư lệnh quân sự thích nghĩ rằng chúng tôi sẽ cho họ hỗ 
trợ trực tiếp trong thời kỳ chuyền tiếp khi gỡ bỏ cơ chế chính 
phủ trung ương VNCH.” [Hồ sơ 126] 

Cuối cùng, điện văn công nhận cần phải công khai cho 
thấy quân đội VNCH không liên hệ gì với cuộc tổng tấn công 
các chùa, và yêu cầu Lodge chấp thuận loan một bản tin VOA 
như thế. Cũng do vậy, Lodge được yêu cầu thăm dò khẩn cấp 
tìm xem dàn lãnh đạo thay thê. 

Nhưng việc chấp thuận bản thảo thông điệp lại bị phức tạp 
hóa vì trùng hợp vào cuối tuần, nên hầu hết giới chức cao câp 
trong chính phủ vắng mặt ở thủ đô Washington. Tổng Thống 
lúc đó ở Hyanmis Port; Rusk đang ở New York; còn MecNamara 


57 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


và McCone đang nghỉ hè. Tuy nhiên, cả Tổng Thống và Ngoại 
Trưởng đều tiếp cận được, cả hai đều chấp thuận bản thảo thông 
điệp. 

Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Roswell Gilpatric cũng chấp 
thuận từ phía Quốc Phòng, và Tướng Taylor cũng chấp thuận từ 
phía JCS (Phòng. Tổng Tham Mưu). Còn Schlesinger, khi kế 
chuyện này, nói rằng điện văn được xem là viết vội vã và chưa 
khéo, và Tổng Thống thoạt tiên đã khựng lại. 

Lodge trả lời ngày kế tiếp là ủng hộ lập trường cứng rắn 
nhưng đề nghị tiếp cận trở lại với Diệm theo phương cách cũ, 
và công bồ lập trường của Mỹ thay vì chỉ nói với các tướng lãnh 
VNCH, nghĩa là Mỹ dốc toàn lực cho một cuộc đảo chánh. 

Bức điện văn viết: 

“Hãy tin rằng cơ hội để Diệm đáp ứng với đòi hỏi của 
chúng ta kể như là số không. Cùng lúc, bằng cách làm như thé, 
chúng ta cho Nhu cơ hội để chận trước hay ngăn cản hành động 
từ phía quân đội. Chúng ta tin rằng, cơ nguy là không đáng đề 
nhận lẫy trong khi Nhu kiểm soát lực lượng tác chiến ở Sài 
Gòn. Do vậy, đề nghị là chúng ta tới thăng với các tướng lãnh 
với các đòi hỏi từ phía chúng ta, mà không báo cho Diệm biết. 
[Tôi] sẽ nói với họ [các tướng lãnh] rằng chúng ta sẵn sàng giữ 
ông Diệm trong khi loai trừ ông bà Nhu, nhưng khả thi hay 
không là tùy vào họ có giữ ông ta [Diệm] hay không.” (Hồ sơ 
127) 

—_ Hilsman khẳng định rằng điện văn cũng cho thấy quan 
điểm của Lodge rằng bởi vì ai cũng biết việc chúng ta không 
chấp thuận hành động của chính phủ VNCH [đàn áp Phật Giáo], 
nên sẽ không thích nghi để Mỹ tới với ông Diệm, mà rằng chính 
Diệm phải tới với Hoa Kỳ. 

Trong một điện văn của trụ sở CIA Sải Gòn trong cùng 
ngày, Richardson, Trưởng Phòng CIA ở Sài Gòn, báo cáo rằng 
trong một buổi gặp gỡ với Lodge và Harkins, mọi người đồng ý 
rằng Diệm sẽ không chịu loại trừ Nhu, và do vậy, trong tình 
thần bản điện văn hướng dẫn ngày 24-8-1963 [Hồ sơ 126] của 
Bộ Ngoại Giao Mỹ, đồng thuận là sẽ tức khắp liên lạc với các 
tướng như Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh để đánh giá 


58 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


mức độ đoàn kết và quyết tâm của các sĩ quan cao cấp. 

Minh được xem là lãnh tụ tốt nhất trong thời chuyên tiếp, 
với Phó Tổng Thống Thơ là ứng viên nổi bật nhất trong nhóm 
dân sự đề làm Tổng Thống. Điện văn kết luận với cái nhìn rằng 
một nhóm quân sự sẽ có thê điều hành sau hậu trường trong 
tường hợp đảo chánh thành công, và Mỹ nên để chiến thuật đảo 
chánh cụ thê cho các tướng lãnh quyết định. Có một khoảng 
ngưng trong lưu lượng điện văn vào lúc đó, nhưng Hilsman nói 
rằng Hoa Kỳ đã quyết định vào hôm Chủ Nhật 25-8-1963 là 
hoãn tiếp cận trực tiếp tới Diệm cho tới khi tình hình rõ hơn. 

Trong phần trả lời của Lodge, ông cũng cho thấy chấp 
thuận bản tin đề nghị đưa lên đài VOA để nói rằng quân đội 
VNCH không liên hệ trận tổng tấn công các chùa. Hilsman nói 
với giới truyền thông dựa vào bản thảo đã chấp thuận trước đó 
vào ngày 25-8-1963. Bản văn bày tỏ lập trường Hoa Kỳ chống 
mạnh mẽ việc tấn công chùa do Nhu thực hiện. 

Khi tường thuật bản tin, giới truyền thông suy đoán rằng 
bản văn chống mạnh mẽ như thế có thê ám chỉ sẽ có biện pháp, 
nhưng hoãn viện trợ đang được suy tính. VOA được chỉ thị loan 
tin chỉ về nội dung bản tuyên bố của Mỹ như đã cung cấp trong 
bản thông cáo báo chí và không nói thêm gì. 

Chỉ thị lại bị quên đi một cách nào đó; và vào sáng Thứ 
Hai 26-8-1963, nhiều giờ đồng hồ trước khi Lodge trình ủy 
nhiệm thư [đại sứ] lên Diệm, đài VOA loan bản tin đầy đủ từ 
thông tấn UPI trong đó nói thẳng thừng rằng “Mỹ có thể giảm 
nhiều trợ giúp đối với VN trừ phi Tổng Thống Diệm dẹp bỏ các 
viên chức cảnh sát mật vụ trách nhiệm trận tổng tấn công nhà 
chùa. ` 

Lodge thấy rõ là lúng túng, và đã gửi một điện văn bực 
dọc, hỏi răng có phải ông thực sự là người chỉ huy các chiến 
thuật nhưng ông được cho quyền như thể. Rusk mới gửi điện 
văn riêng để xin lỗi Lodge, và VOA tức khắc loan tin bác bỏ ý 
định của Mỹ về cắt viện trợ, nhưng thiệt hại sơ khởi đã thấy 
xong rồi. 

Phản ứng từ phía VN đối với trận tổng tấn công chùa đã 
rất xúc động. Tại Hoa Kỳ, cha và mẹ của bà Nhu — cha [bà Nhu] 


59 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


là Đại sứ VN tại Mỹ, mẹ [bà Nhu] là quan sát viên thường trực 
tại Liên Hiệp Quốc (ND: thân phụ của bà Nhu là LS Trần Văn 
Chương, lúc đó là Đại sứ VN tại Mỹ và thân mẫu của bà Nhu là 
bà Thân Thị Nam Trân, quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp 
Quốc) — cùng từ chức, đưa ra những tuyên bố công khai lên 
án trận tông tấn công các chùa. 

Tại Nam VN, Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu từ 
chức và cạo đầu y như một vị sư để phản đối [tấn công chùa]. 

Vào ngày 23-8-1963, sinh viên các đại học Y và Dược tổ 
chức những cuộc biểu tình đông đảo để ủng hộ Phật Giáo. 
Chính phủ phản ứng bằng cách duy nhất là bắt giam tập thẻ. 
Nhưng những cuộc biểu tình vẫn diễn ra liên tục, và khi đại học 
bị đóng cửa, những cuộc biểu tình được tham dự từ phía các học 
sinh trung học đệ nhị cấp và đệ nhất cấp. 

Đó là những chứng cớ xúc động cho thấy mức độ bắt 
mãn chế độ, bởi vì hầu hết sinh viên học sinh này là từ các 
gia đình trung lưu, thành phần làm nên giới lãnh đạo quân 
đội và công chức. 

Sinh viên học sinh ở VN không có truyền thống hoạt động 
chính trị như ở các phần khác tại Châu Á, như ở Đại Hàn. Thêm 
nữa, một sỐ vị lãnh đạo Phật Giáo đã thoát được các trận tấn 
công chùa, đã biến vào bí mật và rồi đi rải truyền đơn trên 
đường phó. 

Vào ngày của trận tổng tấn công, hai vị sư đã vào ty nạn 
trong tòa nhà USOM kế bên Chùa Xá Lợi. Vào ngày kế tiếp, ba 
vị sư khác, trong đó có vị sư lãnh đạo trẻ Thích Trí Quang, 
vào ty nạn trong Tòa Đại Sứ Mỹ, nơi họ được tiếp đón nồng ấm 
bởi Lodge và ở lại nơi đó cho tới cuộc đảo chánh tháng 11-1963 
thành công. 


60 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


NGUYÊN VĂN 


The Pentagon Papers 
Gravel Edition 
Volume 2 
Chapter 4, “The Overthrow of Ngo Dinh Diem, May- 
November, 1963,” pp. 201-276. 
Section 2, pp. 232-276 


HH. LODGE vs. DIEM: AUGUST 20-OCTOBER 2 


A. THE PAGODA RAIDSAND REPERCUSSIONS 

Shortly after midnight on August 2l, six days after 
Noltngs frustrated departure, Nhu, shattering any remaining 
1llusions about the GVN%S conciliatory approach to the 
Buddhists, and betraying Diems parting pledge to Nolting, 
staged a general assault on Buddhist pagodas. In Saigon, Hue, 
and other coastal citles, the regIme's prIvate shock troops-the 
U.S.-trained Special Forces-and the combat police Invaded the 
pagodas and arrested hundreds of Buddhist monks, effectively 
destroying an American policy and marking the beginning of 
the end of the Diem regIme. 

On August 18, ten senior generals had met and decided 
that they would ask Diem for a declaratlon of martial law to 
permit them to return Buddhist monks from outside Saigon to 
their own provinces and pagodas, hopefully reducing tenslons In 
the capital. Among those In attendance at the meefing were 
General Ton That Dinh, miltary governor of Saigon and 
commandker of III Corps suIrounding 1t, and General Huynh Van 
Cao, IV Corps commander, both of whom owed their positlons 
to their loyalty to the regime. Either or both of them probably 
reported the outcome of this meeting to Diem and Nhu. 

In any case, Nhu had decided to eliminate the Buddhist 
opposifion, and to confront the U.S. with a fait accompli on 
Lodges arrival; he assumed the U.S. would  protestingly 
acqulesce, as 1t always had In the past. On the afternoon of the 


61 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


20th, Nhu met with a small group of generals, Iincluding Don, 
Khiem, and Dinh who presented the martial law proposal to 
him. Nhu, his own plans for the ralds now far advanced, told 
them to take their proposal to Diem. At a meeting later that 
evening, Diem acqulesced 1n the generals' plan and at midnight 
the decree was published under the signature of General Don, 
Chief of the Joint General Staff. Meanwhile, unbeknown to the 
generals, Nhu had already alerted Colonel Tungs Special 
Forces and the combat police. Once the facade of martial law 
was 1n place, so the army would be blamed for the raids, Nhu 
gave the word and the crackdown began. To further Iimplicate 
the army, some of the combat police wore parafroop uniforms. 
Pagodas were ransacked In all the major South Vietnamese 
ciles, and over 1400 Buddhists, primarily monks, were 
arres(ed. In the raid on Xa Loi pagoda In Satlgon about thirty 
monks were wounded or 1nJured, and several were subsequently 
listed as missing; exact casualtles were never established. Diem 
had approved the martial law decree without consulting his 
cabinet, but it was never established whether he knew of and 
approved Nhus plans for the pagoda raids. Significantly, he 
never subsequently sought to dissociate himself from Nhu or 
the raids. 

'While the martial law decree gave General Don command 
of all troops, 1n fact, General Dinh and Colonel Tung took theIr 
orders directly from the palace. Thus, when the raids came, 
General Don was at JGS unaware. In a long discussion on 
August 23 with a CAS officer, he suggested that the martial law 
decree was only phase one of a larger Generals' plot. They were 
thrown off balance, however, by the raids and by General 
Dinhs rapid assumptlon of local control of martial law In 
SaIgon. 

In planning the raids, Nhu had been extremely careful not 
to have word leak to the U.S. mission (although the Buddhists 
and the U.S. press corps had been tipped off by their own 
informants). On the morning after the attack, Richardson, the 
CIA chief and the senlor American civilian In Salgon, 


62 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


emphatically denied to Halberstam any foreknowledge of the 
plan. To further Isolate the U.S. from an accurate assessment 
during the operation, Nhu had the telephone lines to the 
Embassy and the homes of all senior U.S. personnel cut shortly 
after the ralds got under way. His efforts had the desired effect. 
l( was several days before the U.S. mission In Saigon and 
Oofficials in Washington could plece together what happened. In 
Washington, Harrman and Michael Forrestal, a member of 
McGeorge Bundys staff at the White House, drafted a stiff 
public statement that was released by the State Department at 
9:30 the following morning. It deplored the ralds as "a direct 
violation by the Vietnamese Government of assurances that 1t 
was pursuing a policy of reconciliatlon with the Buddhists." But 
the first U.S. Intelligence reports, based on Informatlon from 
Nhu, accepted army responsIbility for the raids, and treated theIr 
coincidence with the martial law decree as, 1n effect, a military 
coup. In an August 2l memorandum for the Secretary of 
Defense, the Director of DA, General Carroll, wrote, 
"Although the military moves are based on an alleged 
presidential proclamation, the military leaders have, 1n effect, 
assumed full control." 

When the raids occurred, Lodge, Nolung, and Roger 
Hilsman, the Assistant Secretary of State for the Far East, had 
been conferring in Honolulu. Lodge was Immedlately 1nstructed 
(o proceed to Saigon. After a brlef stop 1n Tokyo, Lodge 
touched down 1n Saigon at 9:30 p.m. on August 22, In an 
atmosphere charged with tension and official U.S. confusion. 
Awatlting him was a cable from Hilsman asking fÍor a 
clarficaton of the situation. Had the military taken over and 
retained Diem as a figurehead; had Diem strengthened his own 
position by calling In the military; or were the Nhus really 
calling the shots? Within twenty-four hours, Lodge had sent a 
preliminary reply: there had been no coup, but there seemed 
also to be no diminution 1n the roles of the Nhus, although the 
power roles wIthin the regime were unclear. 

That same day, the first military feelers had been put out 


63 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Irom the Vietnamese generals to determine what the U.S. 
reacion would be to a military coup. General Don, the 
commander of the armed forces under the martial law decree, 
had a long, rambling conversatlon with a CAS officer. He first 
ouflined the true role the army had played In the even(s of 
August 20-2l and then inguired why the U.S. had blamed the 
army for the raids on the pagodas: 

General Don has heard personally that the military 1s 
being blamed by Vietnamese public for the attack on the 
pagodas. He said that the US Govt 1s at fault for this 
misconception because VOA announced that the military took 
action agaInst the pagodas. Don queried why VOA dịd not 
admit that Colonel Tung s Special Forces and the Police carried 
out the action. Don believes this would help the military at this 
poInt. Don sfated that the USA should now make 1fs positlon 
known. 

In a conversation the same day with Rufus Phillips of 
USOM, General Kim, deputy to General Don, bitterly attacked 
Nhu, charging him with responslbilty for the ralds, and 
deploring his dominant role In the government. He said that 
unless the popular impression that the army was responsIble for 
the ralds were corrected, the army would be handicapped In 1(s 
fight against the VC. He stated that a fñirm U.S. stand for the 
removal of the Nhus would unIfy the army and permIt 1 to act 
against them. These two direct and obviously reiInforcing 
requests for U.S. support for military acton aimed at Nhưs 
ouster marked the formal beginning of the U.S. Involvement In 
the protracted plotting against the Diem regime. TWwo senlor 
civilians In the government, Diems chef de cabinet, Vo Van 
Hai, and Secretary of State, Nguyen Dinh Thuan, were 
simultaneously telling U.S. contacts that Nhu's elimination from 
the government was vifal and that the U.S. should take a strong 
stand against him. 

On August 24, Lodge cabled his appraisal of the situation 
to Washington, based on these conversatons. "Nhu," he 
reported, "probably with full support of Diem, had a large hand 


64 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


in planning of action against Buddhists, 1ƒ he did not fully 
master-mind 1t. His Iinfuence has also been sigmificantly 
Iincreased." Nhu had simply taken advantage of the concern of 
certain generals, possibly not fully Informing the regular army 
of the planned action. Nonetheless, none of the Imporfant 
Salgon area troop commanders (Don, Dinh, and Tung) were 
presenfly disaffected with the regime. Furthermore, absence of 
clear-cut military leadership and troop sfrength In SalIgon for a 
move against the Nhus would make U.S. support of such an 
action a "shot In the dark." 

For the State Department, the problem of clarifying the 
public record about the ralds and affixing responsibility for 
them had become acute by August 24. The press reports 
emanating from Saigon had from the outset blamed Nhu for the 
raids, but VOA, with a large audience In Vietnam, continued to 
report the official U.S. position that the army was culpable. The 
accumulating evidence against Nhu and the likelihood of severe 
damage to army morale 1f VOA dịd not broadcast a clarification 
seemed to call for retractlons. 

The second 1ssue for Washington was Nhu. The generals 
had asked, In effect, for a green light to move agaInst him, but 
Lodge had cautioned agaInst 1t. Hilsman reports that as he, 
Harriman, Forrestal, and Ball deliberated over the drafting of a 
reply on that Saturday morning, the statement of Thuan to 
Phillips that “under no circumstance should the United States 
acqulesce In what the Nhus had done,” was ø1ven great weIght. 
Admrral Felt telephoned Washington from CINCPAC to 
support a strong U.S. stand against the Nhus. The unanswered 
question, of course, was whether the Nhus could be removed 
without also sacrificing Diem, and 1f not, whether the resulting 
political Instability would not have an even more detrimental 
effect on the war effort than mainfaining Diem. 

The August 24 cable of Instructlons to Lodge resulting 
Irom these deliberaions outlned an Important, and 
subsequently controversial, new policy approach for the U.S. In 
South Vietnam. Its opening paragraphs crIsply set forth the new 


65 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


AmerIcan view: 

It 1s now clear that whether military proposed martial law 
or whether Nhu tricked them Into 1t, Nhu took advantage of Ifs 
1mposItlon to smash pagodas with police and Tungs Special 
Forces loyal to him, thus placing onus on miÏifary In eyes of 
world and Vietnamese people. Also clear that Nhu has 
maneuvered himself Iinto commanding position. 

US Government cannot tolerate situatlon in which power 
lies in Nhưs hands. Diem must be given chance to rid himself 
of Nhu and his coterie and replace them with best military and 
political personalitles available. 

HÍ, in spite of all your efforts, Diem remains obdurate and 
refuses, then we must face the possibility that Diem himself 
cannot be preserved. [Doc. 126] 

Lodge was Instructed to tell the GVN the U.S. could not 
accept the actons against the Buddhists and that prompt 
dramatic s(eps to redress the situatilon must be taken. The key 
military leaders were to be privately Informed that, 

...ỦS. would find 1t impossible to continue support GVN 
miliarly and economically unless above s(eps are taken 
Iimmediately which we recognize requires removal of Nhus 
from the scene. We wish give Diem reasonable opportunty to 
remove Nhus, but 1f he remains obdurate, then we are prepared 
to accept the obvious Implicatlon that we can no longer support 
Diem. You may also tell approprlate military commanders we 
will gIve them direct support In any Interim period of 
breakdown central øovernment mechanism. [Doc. 126] 

Finally, the message recognized the need to publicly 
exonerate the army from the raids and asked Lodge to approve a 
VOA broadcast to that effect. Lodge was requested, as well, to 
survey urgently for alternative leadershIp. 

Clearance of the draf( message was complicated by the 
coincident week-end absence from Washington of most of the 
top level members of the Adminmistration. The President was In 
Hyanms Port; Rusk was in New York; and McNamara and 
McCone were away on vacation. Both the President and the 


66 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Secretary of State were reached, however, and approved the 
draft. Deputy Secretary of Defense Roswell Gilpatric approved 
for Defense, and General Taylor for the JCS. Schlesinger, in hIs 
account of the Incident, sugges(s that the cable was hasty and 
1ll-considered, and that the President Immediately began to back 
away from It. 

Lodge replied the following day endorsing the sírong 
posItlon but proposing to forego a futile approach to Diem and 
{O state our posifIlon Instead only to the generals, thus throwIng 
all our weight behind a coup. The cable stated: 

Believe that chances of Diem's meeting our demands are 
virtually ml. At the same time, by making them we give Nhu 
chance to forestall or block action by military. Risk, we believe, 
1s not worth taking, with Nhu In control combat forces Saigon. 
Therefore, propose we go straipht to Generals with our 
demands, without Informing Diem. Would tell them we 
prepared have Diem without Nhus but It 1s In effect up to them 
whether to keep him. [Doc. 127] 

Hilsman asserts that the cable also reflected Lodge's view 
that since our disapproval of GVN action was well known, It 
was not fitting for the U.S. to go to Diem, 1t was Diem who 
should come to us. 

In a separate CAS cable the same day, Richardson, the 
CIA Chief of Station 1n SalIgon, reported that at a meeting with 
Lodge and Harkins 1t had been agreed that Diem would not 
remove Nhu and that therefore, assuming States cable of 
I1nsfructions on 24 August [Doc. 126] represented Washington's 
basic policy, the consensus was that contact should be 
Immediately made with generals such as Minh and Khanh to 
assess the degree of unity and determination of senlor officers. 
Minh was considered the best possible Interim leader, with Vice 
President Tho as the most attractive candidate for President 
among the civilians. The cable concluded with the view that a 
Junfa would probably operate behind the scenes In the event of a 
successful coup, and that the U.S. should leave the specIfic 
tactcs of a coup up to the generals. There 1s a hiatus In the 


67 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


avallable cable traffic at this poInt, but Hilsman Indicates that 
Washington decided on Sunday, August 25, to defer a direct 
approach to Diem untIl more was known about the situation. 

In Lodges reply, he had also apparently approved the 
proposed VOA_ broadcast to exonerate the army. Hilsman 
briefed the press on the basis of a previously approved draft 
statement on August 25. The statement expressed strong U.S. 
disapproval of the raids, which were attrIbuted to Nhu. In 
reporting the story, the press speculated that such a strong 
statement probably Indicated that measures such as aid 
suspension were being considered. VOA had been 1nstructed to 
broadcast only the substances of the U.S. statement as provided 
1n the press guidance and nothing more. The Instructlons 
somehow got mislaid; and on Monday morning, August 26, Just 
several hours before Lodge was to present his credentials to 
Diem, VOA broadcast 1n full a UPI story which flatly asserted 
that "the US may sharply reduce 1(s aid to Vietnam unless 
President Diem gets rid of secret police officials responsible for 
the attacks." Lodge was understandably upset, and sent a testy 
cable rhetorically Inquirinng whether he really was 1n charge of 
tactics as he had been given to understand. Rusk sent a personal 
cable of apology to Lodge, and VOA promptly broadcast a 
denial of U.S. Iintent to cut aid, but the Initial damage had been 
done. 

The Vietnamese reaction to the attack on the pagodas 
during this time had been dramatic. In the United States, Mme. 
Nhus father and mother, respectively the Vietnamese 
Ambassador to the Ư.S. and the Vietnamese observer at the UN, 
had both resigned, making bitter public s(atements denouncIng 
the raids. In South Vietnam, the Foreign Mimister, Vo Van Mau, 
had resigned and shaved his head like a Buddhist monk In 
protest. On August 23, students at the faculties of medicine and 
pharmacy at the University of Saigon turned out to sfaøe mass 
demonstrations on behalf of the Buddhists. The GVN reacted In 
the only way 1t seemed to know, with massive arrests. But the 
demonsfrations continued, and when the university was closed, 


68 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


the protest was taken up by high school and Junior high school 
students. These were dramatic evidences Indeed of the degree of 
disaffection with the regime, since most of these students were 
from the middle class families that formed the bureaucracy and 
the army leadership. Students in Vietnam had no substantial 
record of poliical activism as was the case with their 
counterparts In other parts of Asia, like Korea. Furthermore, 
some of the Buddhist leadership had survived the raids and 
gone underground and were soon passing out leaflets on the 
streets again. On the day of the raids, two monks had taken 
refuge In the USOM building next door to Xa LoI pagoda. The 
following day, three others, including the militant young leader 
Tịch Tn Quang, took refuge In the U.S. Embassy, where they 
were warmly recelved by Lodge and remained until the 
successful November coup. 
B. MIS-COUP 


69 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


CUỘC TẤN CÔNG CÁC CHÙA 


ĐEM 20-8-1963 
Trích từ “Việt Nam Nhân Chứng” 
của cựu Trung Tướng VNCH Trần Văn Đôn 
(từ trang 168 đến 179) 


Chiều ngày 20 tháng 8, 
ông Ngô Đình Nhu mời 
tôi, quyền Tổng Tham 
Mưu Trưởng Thiếu 
Tướng Trần Thiện 
Khiêm, Tham Mưu 
Trưởng, Thiếu Tướng 
Tôn Thất Đính, Quân trấn 
Sài gòn, và Đại Tá 
Nguyễn Văn Y, Tổng 
._ giám đốc Công an Cảnh 

_ sát, đến dinh Độc Lập ra 
- lệnh: “Tối nay sẽ bắt các 
._ Sư sãI cộng sản”. 

Đêm 20 tháng 8, lợi 
dụng lệnh giới nghiêm, 
dinh Độc Lập ra lệnh 
riêng cho Đại Tá Lê 
Quang Tung, chỉ huy 
trưởng Lực Lượng đặc 
biệt cùng Cảnh Sát Đặc Biệt của Dương Văn Hiếu, Mật vụ và 
Cảnh sát chiến đấu của ông Trần Văn Tư, Giám đốc Cảnh sát 
Đô thành bao vây tấn công các chùa trong đô thành để bắt các 
Thượng tọa, Đại đức, Tăng mi và Phật tử. 

Lực Lượng Đặc Biệt là một tổ chức của quân đội, được 
thành lập từ năm 1956 gồm gần 10 Đại Đội (mỗi đại đội 120 
người), võ trang súng ống tối tân nhất, được huấn luyện kỹ như 





70 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Nhảy Dù, bơi lội, đột kích sau lưng địch... Một số ít chiến sĩ 
Lực Lượng Đặc Biệt này đã từng nhảy dù ra Bắc để hoạt động, 
vì vậy nên được chọn lựa rất kỹ, đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn. Đại 
Tá Lê Quang Tung chỉ huy lực lượng này. 

Nghe lệnh tấn công chùa như vậy, chúng tôi biết là việc 
này sẽ làm sụp đồ thêm cho chế độ nhưng không thể can gián 
được. Đêm đó, tôi và Trần Thiện Khiêm theo dõi tại bộ Tổng 
Tham Mưu trên máy riêng Motorola của Cảnh sát nên chúng tôi 
biết được cuộc tấn công này do Đại Tá Lê Quang Tung chỉ huy 
tổng quát. 

Tôi và ông Khiêm lấy xe đến chùa Xá Lợi vào khoảng I 
giờ khuya. Đến nơi tôi thấy đèn còn bật sáng, cảnh sát còn đi 
qua lại. Bước vào chính điện, tôi giở mũ, ông Khiêm cũng giở 
theo. Lính cảnh sát thấy vậy cũng giở mũ và đứng im. Tôi hỏi: 
- Quý Thầy đâu hết rồi? 

Họ nói dẫn qua Phú Nhuận, còn Hòa Thượng Thích Tịnh 
Khiết rất mệt, mai sáng phải cho vô bịnh viện quân sự Cộng 
Hòa. Chúng tôi trở ra đi thắng đến dinh Gia Long. Lúc đó 
khoảng 3 giờ sáng. Gặp ông Nhu, ông ta bảo chúng tôi ra lệnh 
thiết quân luật. Lịnh này ban ra là có ý đỗ trách nhiệm tấn công 
chùa cho quân đội, tôi hiểu ý của ông Nhu nhưng im lặng thi 
hành. 

Lúc Š5 giờ sáng, ông Diệm tập hợp Nội Các chánh phủ để 
trình bày sự việc. Ngay trong phiên họp đó, Ngoại Trưởng Vũ 
Văn Mẫu từ chức đê phản đối sự đàn áp Phật giáo của anh em 
ông Diệm. Sự từ chức nầy của ông Mẫu làm thế giới xôn xao, 
Phật tử xúc động, dân chúng cảm phục một người đã thắng thắn 
từ bỏ chức vụ đê phản đối hành động bắt công và tàn bạo. 

Lúc đó ông Trần Văn Chương đang là Đại sứ Việt Nam 
Cộng Hòa tại Mỹ, bà Chương là Quan sát viên cho Việt Nam 
Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc, nhận thấy anh em Ngô Đình 
Diệm đàn áp Phật giáo, con gái mình tiếp tay phát ngôn hỗn 
xược mà mình không thê cản ngăn được nên cả hai ông bà đều 
từ chức. 

Sự từ chức của ông Vũ Văn Mẫu và ông bà Trần Văn 
Chương là những ngọn đòn đau đớn cho anh em nhà họ Ngô. 


71 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Giới nghiêm là hạn chế sự lưu thông về đêm, còn Thiết 
quân luật là phải đem quân đội ra đường canh gác. Một thứ phù 
hợp với một tình trạng mà Thiết quân luật chỉ áp dụng khi thật 
sự có nguy hiểm cho nước nhà. Bởi vậy nghe lịnh Thiết quân 
luật, các tướng ngơ ngác. 

Trung Tướng Dương Văn Minh cho tôi ý kiến: Xin phép 
Tổng Thống triệu tập tất cả các tướng lãnh trong Đô thành mỗi 
ngày từ 9 đến 12 giờ để thảo luận và học tập ưu khuyết điểm 
của lệnh Thiết quân luật. 

Chiều ngày 21 tháng 8, tôi đến gặp ông Ngô Đình Nhu, đề 
nghị thực hành ý kiến của ông Dương Văn Minh. Học tập tức là 
gián tiếp chấp nhận việc Thiết quân luật, tức là nhận lãnh trách 
nhiệm tấn công nhà chùa. Ông Nhu chấp thuận không nghỉ ngờ 
gì cả. 

Ngày 2I tháng 8, đài VOA loan tin quân đội nghe theo 
lịnh Tổng Thống đi tấn công chùa. Tôi không biết làm sao cải 
chính tin đó với đài VOA nên tôi cho Đại Úy Lê Văn Khắn, sĩ 
quan tùy viên của tôi đi mời ông Conein, sĩ quan CIA quen tôi 
từ năm 1946 ở Hà Nội hiện đang ở góc đường Công Lý và 
Nguyễn Đình Chiểu đến bộ Tổng Tham Mưu gặp tôi đêm đó. 
Ông Conein sợ tôi gài bây nên mang theo súng tùy thân. 

Chín giờ tối, ông Conenn lại, chúng tôi cho biết quân đội 
không tham gia trong việc tấn công các chùa như đài VOA đã 
loan tin để ông Conein về trình lại đại sứ Mỹ. Ông Conein hỏi: 
“Các tướng lãnh Việt Nam có ý định đảo chánh không?” Tôi trả 
lời: “Chuyện này rất quan trọng sẽ nói chuyện sau”. Rồi ông 
Conein ra về. 

Hôm sau đài VOA cải chính, nói rõ là quân đội Việt Nam 
không tấn công chùa. Ông Nhu nghe tin cải chính này rất tức 
giận, buộc mây ông tướng phải họp lại, tuyên bố đứng sau lưng 
Tổng Thống và tôi phải ra nhật lịnh nói rằng quân đội có tham 
gia việc đó. Tôi phải tuân lời. Tuân lời ra nhật lịnh kêu gọi quân 
đội xiết chặt hàng ngũ sau lưng Ngô Tổng Thống thì được, 
nhưng nói làm sao cho anh em quân nhân và đồng bào hiểu 
mình đang tìm cách hạ một chính quyền đang bị dân oán hận! 


(y3) 


72 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Tối ngày 21 tháng 8, hầu hết các chùa lớn ở các tỉnh đều 
bị cảnh sát, an ninh quân đội đến khám xét hoặc bắt các tu Sĩ và 
cũng những người của hai cơ quan trên cùng chính quyền địa 
phương đến bắt một số Phật tử tham gia trong những cuộc biểu 
tình tuyệt thực, những Phật tử trung kiên thường có mặt tại chùa 
trong thời gian Phật giáo tranh đấu. Trong số bị bắt có rất nhiều 
Huynh trưởng và Đoàn sinh gia đình Phật tử, nhất là tại các tỉnh 
miên Trung, từ Bình Thuận đến Quảng Trị, tỉnh nào cũng có 
một số đông Huynh trưởng và Thanh thiếu niên gia đình Phật tử 
bị bắt đánh đập, giam cầm từ đêm 2l tháng 8. Hầu hết các 
trường Đại học và Trung học đều đóng cửa. Một phần do học 
sinh bãi khóa, một phần chính quyền sợ mở cửa sẽ tạo nơi tập 
trung cho sinh viên học sinh khởi xuất đi biểu tình phản đối 
chính quyền. 

Mấy Thây lãnh đạo Phật tử tranh đấu bị bắt, nhà chùa bị 
cảnh sát canh chừng, các Phật tử trung kiên dính líu vào vụ 
tranh đấu đa số đều bị bắt giam, vậy mà máy ngày sau vẫn có 
một số đông Phật tử, dân chúng và sinh viên học sinh truyền 
miệng nhau, từng toán người vào chợ và đứng rải rác các ngả 
đường gần đó chờ đúng giờ ân định tất cả kéo ra trước chợ Sài 
gòn trương biểu ngữ biểu tình phản đối chính quyền. Lần này 
cảnh sát nổi, cảnh sát chìm không phải chỉ giải tán biểu tình 
bằng hơi cay, bằng xịt nước hay bằng đấm đá mà bằng gậy gộc 
và bằng súng, cho nên Quách Thị Trang là một thiếu nữ thuộc 
gia đình Phật tử miền Vĩnh Nghiêm (Bắc Việt đi cư) đã bị bắn 
chết trước chợ Bến Thành. Một số Phật tử bị thương vì bị đánh 
đập. 

Việc một nữ sinh bị bắn chết làm cho chúng tôi thấy hồ 
thẹn với quản chúng khi khoác áo quân nhân ra đường. Việc 
Phật tử bị giam câm làm cho tôi có mặc cảm tội lỗi. Nói làm sao 
cho dân chúng hiểu được rằng chúng tôi không làm chuyện đàn 
áp đó, chúng tôi không chủ trương giết người biểu tình bất bạo 
động, chúng tôi không đồng ý bắt giam người như vậy? Nhưng 
chúng tôi cúi đầu nhẫn nhục chờ ngày không xa chúng tôi sẽ trả 
lời với mọi người bằng hành động. 

Chưa bao giờ nhà lao chứa nhiều tù nhân như trong thời 


73 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


gian đó. Nhiều anh em quân nhân rất khô tâm khi phải ra đàn áp 
biểu tình. Trước ngày tân công chùa vào 20 tháng 8, có những 
vụ biểu tình mà quân đội được lịnh của Tiểu Khu Trưởng tức là 
Tỉnh Trưởng ra lịnh chặn biểu tình đã đến gần đám biểu tình mà 
nói: “Chúng tôi được lịnh không cho đoàn biểu tình đi qua, tức 
là biểu chúng tôi phải chết tại nơi đây. Xin các anh chị hiểu 
giùm cho chúng tôi”. 

Phật tử các tỉnh thừa nhận quân nhân ở các tỉnh dù được 
lịnh vẫn không nỡ thăng tay đàn áp Phật tử biểu tình, chỉ có 
cảnh sát và cảnh sát dã chiến đàn áp mạnh vì phần đông các ông 
Phó ty cảnh sát hoặc Trưởng phòng Cảnh Sát Đặc Biệt, Trưởng 
phòng di động đều là cán bộ nòng cốt của đảng Cần Lao. 

Vụ bắn Quách Thị Trang chết, bắt thêm sinh viên học sinh 
giam cầm không những khiến cho dân chúng trong nước căm 
hận mà Việt kiều và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước cũng oán 
ghét gia đình nhà Ngô. Thế giới bất bình hành động đó của anh 
em Ngô Đình Diệm thêm nên bà Nhu quyết định lên đường đi 
“giải độc”. 

Đầu tháng 10, bà Nhu có mặt tại Pháp. Ngoài việc tiếp xúc 
với chính giới ra, bà â ấy ra lịnh tòa Đại sứ Việt Nam tại Ba Lê tổ 
chức một cuộc họp để giải độc vào chiều ngày 3 tháng 10 năm 
1963. 

Xe chở bà Nhu trên đường đi đến sứ quán, sinh viên và 
Việt kiều đã đón liệng cà chua, trứng và nước sơn đề tỏ ý chống 
đối hiện thân của một chế độ độc tài. Lúc bà Nhu xuống xe, gân 
200 sinh viên và Việt kiều đã đồng thanh đả đảo chính quyên 
Ngô Đình Diệm, hô hào đoàn kết tranh đấu đòi quyền tự do cho 
dân Việt. Trong số sinh viên chủ động có con trai tôi là Đức, 
đang học Đại học Y Khoa tại Ba Lê. Đức hướng dẫn sinh viên 
chống bà Nhu trong thời kỳ đó. 

Vài ngày sau ông Diệm gặp tôi hỏi: 

- Ông có đứa con đang học ở Ba Lê? 

- Dạ. 

- Học gì? Năm thứ mấy? v.v... 

Ông Diệm chỉ hỏi chứ không nói lời phê bình nào, và tôi 
chỉ trả lời vắn tắt những câu hỏi của ông ta mà thôi. 


74 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Ngày 22 tháng 8, tôi đến thăm Hòa Thượng Thích Tịnh 
Khiết. Với giọng nói mệt nhọc, ngài hỏi: 

- Tại sao lại đánh chúng tôi? 

Nghe hỏi tôi xót xa quá, nhưng không biết trả lời sao! 

Vì thiết quân luật, chúng tôi ở trong trại không về nhà, 
nhiều anh em cũng như tôi nhận những cú điện thoại trách móc 
của vợ, không những chỉ các gia đình theo đạo Phật mà người 
phụ nữ thuộc các tôn giáo khác cũng có người trách chồng sao 
lại tham gia vào việc đàn áp Phật giáo... Đại Tá Trần Ngọc 
Huyền, một tín đồ Thiên Chúa giáo, người ủng hộ ông Diệm hết 
tình cũng chống vấn đề đàn áp Phật giáo đó của anh em ông 
Diệm. 

Những gì chúng tôi nung nấu từ đầu năm 1960 đến nay đã 
đến lúc phải bộc phát. Những độc tài, bất công, đàn áp của 
chính quyên mà suốt mây năm trời chúng tôi bất bình đến nay 
phải bùng nỗ. Những chuẩn bị từ lâu nay đến lúc phải thi hành” 
(1.11.1963). 


(@N guồn: Việt Nam Nhân Chứng, Trần Văn Đôn, nxb Xuân Thu, 
USA, 1989) 


5 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


CIA: CUỘC NÓI CHUYỆN BÍ MẬT 


CỦA TƯỚNG TRẢN VĂN ĐÔN 
Cư sĩ Nguyên Giác dịch 





Foreign Relations of the United States, 1961-1963 
Volume IH, Vietnam, January—-August 1963, Document 275 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Điện văn này do CIA từ Sài Gòn gửi về 
Hoa Kỳ, kê lời Tướng Trân Văn Đôn vài ngày sau trận tông tân 
công các chùa do ông Ngô Đình Nhu thực hiện. 


Vài điêm ghi nhận từ lời của Tướng Đôn trong điện văn: 


e Nhiều lính đào ngũ, tỉnh thần binh sĩ suy sụp vì bất mãn khi 
Phật Tử bị đàn áp; 

e® Ông Diệm nắm quyên xuyên qua ông Nhu; 

e® Ông Diệm xem Bà Nhu như người vợ trên mây; 

e Ông Diệm đã thăng chức một trung sĩ trẻ, đẹp trai lên chức 
Trung Tá; 

e_ Đôn nói ông sắp xếp giai đoạn đầu của kế hoạch đảo chánh 
ông Diệm; 

e Đôn có vẻ muốn giữ ông Diệm ở ghế Tổng Thống, trong khi 
phải gạt bỏ ông bà Nhu và rất nhiều Bộ Trưởng ra ngoài quyền 
lực; 

e Đôn không muốn Nguyễn Tôn Hoàn về nước thay thể ông 


76 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 
Diệm; 
e Đôn kể tên một số tướng lãnh trong kế hoạch đảo chánh, 
nhưng không nhắc tên Tướng Tôn Thất Đính, lúc đó là Tổng 
Trấn Biệt Khu Sài Gòn/Gia Định. Đôn nhắc tới cuộc đảo chánh 
thất bại năm 1960 của các đại tá, và nói kế hoạch của các tướng 
sẽ rất là tuyệt hảo. 


Toàn văn dịch bởi Cư sĩ Nguyên Giác 
BẢN DỊCH 


275. Điện Văn từ Văn Phòng CIA tại Sài Gòn gửi về Sở 
Tình Báo Trung Ương CIA (1). 
Sài Gòn, ngày 24-8-1963, lúc 6:45 giờ chiêu 


0265. 1. [còn giữ bí mát chưa tới một dòng] đã có buổi nói 
chuyện ba giờ đồng hồi với Tướng Trần Văn Đôn (2) vào đêm 
23-8-1963 tại văn phòng Tướng Đôn ở Bộ Tổng Tham Mưu. 
Sau đây là tóm lược cuộc nói chuyện. 

2. Tướng Đôn được hỏi là ai đang nắm quyên, và đã trả lời 
rằng Tổng Thống Diệm nắm quyền xuyên qua Cố Vấn Ngô 
Đình Nhu. Tất cả các tướng lãnh trước khi gặp ông Diệm đều 
phải qua sự cho phép của Nhu. [Tướng Đôn] giải thích điều này 
bằng cách nói rằng Diệm sử dụng Nhu như “1ý thuyết gia” và cố 
vân, nhưng không phải luôn luôn nghe lời khuyên của Nhu. 
Tổng Thống Diệm ghen ty với thâm quyền và khả năng của 
Nhu. 

Tướng Đôn cho một thí dụ. Vào lúc nửa đêm của ngày 22- 
8-1963, các Tướng Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính và Trần 
Thiện Khiêm tới gặp Nhu về các sinh viên, khuyến cáo rằng nên 
đóng cửa toàn bộ các trường ở Sài Gòn bằng cách thiết quân 
luật, bởi vì họ có tin răng vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 8- 
1963 sẽ có sinh viên biểu tình ở Sài Gòn. Nhu đồng ý với 
khuyến cáo của các tướng lãnh, nói với họ rằng họ phải xin 
phép Tổng Thống. Nhu và các tướng lãnh tới gặp ông Diệm và 
đề nghị đóng cửa các trường. Ông Diệm nói: “Không. Người trẻ 


T7 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


phải có phương tiện đề bày tỏ chính họ.” Tướng Đôn lập lại 
rằng, Diệm là người ra quyết định cuối cùng. 

3. Tướng Đôn giải thích về quan hệ với Phủ Tổng Thống. 
Nói rằng nên nhớ là trong nhiều năm, Tổng Thống Diệm là 
người chống lại chế độ thực dân. Trong thời gian đó, Diệm đã 
tự suy nghĩ rất nhiều. Khi nắm chính phủ năm 1954, Diệm thấy 
chuyện này khác hắn và cần có những người chung quanh giúp 
suy nghĩ. Ông Diệm tìm sang người em là Nhu, một người suy 
nghĩ có lý thuyết, có triết lý. Với thời gian, Diệm cho phép Nhu 
làm hầu hết mọi chuyện suy nghĩ. Như thế không có nghĩa là 
Tổng Thống Diệm luôn luôn nghe lời cố vấn của Nhu. Diệm ưa 
thích Nhu viết các bản tuyên bố, các bài diễn văn cho Tổng 
Thống. Ông Diệm tự mình ưa thích gặp người dân, nói chuyện 
với người dân. Trong cách này, Nhu có quyên lực đặc biệt như 
là nhà lý thuyết cho Tổng Thống. 

4. Mô tả về quan hệ với Bà Nhu trong Tổng Thống Phủ, 
n Đến nói rằng trong tâm tưởng ông Diệm, Bà Nhu có vị 
trí là “vợ” của ông Diệm. Tổng Thống Diệm chưa bao giờ kết 
hôn, _ không quen với đàn bà ở chung quanh mình. Trong 9 
năm qua, ông Diệm có Bà Nhu an ủi sau một ngày làm việc 
hoàn tất. Bà Nhu có sức quyến rũ, nói chuyện với ông Diệm, 
làm giảm căng thắng cho ông Diệm, tranh cãi với ông Diệm, 
phê bình ông Diệm, và như một người vợ Việt Nam, bà khống 
chế chuyện trong nhà. 

Tổng Thống Diệm và Bà Nhu cư ngụ ở 2 căn tách biệt 
nhau. Không có quan hệ tình dục giữa ông Diệm và Bà Nhu. 
Theo ý kiến của Tướng Đôn, Tổng Thống Diệm chưa bao giờ 
có quan hệ tình dục nào. 

Tướng Đôn so sánh tình hình đó y hệt như giữa Hitler và 
Eva Braun. Đôn cũng nói, Tổng Thống Diệm thích có đàn ông 
đẹp trai ở chung quanh. Đôn dẫn ra trường hợp một trung sĩ trẻ, 
đẹp trai, người làm vườn công cộng ở Đà Lạt. Tổng Thống 
Diệm đã hỏi rằng ai đã chăm sóc vườn đó, và khi được thông 
báo, ông Diệm đã gọi viên trung sĩ kia tới Dinh Tổng Thống và 
tức khắc thăng chức người naỳ lên Trung Tá và giao nhiệm vụ 
quản trị nông nghiệp quân sự. 


78 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Ông Diệm có những đam mê cực đoan. Khi ông thích ai, 
ông thích họ mọi cách; khi ông ghét ai, ông ghét họ toàn diện. 
Không có ở chặng giữa. Bà Nhu đã sử dụng vị trí đặc quyền của 
bà với Tổng Thống để làm ông Diệm nói thuận, khi ông Diệm 
muốn nói chống; nhưng vì ông Diệm bị thuyết phục bởi sức 
quyến rũ của Bà Nhu. 

Tướng Đôn nói, “Như tôi biết, Bà Nhu cực kỳ quyến rũ.” 
Đôn nói thực tế không thể loại bỏ ông bà Nhu vì vị trí đặc biệt 
mà họ đang năm giữ; Ngô Đình Nhu là lý thuyết gia của Tổng 
Thống Diệm và Bà Nhu là người vợ trên mây của ông Diệm. 
(LND: chữ “platonic wife” có nghĩa là người vợ trên cõi lý 
tưởng, không phải cõi đời này.) 

5. Quyết định về hành động của ngày 20-21/8/1963 đạt 
được bởi 10 tướng lãnh vào đêm 18-8-1963: Trần Văn Đôn, 
Tôn Thất Đính, Đỗ Cao Trí, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, 
[côn giữ bí mát chưa tới một dòng|, Mai Hữu Xuân, Nguyễn 
Ngọc Lễ, Lê Văn Kim, và Dương Văn Minh. Theo lời Đôn, họ 
đạt quyết định này mà không do Nhu đưa ra khuyến cáo. Chỉ 
có lần Nhu nói chuyện về bất kỳ việc lập kế hoạch nào là trong 
buổi họp ngày 11 tháng 7-1963 với hiện diện của tất cả các 
tướng lãnh. Đôn không nói là ai đã triệu tập các tướng họp vào 
ngày 18-8-1963. 

Việc lập kế hoạch này gồm cả việc ban lệnh thiết quân 
luật và do đó, bắt các nhà sư từ ngoài vào Sài Gòn để đưa họ về 
các ngôi chùa của họ ở các tỉnh. Kế hoạch này do các tướng 
lãnh trình lên ông Nhu vào ngày 20-8-1963. Nhu nói với họ là 
hãy thảo luận kế hoạch với Tổng Thống Diệm. Khi các tướng 
lãnh trình kế hoạch lên TT Diệm, ông Nhu không có mặt. Các 
tướng lãnh có mặt lúc đó là: Khiêm, Trí, Khánh, Đính, [còn giữ 
bí mật chưa tới một dòng], Kim và Đôn. Đôn hướng dẫn nhóm 
tướng lãnh naỳ trình kế hoạch lên Tổng Thống Diệm. 

6. Các tướng lãnh nói với ông Diệm rằng tinh thần binh sĩ 
đang suy giảm, và thực sự họ sợ khi thấy Tăng một đồn lính tới 
mức gân như đào ngũ cả. Các tướng nói răng vợ các chiến binh 
và các sĩ quan câp nhỏ đang hoang mang. Họ giải thích cho 
Tổng Thống Diệm vẻ tình hình như quân đội thấy là trực diện 


79 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 
với Phật Tử. Đôn kế rằng Đôn đã nói với ông Diệm rằng câu 
chuyện ngày 8 tháng 5-1963 tại Huế có thể đã thương thuyết 
được rồi nhưng vì VC đã trà trộn vào Phật Tử tại Chùa Xá Lợi. 

Đôn mô tả các kỹ thuật sử dụng trong các cuộc biểu tình 
ngày II tháng 8-1963, khi nhà sư Thích Tâm Châu đang nói 
chuyện trước đám đông ở Chùa Xá Lợi. VỊ sư này hô trước đám 
đông những câu hỏi như “chúng ta sẽ diễn hành trên đường phố 
chứ?” Đám đông hô lớn lời đáp, “Xuống đường.” 

Đột nhiên vị sư Thích Tâm Châu nói, “Không, chúng ta 
sẽ không diễn hành trên đường phó. Sự kiện rằng quý vị nói 
rằng chúng ta sẵn sàng diễn hành trên đường phố cũng là tương 
đương với việc diễn hành trên đường phố.” 

Đôn cảm thấy rằng nhà sư nói tiếng Anh, sư Thích Đức 
Nghiệp, là rất nguy hiểm và các tướng lãnh sợ rằng nếu các lãnh 
đạo Phật Giáo quy tụ một đám đông lớn đủ, họ có thê ra lệnh 
diễn hành về hướng Dinh Gia Long và quân đội sẽ không chặn 
họ lại. 

7. Đôn nói rằng Tổng Thống Diệm ra quyết định thiết 
quân luật sau khi các tướng khuyến cáo như thế. Diệm ra quyết 
định đưa các chiến binh vào giữ các điểm chiến lược ở Sài Gòn 
và Chợ Lớn, và chấp thuận giải pháp trả về nguyên quán các 
nhà sư vào Sài Gòn, về lại các chùa ở tỉnh. Tuy nhiên, Tổng 
Thống Diệm nói rằng đừng làm nhà sư nào bị thương ' tồn. 

Đôn nói điều đó làm ông rất cảm động khi Tổng Thống 
yêu cầu đừng làm hại các Phật Tử. Diệm bổ nhiệm Tướng Đôn 
làm kế nhiệm tạm thời cho Tướng Lê Văn Ty. Diệm giao cho 
Đôn quyên chỉ huy tất cả các chiến binh ở Nam VN, thực hiện 
lệnh thiết quân luật, và áp dụng các biện pháp cần thiết. 

Tướng Tôn Thất Đính được bổ nhiệm làm Tổng Trấn Biệt 
Khu Thủ Đô Sài Gòn/Chợ Lớn. Lực Lượng Đặc Biệt của Đại 
Tả Lê Quang Tung vẫn dưới quyền Tổng Thống Phủ. Đôn chỉ 
ra rằng Đính không chỉ huy lính của Tung, mặc dù Đính là 
Tổng Trấn Quân Khu Thủ Đô. Đính trong cương vị Tổng Trấn 
điều hợp với Đôn, nhưng Đôn không chỉ huy Đính. Đính có xin 
lệnh Bộ Tổng Tham Mưu về các chỉ dẫn, nhưng Đính không 
thực hiện tất cả các lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu. 


80 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Đính nhận lệnh trong cương vị Tổng Trấn từ Tổng Thống 
Phủ, y hệt như Đại Tá Tung [nhận lệnh từ Tổng Thống Phủ|. 
Đôn nói Đại Tá Tung là kẻ nguy hiểm, vì Tung không do quân 
đội kiểm soát và Tung thi hành lệnh duy nhất từ Tổng Thống 
Phủ. 

Đôn cũng nói rằng các tướng lãnh rất phét Tung. Tung 
chỉ đáp ứng lệnh của Diệm và Nhu. Tung điều hợp với Nhu, 
nhưng khi cân có quyết định, lệnh sẽ tớ ¡ từ Tổng Thông. Tướng 
Đôn nói rằng các tướng lãnh khác ủng hộ Đôn, chỉ trừ một sô 
tướng lãnh trẻ hơn. Các tướng lãnh trẻ ghen ty về việc Tướng 
Đôn nằm quyên tư lệnh của Tướng Ty. 

Đôn không kê tên tướng trẻ nào ra. Đôn bị chỉ trích bởi 
các tướng lãnh trẻ này vì đã có hành động chống lại các Phật 
Tử. Đại đa số các tướng lãnh đều là Phật Tử. Thí dụ, Đôn nói, 
“Khi tôi muốn bảo Tướng Trần Tử Oai điều gì, Oai nói với tôi 
rằng ông ta là dân sự; ông ta có trách nhiệm dân sự.” 

Khi được hỏi cụ thể là Tướng Nguyễn Khánh có ủng hộ 
Đôn hay không, Đôn trả lời rằng Khánh là 100% ủng hộ Đôn. 
Đôn cũng nói rằng Dương Văn Minh, Trần Văn Minh, các 
tướng Trí, Khiêm, Kim và “ngay cả Tướng Xuân” cũng ủng hộ 
Đôn. Khi được hỏi về Tướng Văn Thành Cao, Dân biểu, có 
trong kế hoạch không. Đôn nói rằng Văn Thành Cao ở ngoài 
hoàn toàn. Các tướng khác nhìn Văn Thành Cao như là dân sự. 

8. Tướng Đôn nói ông không biết rằng Phật Tử sắp bị tấn 
công bởi cảnh sát và Lực lượng Đặc biệt (LLĐB). Tướng Đính, 
trong cương vị Tổng Trấn, nhận lệnh từ Tổng Thống Phủ và 
được nói là các chiến binh của Đại Tá Tung sẽ được dùng hỗ trợ 
cho cảnh sát bởi vì LLĐB có “phương tiện đặc biệt.” 

Đôn ám chỉ, nhưng không nói cụ thể rằng lệnh ban ra từ 
ông Nhu. Dấu hiệu đầu tiên Tướng Đôn có về các chùa bị tấn 
công là khi Đôn nghe từ sóng truyền thanh bộ chỉ huy. Các 
Tướng Khiêm và Đôn có mặt ở Bộ Tổng Tham Mưu (BTTM) 
khi nghe rằng các chùa đã bị tấn công. Tướng Đôn lập tức đi từ 
văn phòng BT TM tới Chùa Xá Lợi. 

Giám đốc Cảnh sát Trần Văn Tư đang chỉ huy trận tấn 
công tại Chùa Xá Lợi, yêm trợ bởi LUĐB của Đại tá Tung ở 


81 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


vòng quanh khu vực. Cảnh sát là những người đầu tiên tiến vào 
chùa. Khi Đôn tới Chùa Xá Lợi, một trung úy cảnh sát đang chỉ 
huy một đơn vị trong Chùa Xá Lợi. Các vị sư đã bị bắt đưa đi, 
khi Đôn tới. Trong toàn bộ chiến dịch ở đây, tổng cộng 30 
người bị thương, 5 người bị thương nguy kịch; những con số 
này bao gồm cả nhân viên công lực và Phật Tử. Không có vị sư 
nào bị giết ở Chùa Xá Lợi. 

Vào lúc 4:30 giờ sáng ngày 2]-8-1963, chiến dịch quân sự 
hoàn tất ; nhiều điểm chiến lược đã được đóng quân. Đôn nói 
rằng có 1.420 nhà sư bị bắt khắp Nam VN. 

9. Tướng Đôn rất hãnh diện về sự kiện rằng các tướng 
lãnh đã có thê giữ bí mật [LND: âm mưu đảo chánh] trước khi 
khởi động chiến dịch. Đôn cũng hãnh diện về kỹ thuật Áp dụng 
bởi các chiến binh và ông nói “mọi người luôn luôn nói về các 
đại tá, những người sẽ tổ chức đảo chánh. Họ không có khả 
năng đó. Chúng tôi đã chứng minh điểm này bằng kế hoạch của 
chúng tôi, và kỹ thuật của chúng tôi.” 

Ông dẫn ra một thí dụ về cuộc đảo chánh ngày I1-I1- 
1960, lúc đó soạn kế hoạch bởi các đại tá và thất bại. Tướng 
Đôn không bày tỏ phản ứng cá nhân về trận tấn công các chùa. 
Đôn nói răng ông muôn thực hiện kế hoạch nguyên thủy để 
thanh lọc tất cả các nhà sư và trả họ về tỉnh nhà, chùa nhà. 

Đôn cũng nói rằng Mỹ đang giữ sư Thích Trí Quang ở trụ 
sở USOM. Đôn thêm rằng sư Thích Trí Quang là một trong 
những người kích động chính, và chính phủ VNCH muốn bắt 
giam vị sư này. (Lời nhận xét từ người lấy tin: Đôn lộ vẻ tin 
rằng sư Trí Quang là một trong hai nhà sư đang ty nạn trong 
USOM. Một viên chức CAS, người biết rõ về Thầy Trí Quang, 
đã thấy cả 2 vị sư tại USOM vào ngày 24-8-1963 và xác nhận 
rằng 2 sư này không phải Thầy Trí Quang.) (LND: CAS là văn 
phòng tình báo CIA ở Sài Gòn.) 

10. Tướng Đôn đã nghe trực tiếp từ công chúng Việt Nam 
rằng quân đội bị đồ tội tấn công các chùa. Ông nói rằng chính 
phủ Mỹ có lỗi về dư luận sai trật này, bởi vì Đài VOA loan báo 
rằng quân đội đã tấn công các chùa. Đôn chất vấn rằng tại sao 
VOA không nhìn nhận rằng LLĐB của Đại tá Tung và Cảnh sát 


32 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


đã tắn công. 

Đôn tin rằng [nhìn nhận] như thế sẽ giúp quân đội lúc này. 
Đôn nói rằng Mỹ nên nêu rõ lập trường của Mỹ. Tướng Đôn 
không muốn ông Diệm bị thay thế, thí dụ như bởi một người 
lưu vong như Hoan (có lẽ, Đôn nói tới Nguyễn Tôn Hoàn), 
người hiện đang có mặt ở Hoa Kỳ. Đôn nói răng trong quân đội 
hiện nay không có ai thay được ông Diệm. Đôn dẫn ra, như một 
thí dụ, chính ông, nói, “Tôi không đủ thông minh, cũng không 
có tham vọng. Tôi chỉ g1ữ vai trò mời các tướng lãnh chung sức 
với nhau.” (LND: Đôn bàn về hậu đảo chánh, ai nên thay ông 
Diệm.) 

11. Đôn ám chỉ rằng ông có biết về những diễn tiễn tương 
lai soạn ra. Đôn nói, “Đây là bước đầu tiên, và sự bí mật về cái 
sắp xảy ra thì không phải là cái của tôi để đưa ra.” Khi được hỏi 
thiết quân luật sẽ kéo đài bao lâu, Đôn nói sẽ tùy theo tình hình. 
Khi được hỏi cuộc bầu cử Đại hiểu Quốc hội vào ngày 3l-8- 
1963 có sẽ được tổ chức hay không, Đôn nói cuộc bầu cử sẽ có 
thể bị hoãn, nhưng sẽ nới lỏng thiết quân luật vào ngày 24-8 
trong mức độ lệnh giới nghiêm được suy tính. 

12. Tướng Đôn không nói gì về việc giữ ông Diệm trong 
phế Tổng Thống hay thay ông bằng người khác tại Nam VN, 
ngoại trừ ông nói răng ông không muôn một trong các chính 
khách lưu vong về nắm quyền, và rằng không nhân vật quân sự 
nào có, thể làm tốt nhiệm vụ Tổng Thống. Viên chức CAS nhận 
ra cái ân tượng, và chí là một ân tượng thôi, rằng Tướng Đôn và 
nhóm của ông muốn giữ ông Diệm trong ghế Tông Thống trong 
giai đoạn hiện nay của kế hoạch cuả họ. | 

13. Đôn cũng nói rằng ông nhận thức rằng ông sẽ có thê bị 
“hy sinh” do kết quả của việc thực hiện thiết quân luật, nhưng 
điều này không quá quan trọng, bởi vì có những lãnh đạo quân 

sự khác sẽ thay vị trí của ông (LND: để thực hiện đảo chánh). 
Đôn không kê tên ai. Đôn cho ấn tượng rằng Đôn không phải là 
người đứng sau mọi chuyện. Đôn là vị lãnh đạo bề ngoài thôi. 
Đôn chịu trách nhiệm giai đoạn đầu tiên. Có những người khác 
trong nhóm sẽ bước ra thực hiện các giai đoạn khác. 

Những lời Đôn nói không ám chỉ gì về một người nào hay 


83 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


một số người nào sẽ đứng ra thực hiện các giai đoạn khác. Đôn 
nhắc về sự kiện rằng VOA đang làm lớn bản tin về việc Đại sứ 
Trần Văn Chương từ chức. (LND: ông Chương là cha ruột của 
Bà Nhu, từ chức Đại sứ VN ở Hoa Kỳ để phản đối nhà Ngô đàn 
áp Phật Tử.) Đôn lập lại rằng các bản tin VOA làm tổn thương 
quân lực VNCH. Đôn nói đài này không tốt khi nói rằng quân 
lực VNCH đàn áp Phật Tử và rằng. chính phủ Mỹ lên án việc 
này, và cùng lúc nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ. Đôn không 
giải thích về điều này để ám chỉ xem Mỹ nên làm gì. 

14. Đôn không nhắc tới Phó Tổng Thống Thơ hay bất kỳ 
Bộ Trưởng nào. 

15. Đôn nói rằng sau giai đoạn đầu tiên này, chuyện 
không thể đảo ngược để trở lại như trước đó. Khi được hỏi có 
phải ông nói về chính phủ, Đôn trả lời, “Vâng, tôi đang nói 
chuyện về chính phủ. Tổng Thống phải thay đổi một số Bộ 
trưởng.” Đôn không kê tên bất kỳ Bộ trưởng nào cụ thê. 

Đôn nói các sự kiện đang kiểm soát tình hình. Đôn nói 
nếu ông phải chọn giữa Tổng Thống Diệm và Nhu, ông sẽ chọn 
TT Diệm. Đôn không nói gì về chuyện các sĩ quan khác có thê 
suy nghĩ về Nhu. Khi được hỏi nêu có chuyện xảy ra, và Tổng 
Thống Diệm không còn giữ quyền lực, Đôn có sẽ làm việc với 
Nhu, thì Đôn nói, “Nếu tôi phải lựa chọn giữa Tổng Thống 
Diệm và Nhu, người phải ra đi là Nhu.” Đôn không muốn Nhu. 

16. Viên chức tường trình đã nhận ra ấn tượng từ Đôn 
rằng TT Diệm ngồi trên ngai hiện đang bị Nhu kiểm soát. Ấn 
tượng mãnh mẽ rằng Tướng Đôn không hoàn toàn biết mọi thứ 
chung quanh ông. Từ những lời nói của Tướng Đôn, có vẻ rằng 
có một thành phân trẻ trong các tướng lãnh đang làm Đôn rắc 
TÔI. 

Đôn ám chỉ rằng ông muốn sự bảo đảm cách này hay cách 
khác từ phía chính phủ Mỹ. Ông có vẻ không biết phải làm gì 
kế tiếp. Đôn hoàn toàn bị kiểm soát bởi tình thế, và phản ứng, 
chứ không lên kế hoạch các việc làm kế tiếp. Như dường tự 
Đôn cảm thấy Đôn không đủ quyến lực để [hay là?] ảnh hưởng 
lên các tướng lãnh đề lật. đỗ Tổng Thống Diệm. Tuy nhiên, 
Đôn không cho ấn tượng rằng Đôn muốn tự ý quyết định lật đỗ 


84 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


TT Diệm. 

Đôn muốn hòa giải với các Phật Tử và nói rằng quân đội 
nên hồi phục lại các chùa và các pho tượng đã bị phá hủy ở một 
số ngôi chùa. Đôn không nói gì vê giai đoạn thứ nhì của kế 
hoạch. Đôn không cho thấy bao lâu giai đoạn đầu sẽ kéo dài, 
nhưng có nói rằng nó sẽ kéo dài tới sau cuộc bầu cử Quốc Hội. 

17. Án tượng của chúng tôi là có một ý nghĩa đáng cứu 
xét trong lời của Tướng Đôn rằng đây chỉ là giai đoạn đầu, và 
sự bí mật của các giai đoạn tương lai không phai là chuyện của 
ông, để nói ra. Chúng tôi không thể nhận ra Tăng có phải sau 
muốn nói rằng các giai đoạn tương lai bao gồm “sự bí mật” 
bị kiểm soát từ bên trong quân đội hay, thí dụ, bởi Nhu, hay bởi 
các nhân vật dân sự khác. Đôn không nói tên bất kỳ nhân vật 
dân sự nào. Đôn nói mục tiêu chính của quân đội là tác chiến 
chống Cộng. Đôn cũng nói rằng không hè có buổi họp ngày 10 
tháng 8-1963 giữa các tướng với Ngô Đình Nhu. 

18. Đã gửi thông tin về cuộc nói chuyện này tới Đại sứ 
Lodge và Tướng Harkins (Tư lệnh Quân viện Hoa kỳ tại VN). 


GHI CHÚ: 
(1) Nguồn: Library of Congress, 
_Harriman Papers, Vietnam Policy. Bí mật. 
Cũng đã gửi tới Honolulu. Bản văn nguồn là 
phó bản do CIA gửi về Bộ Ngoại Giao cho 
Hilsman (Giám đốc Phòng Tình Báo và 
Nghiên Cứu) và Hughes (Phó Giám đốc 
Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu); cũng gửi tới 
Bạch Óc cho Bundy (Có vấn An ninh Quốc 
gia) và tới JCS (Bộ Tổng Tham Mưu Quân 
Lực Mỹ) cho Tướng Krulak (Phụ tá Đặc biệt 
về Chống Phiến Loạn). Theo một ghi chú về 
bản văn nguồn, điện văn này phổ biến theo 
phân loại TDCS. Bản phúc trình ghi mã số 
“TDCS DB-3/656,252, August 24,” đã In 
trong hồ sơ giải mật Declassjfied Documenis, 1977, 93C. 
(2) Đôn hồi tưởng về cuộc nói chuyện này, trong tác 





85 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


phẩm của Trần Văn Đôn, tưa đề Øuz Endless War, pp. 90-91. 


PHÓNG ẢNH ĐIỆN VĂN 275 





275.  Telepram From the Central Intelligence Agency Station in 
Saigon to the Agency ! 


Saigon, August 24, 1963—6:45 p.m. 


0265. 1. [iess than 1 line net đeclassified] had almost three hour 
meeting with General Tran Van Don? evening 23 August in Don's 
gffce at General Staff. Following summarizes điscussion. 

2. Don was asked who was in control and replied President Diem 
šs in control through Counselor Ngơ Dinh Nhu. All the Generals check 
with Nhu prier to seeing Diem. Explained thís by saying Diem uses 
Nhu as hs “thinker "and advisor bút đoes not at aÌÌ times follow Như s 
advice. President is jealous oíÍ his authority and prerogatives. Don 


' Souzce: Libeary cố Cangzess, Harrtman Papers, Vietnare Policy $ecrel. Also sen 
te Honec#ulu The sơurce text i§ # em bụ the CLA so the Departmen+ o{ Siate ấot 
Hilsssan aeđ Hughes; also sent so the White Hoase {or Bundy asd to CS (or Krulak. 
Aecordirg to a note on the sousoe wext, TĐCS disseranatioc of this câble wouSd Íoï]ow.. 
_ Ồ- TDCS DR-3/65%6,152, August 24, s publsshed In [rcigssifAđ [Đoure#nts, 
197? 9 

‡ For Đạn's recollectioes cý thhẹ điscussioe, see Tran Van Don, Qur £nđfea War, pp. 
90-91. 


86 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Raids on the Pagodas; A Possible Coup 615 


øave an example. At midnight on 22 Aug, Generals Don, Ton That 
Dinh and Tran Thien Khiem went to see Nhu about the students, 
recommending that schools all be closed in Saigon by the martial law, 
because they had information that on 23, 24, and 25 Aug there would 
be student demonstrations in Saigon, Nhu concurred with Generals” 
recommendation, told them he had to check with the President. Nhu 
and Generals went to see Diem recommending closing of schools. 
Diem said “no. The young people must have means of expressing 
themselves.“ Don repeated that Diem ís the man who makes final 
đecisions. 

3. Don went on to explain relationships in the Palace. Said it must 
be remembered that for years President has been agitator against 
colonialist regimes. During this time Diem đid a lot of thinking him- 
selí. When he took over govt in 1954 he found it was đifferent and he 
would have to have people around hìm who think. He turned to his 
brother Nhu who is a thinker, an individual who has theories, a 
philosophy. As time went on, Diem has allowed Nhu to do most of the 
thinking, This does not mean President will take all of Nhu's advice. 
Diem lìikes Nhu to write presidential proclamations, speeches. Diem 
prefers hỉmself to meet the people and talk to people. In this way Nhu 
has specìal power as a thinker for the President. 

4. In describing relationship of Madame Nhu in the Palace, Don 
said that in Diem/s mind Madame Nhu has status of being Diem's 
“wife”. President has never married and not used to having women 
around him. For past nine years Diem has Madame Nhu to comfort 
him after day“s work is done. She is charming, talks to hìm, relieves 
his tension, argues with him, needles him and, like a Vietnamese wife, 
she is dominant ín the household. President and Madame Nhu live 
two apartments apart. There are no sexual relations between Diem and 
Madame Nhu. In Don“s opinion, President has never had sexual rela- 
tions, 


He likened the situation to that of Hitler and Eva Braun. Don also 
said, the President likes good looking men around him. Don cited the 
case of handsome young sergeant who planted a public garden in 
Dalat. President asked who had planted the garden and when in- 
formed, called the sergeant to the Palace and immediately promoted 
hìm to Lt. Colonel and put him in charge of military agriculture. Diem 
has intense passions. When he likes somebody, he likes them all the 
way; when he hates someone, he hates completely. There is no in- 
between. Madame Nhu uses her privileged position with Presiđent to 
make him say yes when he wants to say no, but he is won by her 
charm. Don said, “as I know, Madame Nhu can be extremely charm- 
ing.“ Don said it would be practically impossible to get rid of the Nhus 
because of special positions they hold; Ngo Dinh Nhu being Presi- 
dent“s thinker and Madame Nhu his platonic wife. 


87 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


616 Foreign Relations, 1961-1963, Volume HII 


5. The đecision for the action of 20-21 August was reached by ten 
Generals during the evening of 18 Aug: Tran Van Don, Ton That 
Dinh, Do Cao Tri, Tran Thien Khiem, Nguyen Khanh, [less than 1 line 
not đecÌassified], Mai Huu Xuan, Nguyen Ngoc Le, Le Van Kim, and 
Duong Van Minh. According to Don, they had not been encouraged to 
reach this decision by Nhu. Only time Nhu had talked about any 
planning was at meeting 11 July with ali Generals present. Don dịd 
not say who brought Generals together 18 Aug. 

Thịs planning included martial law and eventual taking of bon2zes 
who came from outside Saigon and returning them to their own prOV- 
inces and pagodas. Plan was presented by Generals to Nhu on 20 Aug. 
Nhu told them to điscuss plans with President. Nhu was not present 
when Generals presented their plan to Diem. Generals present were: 
Khiem, Trị, Khanh, Dinh, [less than 1 line nót đeclassified], Kim and 
Don, Don headed the group that presented the plan to the President. 

6. Generals told President that morale of troops was deteriorating, 
and in fact they feared that one military post was near state of deser- 
tion. Generals said that wives of soldiers and junior officers were 
getting upset. They explained to President the situation as the military 
saw it vis-à-vis the Buddhists, Don claims he told Diem that 8 May 
affair in Hue could have been settled but that the VC had penetrated 
Buddhists in Xa Loi Pagoda. Don deseribed tactics used in demonstra- 
tions on 11 Aug when bonze Thịch Tam Chau was haranguing the 
crowd at Xa Loi. Chau held crowd spellbound with questions like “are 
we going to march in streets”? Crowd would call back “yes”. Sud- 
đenly Chau would say “no, we will not march ín the streets. The fact 
that you have said we are going to march in streets is same as march- 
ing in the streets.” Don felt that the bonze who spoke English, Thích 
Duc Nghiep, was very dangerous and the Generals feared that if the 
Buddhist leaders assembled a large enough crowd they could order a 
march toward Gia Long Palace and the army would not stop them. 

7. Don said the President made đecision to establish martial law 
after the Generals had recommended it. Diem made the decision to 
bring in troops to occupy strategic points of Saigon/Cholon and ap- 
proved the recommendation to move bonzZes visiting Saigon back to 
their provinces and their pagodas. President insisted however that 
none of the bonzes be hurt. Don said this touched hìm very much that 
the President should insist on their not harming the Buddhists. Diem 
appointed General Don as temporary successor to General Le Van Ty. 
Diem made Don responsible for all troops in SVN, the conduct of 
martial law, and implementation of necessary measures. General Ton 
That Dinh was appointed Military Governor of Saigon /Cholon. Colo- 
nel Le Quang Tung“s troops of Special Forces High Command remain 
unđer the control of the Presidency. Đon pointed out that Dinh đìd not 
command Tung“s troops even though he is Military Governor oí Sai- 


88 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Raids on the Pagodas; A Possible Coup 617 


gon/Cholon. Dinh as Military Governor coordinates with Don but 
Don does not command Dinh. Dinh does ask General Staff for guid- 
ance but he does not execute all General Staff orders. He receives his 
orders as Military Governor from the Presidency just as Colonel Tung 
does. Don said Col. Tung is dangerous because he is not subject to 
military control and executes orders only from Presidency. Don also 
said that the Generals hate Tung/s guts. Tung is responsive to both 
Diem and Nhu. Tung coordinates with Nhu, but when đecision is 
mađe, it comes from the President, General Don said that the other 
Generals support him (Don) except some of the younger Generals. 
These younger Generals are jealous of Don“s having assumed General 
Ty“s command. Don đid not name any of these younger Generals. Don 
was criticized by these younger Generals for the action that was taken 
against the Buddhists. Majority of Vietnamese Generals are Buddhist. 
For example, Don said, “when I want to tell General Tran Tu Oai 
something, Oai tells me he is a civilian; he has civilian responsibility“”. 
When asked specifically ¡f General Nguyen Khanh supported Don, 
Don replied that Khanh was 100 percent with him. Don said also that 
Duong Van Minh, Tran Van Minh, Generals Tri, Khiem, Kim and 
“even Xuan“ were with him. When asked if General Van Thanh Cao, 
the delegate, was in on any of the planning, Don said Cao was left 
completely out. He is considered by the other Generals to be a civilian. 

8. General Don said he was not aware that the Buddhists were 
going to be attacked by the Police and Vietnamese Special Forces. 
Dinh, as Military Governor, received his orders from the Presidency 
and was told Colonel Tung”s troops would be used to reinforce Police 
because VNSF had “special means“. Don intimated but diđ not state 
that the orders came from Nhu. First indication General Don had that 
Pagodas were attacked was when he received call on his command 
radio. Generals Khiem and Don were at JGS when they heard that 
pagodas had been attacked. Don went immediately from his command 
post to Xa Loi. Police commissioner Tran Van Tu was in command at 
Xa Loi Pagoda backed up by Colonel Tung's Special Forces ìn the 
periphery of the area. The Police were the first to enter the pagoda. 
When Don arrived at Xa Loi, a police lieutenant was already in charge 
of a detail inside Xa Loi. The Xa Loi bonzes had already been taken 
away when Don arrived. In the whole operation a total of thirty 
people were wounded, five seriously, This figure includes GVN and 
Buddhist casualties. No bonzes were killed at Xa Loi. At 0430 hours on 
morning of 21 Aug the military operation had been completed as far as 
the occupation of the strategic points by the military were concerned. 
Don said that 1420 bonzes were under detention throughout SVN. 

9. General Don was very proud of the fact that the Generals had 
been able to maintain secrecy prior to initiation of this operation. He 
was also proud of the technique employed by the troops and he said 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


618 Foreign Relations, 1961-1963, Volume II 


“everybody always talks of colonels who will puÌÌ coups d“etat. They 
are incapable. We have proven this by our planning and our tech- 
nique”. He cited as an example the 11 November 1960 coup díetat 
which was planned by colonels and failed. Don did not express his 
personal reaction to the attack on the pagodas. Don địd say that he 
wants to carry out his original plan to screen all the bonzes and return 
them to their provinces and to their pagodas. Don also said that the 
US is holding Thịch Trí Quang in USOM. Don added that Trí Quang 
was one of the the main agitators and the GVN wants to take him ín 
custody. (Field comznent: Don apparently believes Tri Quang is one of 
the two bonZes taking refuge in USOM. A CAS officer who knows Trí 
Quang well saw both of the bonzes in USOM on 24 August and 
confirmed that neither is Trị Quang.) 

10. General Don has heard personally that the military is being 
blamed by Vietnamese public for the attack on the pagodas. He said 
that the US Govt is at fault for this misconception because VOA 
announced that the military took action against the pagodas. Don 
queried why VOA địd not admit that Colonel Tung⁄s Special Forces 
and the Police carried out the action. Don believes this would help the 
military at this point. Don stated that the USA should now make íts 
position known. Don đoes not want Điem replaced, for example, by an 
exile like Hoan (possibly Nguyen Ton Hoan) who ís presently in the 
ỦÚS. He admitted that within the military there is no one who could 
replace Diem. He cited, as an example, himself, saying, “Ứm not smart 
nor am 1 ambitious. I only took the job to keep the Generals together“. 

11. Don implied he is aware of planned future developments. He 
said “Thịs is the first step, and the secret of what is going to happen is 
not mine to give“. When asked how long he thought martial law 
would last, Don said ít depended on what is going to happen. When 
asked if the National Assembly elections on 31 Aug would be held he 
said the elections will probably be delayed, but there will be a relaxa- 
tion of martial law on 24 Aug as far as curfew ís concerned. 

12. Don did not say anything about keeping Diem ín power or 
replacing him with someone inside SVN beyond hìs statement that he 
địd not want one of the Vietnamese exile politicians to achieve power 
and that no military fñgure could đo the job. CAS officer received the 
impression, and it was an impression only, that Don and his group 
wished to retain Diem ín power for the present phase oíÍ their plan. 

13. Don also said that he realizes he will probably be “sacrificed”“ 
âs a result of the martial law action but this is not too important 
because there are other military leaders who will take his place. He điđ 
not name them. Don gave the impression that he ís not the man 
behind the whole thing. He is the figurehead. He is responsibìe for the 
first phase. There are others in the group who will take over other 
phases. Nothing Don said implied who the man or men might be who 


90 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Raids on the Pagodas; A Possible Coup_ 619 


would take over other phases. Don mentioned the fact that VOA ¡is 
playing up the resignation of Ambassador Chuong. He repeated that 
VOA broadcasts are hurting the military. He said it does no øood to 
say that military action has been taken against the Buddhists and that 
the U.S. Govt đeplores this action and at the same time Say that the 
ỦSA continues aid, He did not expand on this to indicate what action 
the USA should take. 

14. Don made no mention of Vice President Tho or of any other 
Cabinet members. 


15. Don said that after this first phase, things cannot revert back 
to what was before. When asked if he referred to the øovernment, Don 
said, “yes, m talking about the government. The President has got to 
change some of his Ministers. “ Don đid not name any specific minis- 
ters. He said events are controlling the situation. Don said if he had to 
choose between President Diem and Nhu, he would choose the Presi- 
dent, He gave no indication of what other officers might be thinking 
about Nhu. When asked if sornething happens, and the President is no 
longer ín power, would Don go with Nhu, Don said “if I have the 
choice between the President and Nhu, Nhu is going.“ He doesn't 
want Nhu. 

1ó. Reporting officer received the impression from Don that al- 
though the President is still in the saddle what is going on now is 
being controlled by Nhu. The impression is strong that General Don is 
not completely aware of everything that is øoing on around hìm. From 
Don's statements it appears that there is a junior element among the 
Generals causing him trouble. Don indicated that he wants âssurances 
one way or the other from the U.S. Govt, He Aappears not to know 
what to do next. He is completely controlled by events and reacts 
rather than plans next moves. Ït seems Don himself feels he does not 
have the power of [or?] enough influence over the Generals to Oover- 
throw the President. However Don địd not ø8Ìve the impression that he 
wants by choice to overthrow the President. Don evidently wants to 
conciliate the Buddhists and said that the military should restore the 
Pagodas and the holy statues that were destroyed in some of the 
Pagodas. Don made no statements on the second phase of the plan. 
Don did not indicate how long the first phase would last but đid 
indicate it would last beyond the scheduled National Assembly elec- 
tions. 

17. Qur impression is that there is considerable Significance in 
Don/s statement that this is onÌy the first phase and the secret of future 
phases is not his to tell. We cannot determine whether Don means that 
future phases containing the “secret“ will be controlled from within 
the military or, for example, by Nhu, or by other civilian figures. Don 


620_ Foreign Relations, 1961~1963, Volume II 


made no comment on any civilians by name. He said the Army“s 
primary aim is to fight the Viet Cong. Don also said that there was no 
10 August Generals“ meeting with Ngo Dinh Nhu, 

18. Have disseminated to Lodge and Harkins. 


91 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


ĐIỆN VĂN 243 TÓI MẬT NGÀY 24/8/1963 


của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
Cư sĩ Nguyên Giác dịch 





Bản nháp soạn ngày 24/8/1963, bởi: 

Roger Hilsman (Giám đốc Phòng Tình báo và Nghiên cứu) 
Chấp nhận điện văn và xếp loại hồ sơ mật bởi: Averell 
Harriman 
(Thứ Trưởng Ngoại Giao về Viễn Đông Sự Vụ) 

Giải mật ngày 20/4/1998 


LỜI NGƯỜI DỊCH: Hồ sơ này trong Tự Điển Bách Khoa Mở 
Wikipedia gọi bằng nhiều tên khác nhau - DEPTEL 243, còn 
gọi là Telegram 243, hay August 24 Cable, hay ngắn gọn là 
Cable 243. Phần lớn nội dung của hồ sơ này cũng được ghi lại 
vào The Pentagon Papers. 


Có vài điêm ghi nhận như sau: 


e Điện văn 243 chỉ gửi tới cấp cao nhất, trong các nhà ngoại 
giao Mỹ tại VN chỉ gửi riêng tới Đại sứ Henry Cabot Lodge; 
còn trong giới quân sự Mỹ chỉ gửi riêng tới Đô Đốc Harry 
Felt, Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Thái Bình Dương. 

e Chính phủ Mỹ ủy quyền cho Đại sứ Lodge nói thằng với ông 
Diệm, rằng Mỹ không đồng ý việc ông Nhu chỉ huy cảnh sát 


92 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


và Lực Lượng Đặc Biệt tấn công các chùa. 

e Ủy quyền cho Lodge đòi ông Diệm trả tự do tức khắc cho 
tăng ni, và xóa bỏ Dụ Số 10 tức khắc. Nói thăng, nếu không 
làm, Mỹ sẽ ngưng mọi viện trợ quân sự và kinh tế. 

e Ủy quyền cho Lodge nói với các tướng lãnh Việt Nam rằng 
Mỹ sẽ ủng hộ trong thời gian chuyển tiếp quyền lực để gỡ bỏ 
ông bà Nhu, và nêu Diệm ngoan cô, sẽ thay thế Diệm luôn. 

e Cho Đại sứ Lodge toàn quyền soạn kế hoạch, thực hiện. 


Đính kèm nguyên văn bản PDF / .JPEG. 
Bản dịch thực hiện bởi Cư sĩ Nguyên Giác 
BẮT ĐẦU DỊCH 


HÀNH ĐỘNG: Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn - Xử Lý Tức 
Khắc 
CHỈ ĐỌC THÔI -- ĐẠI SỨ LODGE 
CÙNG GỦI: CINCPAC/POLAD 
(Bộ Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Thái Bình Dương / Nhóm Cố Vấn 
Chính Sách Ngoại G1Iao Hoa Kỳ) 
RIÊNG TỚI ĐÔ ĐÓC FELT 
CẦM PHÁT TÁN 


Về việc: Điện văn 0265 từ cơ quan CIA tại Saigon báo 
cáo về quan điểm Tướng Trần Văn Đôn; Các điện văn Saigon 
320, Saigon 316 và Saigon 329 (từ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài 
Gòn gửi về). 

Bây giờ đã thấy rõ rằng cho dù là thiết quân luật do quân 
đội VNCH đề ra hay do Nhu gài bẫy họ để ra luật này, Nhu đã 
lợi dụng việc áp đặt thiết quân luật để tấn công các ngôi 
chùa với sức mạnh cảnh sát và Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá 
Tung trung thành với Nhu, do vậy đã đặt gánh nặng trách nhiệm 
trên quân đội trong mắt nhìn từ thế giới và từ người dân Việt. 
Cũng thấy rõ rằng Nhu đã tự dàn dựng để chính Nhu lên vị 
trí chỉ huy. 


93 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Chính phủ Mỹ không thể dung túng tình hình trong đó 
quyền lực nằm trong tay Nhu. Diệm phải được cơ hội đề tự gạt 
bỏ Nhu ra và các thủ hạ của Nhu, và thay thế họ bằng các 
nhân sự chính trị và quân sự tốt nhất có thể có. 

Nếu, bất kể mọi nỗ lực của ông (Lodge), Diệm vẫn ngoan 
có và từ chối, rồi chúng ta phải đối mặt với khả thể rằng chính 
bản thân Diệm cũng không giữ lại được. 

Bây giờ chúng tôi tin răng hành động khẩn cấp cần phải 
thực hiện để ngăn cản Nhu không củng có thêm vị trí của Nhu. 
Do vậy, trừ phi trong khi tham khảo với Tướng Harkins (Tư 
Lệnh MACV) nhận ra những phản đối cực kỳ quan trọng, ông 
được ủy quyên tiến hành các việc sau: 

(1) Thứ nhất, chúng ta phải tiếp tục áp lực ở mức độ thích 
nghỉ đối với chính phủ VNCH như sau: 

(a) Chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận hành vi 
đàn áp Phật Tử của Nhu và tay chân dưới vỏ bọc 
thiết quân luật. 

(b) Phải có hành động điều chỉnh tình hình tức khắc, 
bao gồm cả việc gỡ bỏ Dụ số 10, trả tự do cho các vị 
sư, các ni cô, vân vân... đang bị giam. 

(2) Chúng ta phải cùng lúc, nói với các lãnh đạo quân sự 
VNCH rằng Hoa Kỳ thấy là không thể tiếp tục viện trợ chính 
phủ VN về mặt quân sự và kinh tế, trừ phi các bước trên thực 
hiện tức khắc, mà chúng ta công nhận đòi hỏi gỡ bỏ ông bà 
Nhu ra khỏi chính trường. Chúng ta ước mong sẽ cho Diệm cơ 
hội hợp lý để gỡ bỏ ông bà Nhu, nhưng nêu Diệm ngoan có, 
rồi chúng ta sẵn sàng chấp nhận kết quả hiên nhiên rằng chúng 
ta không còn ủng hộ Diệm nữa. Ông [Lodge] cũng có thể nói 
với các cấp chỉ huy quân sự thích hợp của VNCH răng chúng ta 
sẽ ủng hộ họ trực tiếp trong bất kỳ thời khoảng chuyển tiếp 
nào khi cơ chế chính phủ trung ương bị tan vỡ. 

(3) Chúng ta công nhận sự cân thiết gỡ bỏ tai tiếng cho 
quân đội VNCH về các trận tấn công chùa, và quy lỗi trực tiếp 
vào Nhu. Ông [Lodge] được ủy quyên để tuyên bố như thế ngay 
tại Sài Gòn khi ông thấy cần để đạt mục tiêu đó. Chúng tôi nơi 
đây [ở thủ đô Washington DC] đã sẵn sàng nói cùng những lời 


94 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


như thế, và sẽ yêu cầu Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) nói cùng 
những lời như thế trong điện văn được ghi sô kế tiếp, bất cứ khi 
nào ông [Lodge] yêu cầu, hắn là càng sớm càng tốt. 

Cùng lúc với những điều trên, Đại sứ [Lodge] và các viên 
chức ngoại giao tại VN nên khẩn cấp khảo sát tất cả những cấp 
lãnh đạo thay thế có thể được, và soạn kế hoạch chi tiết để xem 
chúng ta làm sao có thể thay thế Diệm nếu điều này cần thiết. 

Hãy giả sử rằng ông sẽ tham khảo với Tướng Harkins về 
bất kỳ việc phòng ngừa nào mà cần thiết để bảo vệ nhân viên 
Hoa Kỳ trong thời kỳ khúng hoảng. 

Ông sẽ hiểu rằng chúng tôi không thể từ Washington cho 
lệnh chỉ tiết để ông tìm cách thực hiện chiến dịch này, nhưng 
ông cũng sẽ biết rằng chúng tôi sẽ ủng hộ ông tối đa về các hành 
động ông làm để đạt các mục tiêu của chúng ta. 

Không cần nói rằng chúng ta giữ kín điện văn này tới mức 
chỉ những người cần thiết mới đọc, và ông sẽ cảnh giác tương tự 
để ngăn cản việc lộ chuyện quá sớm. 

GP-2 

BALL (Đóng dấu tên của Thứ Trưởng Ngoại Giao George 
Ball) 


HÉT 


Nguyên văn hồ sơ PDF > 


95 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


f 9rate 





S39 9%2 mới ^ 
sưá | ảu ° c 
h ` b£. 
Œ€UMGt To KD — 
Clasšiƒieation 


ACTION: AmEmbassy SAIGON ~ OPERATTIONAL TMMEDIATE 


242 


















— EÝES ONLY = AMBASSADOR LODGE 
'\VENGt (0H ĐA Ng°hh Tô AngHat ngư 

Re GAS Saigon 0265 repotting General Don!s Views; Saigon 
320,cnd Saigơn 316, and Saigon 329, 

It is now cleat that whether military proposed martial 
lay or whether Như trieked them into Ít, Nhu tookc advantage of 
ite imposition to smash pagodas with police and Tung's Specilal 
Forces loyal to him, thus placing onus ơn mỉiilitary in eyes o£ 
world and Vietủamese people, Also clear that Nhu has maneuvered 
himself into eommanding position, 

U§ Government cannot tolezate situation in vhich ĐpOwert 
lies in Nhu's hands, Diem must be given chance to rid himself 
©£ NhuÉŸ and his cotezie and replace them with best military 


and political perzsonalitEies available, 


Tf, Ín spite of all of your efforts, Diem remains cbdurate 






Đralle4 bực 


j † ZU 
sử FE:RHiIsmanrmlL 8/24/63 seuẩleeSn sr=eedir MÔ = JjJ, ÂV@T€ HaếZtiman 
#hhER - Mr, Hí1suanl Lộ) 


: _— 
MH = Mr, ` S/S-0 - Mr, E2UUCUWEĂ Getrsinger vở 
5 REPRODUCTIOM FROAI THỊ: 
Ú ~M. Bail c. 10.-⁄20%, TÔ NÓI, : COPY I5 PROHISITED 
CÔNG -—— PECLASSITIED Clzssification 


UNLESS "UNCLASSIFIED”, 
% X AuthoriyJEX %†33- 1900 [~|pdjf{ 28Ssà . t5 s. tO@Y Tư ——: 
ñsÄW) _. NARA Du--A94ý Y-tBở ty: 


Talsorsztic hanzzvgSan and. 






96 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


`. nh. 
° 3 #ấge —2_ _of telegrem to—_——Âmembassy SÀIGON - OPERATIONAIL TMMEDTATE ——— 


g57iƒtC@ii0 


Í anả refusegs,then we must EiEš the possibility that Diem himself E 
cannot be preserved, 

— We@ noW believe immediate aetion must be taken to prevent Nhu from 
consolidating his position further, Therefore, unless you in consulta- 
tion with Harkins perceive overriding objections you are authorized 
to proceed along following lines: 

(1) First, we must press on appropriate levels of GVN following 
line: 

' (a) USG camnot accept actions against Buẻddhists taken by 
Nhu and his collaborators tnder cover martial law, 
(b) Prompt dramatie actions redress situation must be taken, 
ineluding repeal o£ decree 10, xeïease o£ arrested mOrKS, nuns, etc, 

(2) We must at same Linn also tell key military leaders that US 
would find it impossible to continue support GVN militarily and 
economically unless above steps are taken immediately which we 

, tecognize requires removal of the Nhuš: from the seene, We wish give 
Diem reasonable opportunity to remove Nhuš3; but if he remains obdurate, 
then we are prepared to accept the obvious xi 2«ffon that we can no- 

: longer support Diem, You. xá? also tell appropriate military comnanders 


we will give them đirect Support in any interim period of breakdown 


[ centrat B&overnnent mechanism, sỉ ` i 
: Clatr1ƑTcation š -.- 


< 1 is vàn c3 











bào 


C0PY LBu LÌBNHÑ} 


97 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Tớ Ũ 


s "“=. “ ` 


XUaErbef di đQquxấ Anenbasey_SA1Goy_—OEERATTONAL THM(EDIATE 


[o[PSXf717TYEO 


[_ (3) W2 receognize the necessity of EilðfVttE taint on military Ì 
for pagoda raids and placing blame squarely on Ñhu, Ÿou are authorized 
to have such statements made in Saigon. as you consider desirable to 
achieve this objective, Me are CN hưng li doiee An in Tà make 
statement along lines contained in ñext numbered telegram whenever you 
give the word, preferably as soon as possible, 

Coneurrently with above, Ambassador and country team should 
tuurgently examine all possible đit 1eadership and make detailed 
plans as to how we might bring about Diem's replacenent 1f this should 
become necessary, : : 

Assume you will consult with General Harkins re any precautions 
necessary protect Âmerican personnel during crisis period. 

You will understand that we cannot from Washington give you 
detailed instruetions as to how thís operation should proceed, but 
you will also know we will back you to the hilt on actions you take 
to achieve our objectives, 

Needless to say we have held knowledge o£ th†s telegram to 
minimum essential people and assume you will take similar precautioas 
to prevent prenature R...-] + 

` * GP-2, ỉ « : 2 ˆ 5 ° + 

LltÁ Yì^s: dưng! ct SAn 


đt VÊ TT 92% Classificatian “. 








98 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


_—— ĐIỆN VĂN 24: 
CHIẾN DỊCH TÂN CÔNG CHÙA, 
BÁT 1426 TĂNG NI CƯ SĨ 





LỜI NGƯỜI DỊCH: 

(Sau đây là bức Điện văn số 274 trong Hồ sơ đã giải mật 
“Foreign Relations oƒ the United States, 1961—1963” (Hồ Sơ 
-Đối Ngoại Của Hoa Kỳ, 1961-1963) gửi từ 
Đại Sứ Hoa Kỳ Henry Cabo: Lodge về Bộ 
Ngoại Giao Mỹ. Điện văn gửi từ Sài Gòn 
ngày 24-8-1963, vài ngày sau trận tấn công 
hàng loạt các chùa ở Miễn Nam VN. Đính 
kèm nơi đây là phóng ảnh các trang 613 và 
614 của điện văn này. 


Ghi nhận từ Điện văn 274: 


° Ông Nhu đã biến sức mạnh Quân Đội và 
Mật Vụ làm thế lực riêng cho gia đình họ 
Ngô: triệt tiêu quyền lực Quân đội bằng cách 
tách riêng Lực Lượng Đặc Biệt và Cảnh sát 
Dã chiến làm cánh tay để đàn áp Phật Tử. 

e Các Tướng Lãnh Quân Đội không biết gì về chiến dịch tấn 





99 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


công các chùa đêm 20 rạng ngày 21-8-1963, trong đó lính ông 
Nhu bắt 1426 Tăng Ni Cư Sĩ, trong đó hầu hết là tu sĩ cấp lãnh 
đạo của Phật giáo. 

e Ông Nhu đã gài vũ khí, chất nỗ vào chùa đê vu vạ. 

e Dân chúng đồ tội cho Quân Đội, và sinh viên tự kêu gọi biểu 
tình. 

® Quân Đội cảm thấy bị tê liệt và cơ nguy mắt khả năng chống 
Cộng. Ông Nhu đã biến Quân đội, một lực lượng chống Cọng 
để bảo vệ miền Nam thành lực lượng riêng bảo vệ gia đình họ 
Ngô chống lại dân chúng. 

e Quân Đội nghĩ tới giải pháp đây ông bà Nhu ra ngoài chính 
phủ, giữ ông Diệm làm Tổng Thống. 


Bản dịch toàn văn thực hiện bởi Cư sĩ Nguyên Giác) 
Nhân mạnh của người post tài liệu. 


274. Điện Văn từ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ 
Ngoại Giao (I) 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 8 năm 1963, lúc 6 giờ chiều 

320. CINCPAC for POLAD (Hồ sơ 320. Tư Lệnh Quân 
Lực Thái Bình Dương ghi chú tới Hội Đồng Cố Vấn Chính 
Sách Ngoại Giao). Sau đây là bản ghi nhớ cuộc nói chuyện giữa 
Rufus Philips, Giám đốc USOM Rural AfRirs (Ủy Ban Hoa 
Kỳ về Phát Triển Nông Thôn), và Tướng Lê Văn Kim vào ngày 
23-8-1963: 

Bắt đầu bản văn: Sau đây là lời Tướng Lê Văn Kim, người 
hiện giữ chức Phó Sở Quan Hệ Cộng Đồng của Tướng Trần 
Văn Đôn, tuy ên bố với tôi trong buổi nói chuyện với Tướng 
Kim hôm 23-8-1963. Tướng Kim là một bạn thân cũ của tôi, và 
yêu cầu cuộc nói chuyện này được giữ bí mật. 

Tướng Kim khởi đầu cuộc nói chuyện bằng lời, một cách 
cay đăng, răng Quân Đội VNCH bây giờ hành động như búp 
bê trong tay Cố Vấn Ngô Đình Nhu, người đã lừa gạt quân 
đội trong việc ban hành thiết quân luật. Quân Đội, gồm cả các 
Tướng Tôn Thất Đính và Đôn, không biết gì về các kế hoạch 
tấn công Chùa Xá Lợi và các chùa khác. Chiến dịch đó thực 


100 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


hiện bởi Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Lê Quang Tung và 
cảnh sát dã chiến theo lệnh bí mật của ông Nhu. Nhu hiện 
nắm quyền kiểm soát, và Tướng Đông đang nhận lệnh trực tiếp 
từ ông ta. 

Theo lời Kim, có 1426 người (Tăng NI Cư Sĩ Phật Giáo) 
đã bị bắt. Tất cả chất nỗ và vũ khí tìm thấy trong các chùa là 
đã đưa gài vào. Bây giờ dân chúng tin rằng Quân Đội đang giữ 
trách nhiệm đàn áp Phật Tử và đang chuyền dư luận sang chồng 
đối Quân Đội. Nếu tình hình này không sửa chữa và nếu dân 
chúng không được biết sự thật, Quân Đội sẽ bị tê liệt một cách 
nghiêm trọng trong cuộc chiến chống Cộng. 

Tướng Kim nói, các sinh viên Đại Học Y Khoa và Đại 
Học Dược Khoa đã tổ chức biểu tình vào sáng ngày 23-8- 
1963. Kim cảm thấy những cuộc biểu tình sẽ lan rộng, răng sinh 
viên đang bên bờ bạo động. Nhật lệnh về kềm chế bạo động 
biểu tình đã trao cho các cấp chỉ huy Quân Đội VNCH vào sáng 
ngày 23, và ông hy vọng bạo lực giữa Quân Đội và sinh viên 
có thể tránh được. Tuy nhiên, Nhu đã ra lệnh cho Cao Xuân Vỹ 
(Tổng Giám Đốc Thanh Niên) phải tổ chức một cuộc biểu tình 
khổng lồ của Lực Lượng Thanh Niên Cộng Hòa với khoảng 
hơn 500,000 người vào ngày 25-8-1963. Kim tin rằng biểu tình 
lớn như thế, nếu có thể tổ chức, sẽ dẫn tới bạo động ở mức 
không hình dung nổi và, do vậy, phải được tránh né. Ông nói 
ông nghi ngờ răng Nhu có chịu nghe bất kỳ lời khuyên trái ý 
nào về biểu tình hay không. 

Tôi hỏi Tướng Kim rằng Quân Đội VNCH có đoàn kết 
hay không. Ông nói rằng Nhu đã cố ý chia rẽ quyền lãnh đạo 
giữa Đại Tá Tung, Tướng Đính và Tướng Đôn, và đang đối phó 
với từng người một cách riêng rẽ. Tướng Đôn (là anh/em vợ của 
ông) không năm được nhiều hỗ trợ tự nhiên trong các sĩ quan 
nhưng hầu hết các Tướng lãnh và sĩ quan cao cấp khác, ông 
cảm thấy, có thể được mời gọi ủng hộ quanh Tướng Đôn. Câu 
hỏi chủ yếu là, lập trường của Mỹ thế nào? Nếu Mỹ có lập 
trường minh bạch chống lại ông bà Nhu, và hỗ trợ hành động 
Quân Đội đây ông bà Nhu ra khỏi chính phủ, Quân Đội (chỉ trừ 
Đai Tá Tung) sẽ đoàn kết để hậu thuẫn hành động đó và sẽ có 


101 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


thể thực hiện được. Ông cảm thấy rằng giữ ông Diệm trên ngôi 
Tổng Thống, mặc dù cá nhân ông không ưa ông Diệm, sẽ là 
giải pháp nên làm với điều kiện rằng thê lực toàn gia tộc họ 
Ngô có thê bị xóa số thực tế, vĩnh viễn. Ông nói, khỏi bàn về 
trường hợp loại trừ ông bà Nhu, vì không những phải loại trừ 
ông bà Nhu mà còn phải cần đẹp bỏ cả tay chân của họ nữa. 

Cuối cùng, Tướng Kim nói rằng ông và 7 tướng lãnh khác 
đã bị buộc ký lời thề trung thành với Tổng Thống Diệm hôm 
22-8-1963 là sẽ ủng hộ hành động của chính phủ chống lại 
các Phật Tử. Ông nói, Hoa Kỳ đừng bị lừa gạt bởi bản văn đó, 
và rằng đại đa số Quân Đội và hầu hết các tướng lãnh (những vị 
đã ký trên bản văn đó) không hề chấp nhận việc đàn áp Phật 
Tử, nhưng các tướng đã phải ký bản văn lúc đó, vì nếu không 
sẽ bị lộ ra ý chống đối và rồi sẽ bị Cố Vấn Ngô Đình Nhu triệt 
hạ. 

Lodge (ký tên Đại sứ Henry Cabot Lodge) 

(1) Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Hồ Sơ Trung Ương, 
SOC 14-1 S VIET. Mật; Xử lý hồ sơ tức khắc; Phổ biến hạn 
chế. Gửi bản sao tới Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ Thái Bình 
Dương. Hilsman đã trích dẫn điện văn này trong cuốn 7ø Move 
a Nation, các trang 484-485, như một phần trong một phương 
pháp của các tướng lãnh VNCH tiếp cận với các viên chức Mỹ. 


PHÓNG ẢNH ĐIỆN VĂN 274 > 


102 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 
Raids on the Pa ;Á PossibleCoup 613 


274. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department 
of State ` 


Saigon, August 24, 1963—6 p.m. 


320. CINCPAC for POLAD. Following is memorandum oí conver- 
sation between Ruíus Phillips, Director oí USOM Rural Affairs, and 
General Le Van Kim held on August 23: 

Begin Text: Following are statements made to me by General Le 
Van Kim, currently acting as Deputy íor Public Relations to General 
Don, đuríng course oÍ a conversation with him on 23 August 1963. 
General Kim is an old personal friend and asked that this conversation 
be kept in closest personal confidence. 

General Kim opened conversation by saying, bitteriy, that Army is 
now acting as puppet of Counselor Nhu, who tricked it into establish- 
ing martial law. The Army, including Generals Dinh and Don knew 
nothing of plans to raid Xa Loi and other pagodas. Thịs was carried out 
by Colonel Tung“s Special Forces and combat police on Nhu“s secret 
orders. Nhu ís now in control and General Don is taking orders di- 
rectÌy from him. 

According to Kim, 1426 people (Buddhist monks and laymen) 
have been arrested. All of explosives and arms Íound in pagodas were 
planted. Now the population believes the Army was responsible for 
repression of Buddhists and is turning against Army. Unless this situa- 
tion is corrected and people are toÌd truth, Army will be seriously 
handicapped in its fight against Communists. 

General Kim said students írom Faculties of Medicine and Phar- 
macy had held đemonstrations on morning oí 23rd. Kim felt these 
demonstrations were bound to spread, that students were on verge oí 
violence. Riot control briefings had just been given to ARVN unit 
leaders on morning oÝ 23rd and he hoped violence between Army and 
students could be avoided. However, Nhụ had ordered Cao Xuan Vy 
(Director General oí Youth) to organize a massive đemonstration oÝ 
Republican Youth involving over 500,000 people íor 25th oí August. 
Kim believes that such a demonstration, iÝ it could be organized, 
would produce a riot oÝ unimaginable proportions and, therefore, must 
be avoided. He said he đoubted that Nhụ would Ìisten to any contrary 
advice about demonstrations. 

l asked Kim ií the Army was united. He said that Nhu had 
deliberately split the command between Colonel Tung, General Dinh 
and General Don and was dealing with each separately. Don (who is 





' Source: Department oí State, Central Files, SÓOC 14-1 ŠS VIET Secret: Operatlonal 
lmmediate; Limit Dss , Repeated to CÍNCFPAC. Hilsman cites this teÌegram ¡n 7e 


ren Natien, p. 484-485, as part oý an approach by Vietnamese Cenerals to American 
bs. 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


614 Foreign Relations, 1961-1963, Volume HII 


his brother-in-law) does not command much natural support among 
ofÍficer corps but most oÝ other Generals and senior officers, he íe|t, 
could be rallied around him (Don). Key question was where địd US 
stand. lí US took clear stand against Nhus and in support of Army 
action to remove them írom øovernment, the Army (with exception of 
Colonel Tung) would unite in support of sụch an action and would be 
able to carry it out, He feÌt that retaining President, even though he 
personally dịd not like him, would be preferable providing all Ngo 
family infuence could be permanently and effectively eradicated. lt 
was not just a question oÝ getting rid of Nhus, he said, but of also 
removing their followers Írom scene. 

Finally, Kim said that he and seven other general officers had 
been obliged on 22 August to sign an oath of loyalty to President Diem 
which íulÌy supperted actions taken by government against Buddhists. 
He said US must not be íooled by this document, that vast majority of 
Army and most of Generals who signed document, đíd not approve of 
repression of Buddhists but had to sign at this time or expose them- 
selves to individual elimination by Counselor Nhu. 


Lodge 





104 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


BẢN PHÚC TRÌNH 
CỦA PHÁI ĐOÀN ĐIÊU TRA LIÊN HIỆP QUÓC 
VÉ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO 
TẠI NAM VIỆT NAM NĂM 1963 





DOCUMENT A/5630 
Report of the United Natlons Fact-Finding Mission to South 
Viet-Nam 
[Original text: English, French and Spamish] [7 December 1963) 


Bản Phúc Trình A/5630 (Report oŸ the United Naftion 
Fact-Finding Mission to South Viet-Nam) nguyên gốc bằng 
tiếng Anh, tường trình các lời khai của các nhân vật chính có 
liên quan trực tiếp đến biến có Phật giáo năm 1963. 

Bản văn cho biết Phái Đoàn LHQ bao gồm các nhà ngoại 
giao Afphanmistan, Brazil, Ceylon, Costaria, Dahomey, Morocco, 
và Nepal. tới Sài Gòn lúc 12:30 am sáng 24-10-1963, phỏng 
vấn nhiều nhân chứng tại Sài Gòn cho đến sáng 30-10-1963 đi 
Huế, hôm sau trở lại Sài Gòn. .... Họ phỏng vấn nhiều người 
liên hệ tới cáo buộc đàn áp Phật Giáo: nhưng không được phép 
phỏng vấn Thượng Tọa Thích Trí Quang và một số người khác 
bị chính phủ Ngô Đình Diệm cho là đối lập chính trị (political 
OppOSItIon). 

Tới ngày 1-11-1963 xảy ra cuộc đảo chánh. Công việc của 
phái đoàn tới đây xem như chấm dứt. Nghĩa là, chỉ phỏng vấn 
các nhân chứng có 6 ngày (riêng 2 ngày cuối tuần là 26 và 


105 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


27/10 phần lớn thời gian phái đoàn ở khách sạn đọc tải liệu). 
Phái đoàn rời Sài Gòn ngày 3-1 1-1963. 

Hồ sơ được trình lên phiên họp khoáng đại Đại Hội Đồng 
LHQ lần thứ 1280 vào ngày Thứ Sáu 13 tháng 12-1963, nhưng 
LHQ quyết định không bàn hồ sơ này, vì ông Ngô Đình Diệm 
đã bị lật đồ. 

Đính kèm bài này có 2 hồ sơ dạng PDF và 1 hồ sơ dạnh 
ảnh .jpg. Hồ sơ thứ nhất là bản báo cáo dài 93 trang mang số 
A/5630, hồ sơ thứ nhì là văn bản buổi họp của LHQ ngày 13- 
12-1963 đài 4 trang, trong đó có đề mục "Agenda ltem 77", nói 
rằng Đại hội đồng (LHQ) thấy không cần thiết để tiếp tục xem 
xét (xếp hồ sơ) 

Bản Phúc Trình gồm bốn chương, chương đầu nói về thứ 
tự thời gian hoạt động của phái đoàn chương kế tường trình về 
cáo buộc vi phạm nhân quyền (bởi chính quyền Ngô Đình 
Diệm) của 16 quốc gia thành viên LHQ., chương thứ 3 là lập 
trường của chính quyền Ngô Đình Diệm và chương thứ 4 là 
phần khảo sát nhân chứng và các thư từ phái đoàn tiếp nhận. 
Trong chương này có phần ý kiến của phái đoàn, kế những gì 
nhìn thấy bằng mắt khi tới các chùa và bệnh viện. Phần cuối bản 
phúc trình cho biết, “Tại phiên họp khoáng đại thứ 1280 thông 
qua ngày 13 Tháng Mười Hai 1963, Đại hội đồng quyết định 
không tiếp tục xem xét vụ việc này”. 

Trong Bản Phúc Trình LHQ, có bản dịch bản Thông Cáo 
Chung Ngày 16/6/193 trên đó có chữ ký của Hòa Thượng Thích 
Tịnh Khiết và Tổng Thống Ngô Đình Diệm (xem trang 85), và 
có bản dịch Dụ Số 10 do Quốc Trưởng Bảo Đại ký năm 1950 
(xem trang 86). 

Có một số chỉ tiết quan trọng trong bản Báo Cáo này: ở 3 
tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định từ năm 1956 tới 1963 có 
208,000 người bị ép vào Đao Công Giáo. 

Kết luận lẽ ra nằm trong cuộc thảo luận ngày Thứ Sáu 13- 
12-1963, qua thảo luận về "Agenda Item 77" nhưng LHQ bác 
bỏ, nói không cần thiết nữa, vì ông Ngô Đình Diệm đã bị lật đồ. 


106 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


NHẬN XÉT: 

Theo LHQ, hồ sơ này là "ineonelusive" vì chưa đưa ra 
LHQ thảo luận, và vì chỉ mới phỏng vấn một phần trong hai bên 
thôi. Nguyên văn câu đó “Ứ arrived ïn Saigon in latfe October 
and heard a number oƒ witness. Unƒortunately for the scholar, 
the qƒffair ended tnconclusively as a resHIt oƒ the successful 
coup against Prestdeni Diem that took place wiile thẻ Imission 
was in Saigon ”. [Phái đoàn đến Sài Gòn vào cuối tháng Mười 
và đã nghe một sô nhân chứng. Không may cho các học giả, 
công việc bị kết thúc dang đở vì cuộc đảo chánh Tổng thông 
Diệm đã thành công khi phái đoàn đang ở Sài Gòn]. Câu nầy 
hàm ý cuộc điều tra không đi đến được một kết luận nào vì 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đỗ chứ không phải vì 
không có đàn áp Phật Giáo (xem phóng ảnh trang 67 đính 
kèm, trích từ cuốn Umid Nations high commissioner for 
human righís ”, By Roger Stenson Clark, trang 67). 

Nói tóm lại là bản phúc trình không hề có kết luận 
"Không có đàn áp tôn giáo" như những thế lực thù nghịch 
với Phật Giáo đã nói. 

Có một điểm cần lưu ý là trong cuộc điều tra, phái đoàn 
đã không phỏng vấn ba nhân vật quan trọng trong biên cố Phật 
Giáo năm 1963, Thượng Tọa Thích Trí Quang, người lãnh đạo 
tinh thần của Phật giáo năm ấy, ông Cố Vấn Ngô Đình Cần và 
cựu Thiếu Tá Đặng Sĩ, Phó tỉnh trưởng nội an, người có mặt tại 
đài phát thanh Huề đêm 8/5/1963. 


ĐÍNH KÈM: 

e Bản báo cáo dài 93 trang mang số A/5630 (Bản gốc 
bằng Anh ngữ) 

e Văn bản buổi họp của LHQ ngày 13-12-1963 (Bản 
gốc bằng Anh ngữ) 

e Phóng ảnh trang 67, trích từ cuốn United Nations 
high commissioner for human rights” 

“ĐÈ MỤC THẢO LUẬN SÓ 77? VÀ “TÀI LIỆU 
A/5630” 

Report oƒ the United NaHons Fact-Finding Mission to 


107 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


South Viet-Nam — 7-12-I963 

Bản Phúc Trình nguyên gốc bằng tiếng Anh, dài 93 trang, 
gồm 4 chương và 16 Phụ lục. Tất cả được đăng lại trong Đề 
mục Thảo luận số 77 của Liên Hiệp Quốc: 

- Chương I: Ghi chép theo trình tự các hoạt động của Phái 
đoàn (Chronological Accounfs oƒ the Mission s Activifies). 

- Chương II: Tố cáo trước Hội đồng Khoáng Đại (LHQ) 
về Vi phạm Nhân quyền tại Việt nam Cọng hòa (Aliegations oƒ 
ViolaHons oƒ Human Rights In the Republic oƒ. Vief-Nam 
brought Beƒore the General Assembly). 

- Chương III: Lập trường của Chính phủ (Posiion oƒ the 
Governmenf) 

- Chương IV: Thẩm tra các Nhân chứng và Thông tin mà 
Phái đoàn nhận được (Examinafion of Wimess and 
Communications Received by the Mission). 


Toàn bộ Tài liệu A/5630 Ộ 
_ Document A/5630 được đăng lại trong Đê mục Thảo luận 
sô 77 (Agenda ltem 77) 





Tạm Diệu/Ban Biên Tập 
www.thuvienhoasen.org 





DOCUMENT A/5630 
RReport sf the United Natons FaekElading Mision to South Viet-Nam 


(Oziginal text: Emglik, Freek cmã. Spaniil) 
[Ừ Dacember 1963) 


(Phóng ảnh của điện văn này 

xin xem bản lớn hơn ở 

trang 115, bài “Phúc Trình 4/5630 
của Phái Đoàn Điễu Tra LHO... ” 
của Tâm Diệu và Nguyễn Kha) 








108 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


PHÚC TRÌNH A/5630 
CỦA PHÁI ĐOÀN ĐIÊU TRA LIÊN HIỆP QUỐC 
VẺ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO 
TẠI NAM VIỆT NAM NĂM 1963 
ĐÃ KÉT LUẬN NHƯ THẺ NÀO? 


Tâm Diệu và Nguyễn Kha 





1- BÓI CẢNH 

Sau cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức 
ngày I1-6-1963 làm rúng động lương tâm nhân loại, và sau 
cuộc tự tử bi hùng nhưng đây thách đô của văn hào Nhất Linh 
Nguyễn Tường Tam vào đúng ngày Song Thất 7/7/1963, chính 
quyên Ngô Đình Diệm (mà quyền bính quốc gia lúc bấy giờ đã 
hoàn toàn thuộc về vợ chồng ông bà Cố vấn Ngô Đình Nhu- 
Trần Lệ Xuân) quyết định dẹp tan phong trào đòi hỏi bình đẳng 
tôn giáo của Phật giáo, dù ngoài mặt vẫn ru ngủ Phật giáo và dư 
luận thế giới với một Thông Cáo Chung do chính tay ông Diệm 
ký từ ngày 16-6-1963. 

Đêm 20-8-1963, ông Nhu ra lệnh cho một đơn vị quân đội 
là Lực Lượng Đặc Biệt của Đại tá Lê Quang Tung và Cảnh sát 
Dã chiến tổng tấn công các chùa trên toàn quốc. Đặc biệt tại Sài 
Gòn, lực lượng võ trang này mà giáo sư Buttinger xem không 
khác gì nhóm xung kích của Nazi (Nazi síormrouper) đã bắt 


109 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


giam 1,426 Tăng Ni và Cư sĩ Phật giáo (xem Điện văn số 274 
của Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 
24-8). Toàn bộ thành phần lãnh đạo Phật giáo coi như bị tê liệt, 
nhường lại cuộc đấu tranh chống độc tài giáo trị và gia đình 
trị cho sinh viên thanh niên, trí thức, và các đảng phái quốc gia, 


Tham khảo từ Wikipedia: 


m Ngày 21/8/1963, sinh viên Trung Tâm Quốc Gia Kỹ 
Thuật Phú Thọ bãi khóa. 

m Nsày 22/8/1963, khoa trưởng Y Khoa Sài Gòn bác sĩ 
Phạm Biểu Tâm từ chức rồi bị bắt. Ngày hôm sau, sinh viên Y 
khoa vận động sinh viên các trường khác liên kết thành lập Ủy 
ban Chỉ đạo Sinh viên Liên khoa. Uý ban này phát động sinh 
viên tất cả các trường đại học bãi khoá. Sau vài tuần lễ, phong 
trào bãi khóa lan tới tất cả các cấp trung học toàn quốc. 

m Cùng ngày 22/§/1963, giáo sư Vũ Văn Mẫu từ chức Bộ 
trưởng Ngoại Giao và cạo đầu như một nhà sư để phản đối 
chính sách kỳ thị Phật giáo của ông Diệm. 

m Cùng ngày 22 tháng 8 năm 1963, ông Trần Văn 
Chương, thân phụ của bà Nhu, từ chức đại sứ Việt Nam Cọng 
Hòa tại Mỹ để phản đối chính sách ưu đãi đạo Thiên Chúa giáo 
La Mã của Tổng thống Ngô Đình Diệm. 

m Ngày 24/8/1963 trên 3.000 sinh viên và học sinh tập 
hợp tại trường Luật Khoa Sài Gòn để chào đón Giáo sư Vũ 
Văn Mẫu. Ủy ban Chỉ đạo Sinh viên Liên khoa được đổi tên 
thành Ban Chỉ Đạo Sinh Viên Và Học Sinh ra tuyên ngôn ủng 
hộ những đòi hỏi chính đáng của Phật giáo. 

m Sau ngày 24/8/1963, các phân khoa đại học và trường 
trung học lớn tại Sài Gòn đều bị cảnh sát phong toả. Sinh viên 
và học sinh bãi khóa và vận động các giáo sư từ chức. Học sinh 
các trường trung học công lập Gia Long, Trưng Vương và Võ 
Trường Toản tổ chức meeting tại sân trường. Học sinh trường 
Chu Văn An xô xát với cảnh sát. Khoảng 2.000 học sinh trung 
học tại Sài Gòn bị bắt. Số sinh viên và học sinh bị bắt quá 
nhiều đến không đủ chỗ giam trong các trại Cảnh Sát nên phải 





110 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


tống lên xe GMC chở về giam ở Trung Tâm Huấn luyện Quang 
Trung 

m Ngày 25/8/1963, 300 sinh viên học sinh tổ chức biểu 
tình tại Công trường Diên Hồng phía trước chợ Bến Thành 
trong lúc chính quyền đang ban bố lệnh giới nghiêm. Cảnh sát 
bắn vào đoàn biểu tình giết chết nữ sinh Quách Thị Trang. 
Khoảng 200 người bị bắt giữ. Xác Quách Thị Trang bị cảnh sát 
mang đi. Chiều hôm đó, chính quyền ra thông cáo các lực lượng 
an ninh được lệnh nổ súng vào bất cứ đám đông nào tụ họp nơi 
công cộng mà không xin phép trước. 





' 


__ @ SG . _Ö N.. ấn. 
iên Đại học Khoa học Sải Gòn biêu tình ủng hộ Phát giáo 





Sinh y 


111 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


ẹ mh SẠC vh 


$@  h ` >> 





Thanh niên sinh viên bị Cảnh sát bắt đem về Trung tâm Huân 
luyện Quang Trung 


Trong không khí căng thắng do những biện pháp sắt máu 
đó của chính quyền Ngô Đình Diệm, và giữa một mùa hè Sài 
Gòn nóng bỏng với những tin đồn về đảo chánh và phản đảo 
chánh, về chính quyền ông Diệm thỏa hiệp với Hà Nội, về vai 
trò của tân Đại sứ Mỹ Cabot Lodge (kề từ 26/8), về khả năng 


112 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


ông Nhu sẽ thay ông Diệm, ... mười ngày sau, ngày 4-9-1963, 
14 nước bao gồm Afghanistan, Algeria, Cambodia, Ceylon, 
Guyana, India, Indonesia, Mông Cổ, Nigeria, Pakistan, Rwanda, 
Sierra Leone, Somalia, Trinidad và Tobago (sau đó, thêm hai 
nước Mali và Nepal) đưa vấn đề Phật giáo Việt Nam ra trước 
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) với nội dung cáo buộc 
chính quyên Việt Nam Cộng hòa vi phạm các nguyên tắc của 
Hiến chương Liên Hiệp Quốc. 

Một tháng sau, ngày 4/10/1963, Việt Nam Cộng hoà gửi 
thư lên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc mời một phái đoàn sang 
Việt Nam điều tra về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Cuối 
tháng Mười, Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn gồm I1ó6 thành viên 
đại diện 7 quốc gia Afghanistan (trưởng phái đoàn), Brazil, 
Ceylon, Costa Rica, Dahomey, Morroco và Nepal sang Việt 
Nam điều tra tìm hiểu sự thật. Phái đoàn đến Phi trường Tân 
Sơn Nhứt tối 24-10- 1963, và bắt đầu từ hôm sau chỉ tiếp xúc 
các giới chức chính quyền và phỏng vấn các nhân chứng trong 6 
ngày (mà riêng 2 ngày cuối tuần là 26 và 27/10 thì phần lớn 
thời gian phái đoàn ở khách sạn đọc tài liệu). Cuộc điều tra kết 
thúc sớm hơn dự liệu khi chế độ Diệm bị lật đồ vào đúng ngày 
lễ Các Thánh (Toussaint, 1- 11) của Công giáo, ngày mà tất các 
cơ quan chính phủ được nghỉ lễ. Và phái đoàn rời Sài Gòn ngày 
3-11-1963. 


2- BÓN TÀI LIỆU CĂN BẢN 

Có ba tài liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc và một công 
trình nghiên cứu đại học liên quan đến cuộc điều tra về đàn áp 
Phật giáo tại Nam Việt Nam của LHQ: 

- Tài liệu A/5630 - Phúc trình của Phái đoàn Điều tra Liên 
Hiệp Quốc tạ Nam Việt Nam, hoàn tất ngày 7-12-1963. 
(Document A/5630 - Report oƒ the United Nations Fact-Finding 
Mission to South Vief-Nam) 

- Đề mục Thảo luận số 77 (Agenda ltem 77) 

- Biên bản Buỗi họp Khoáng đại thứ 1280 của Đại Hội 
đồng LHQ, Phiên họp thứ 18, ngày 13-12-1963 (Unied 
Nations ŒGeneral Assembly, Eighteen Session, Ï 280” Plenary 


113 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Meeting — Official Records) 

- Khảo luận in thành sách “Một Cao Ủy Liên Hiệp Quốc 
về Nhân Quyền” (A United NaHons High Commissioner For 
Human Righis) của Giáo sự Roger Stenson Clark, do Martinus 
Nijhoff (Hòa Lan), xuất bản năm 1972. 


2.1- “ĐÉ MỤC THẢO LUẬN SỐ 77? VÀ “TÀI LIỆU 
A/5630” 

Report oƒ the United Natlons Fact-Finding Mission to 
South Vief-Nam — 7-1I2-TI963 

Bản Phúc Trình nguyên gốc bằng tiếng Anh, dài 93 trang, 
gồm 4 chương và 16 Phụ lục. Tất cả được đăng lại trong Đề 
mục Thảo luận số 77 của Liên Hiệp Quốc: 

- Chương I: Ghi chép theo trình tự các hoạt động của Phái 
đoàn (Chronological Accounfs oƒ the Mission s Activifies). 

- Chương II: Tố cáo trước Hội đồng Khoáng Đại (LHQ) 
về Vi phạm Nhân quyên tại Việt nam Cọng hòa (Allegarions oƒ 
Violations oƒ Human Rights in the Nepublic oƒ Vief-Nam 
brought Beƒfore the ŒGeneral Assembly). 

- Chương HII: Lập trường của Chính phủ (Posirion øƒ the 
Œovernment) 

- Chương IV: Thẩm tra các Nhân chứng và Thông tin mà 
Phái đoàn nhận được (Examinafon of Wimess and 
Commnunications Received by the Mission). 

Toàn bộ Tài liệu A/5630 (Docwmnenf A/5630) được đăng 
lại trong Đề mục Thảo luận số 77 (Agenda ltem 77) 

Lập trường chính phủ do Tướng Trần Tử Oai trình bày. 
Phái đoàn còn gặp các ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, 
Nguyễn Ngọc Thơ, Bùi Văn Lương, Nguyễn Đình Thuần, Vũ 
Văn Mẫu và một số viên chức tại Huế. Lẽ dĩ nhiên, chính phủ 
khăng khăng cho rằng không có kỳ thị tôn giáo, không có ưu 
đãi Công giáo, không có ngược đãi Phật giáo.. .. điều mà thực tế 
9 năm câm quyên của ông Diệm đã phủ bác hết. Đến nỗi Linh 
mục Lê Quang Oánh đã phải nhân danh Khối giáo sĩ Đồng Tâm 
lên án “tội bất công” (của ông Diệm) đã giết hại động bào vô 
tội. Thật là tàn bạo, đã man, phản dân chủ, phản tự do, phản 


114 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


đạo đức, làm nhục cho quốc thể Việt Nam, trong lá thư gửi Hòa 
Thượng Hội chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam ngày 12-5-1963 
ngay sau biến cô ở Huế. Thậm chí khi ông Ngô Đình Thục qua 
Vatican ngày 7-9-1963, ông còn không được Giáo hoàng Paul 6 
cho gặp mặt đề “giải độc”. 


Ágends itema 77 3 


tahen by the Government of the Republie of Viet-Narn 
in connexion with the Buddhist quesdon has no other 





infitrate, if not to impose theịr own cadres whi 
to take oyer the leadership, su ¿Í 








This resuits in íđeological deviations, which jn 
practice are reflected in techniques of political agitaHon 
and propaganda and in the organization of riots and 
cowB# đ”ẻiat for the beneñt of Íoreign interests. Thịs 
Ís the t: dy of Buddhism in Viet-Nam; ït vwill no 
ho gu le tragedy of Buddhien in the other countries 
đa A, 


WWe hope that, instead of aliowing theraselres to be 
poisotaed by an international conspiracy of the East or 
the West against the Republic oÝ Viet-Nam, the 
fraterral African and Asian countries will beneft Írom 
the experience in our country and forestall the crises 
whieh they will possibly have to face, 

Every Government is in đuty baund to ld public 
order and aiso to ensure that alien chếng bế: Đa 
the Tast and the West, with their specific ideclogies 
and polieies, đo not naar the origioal purity of Buddhism 
and the other movernents, In other words, the scfion 


0bjective than to free the Buddhist hierarchy frơm all 
outside pressure and to shỉeld the đevelopmeat of 
Buddhism from any external infuenee that works 
against the interests of the Baẻđhist religion and gairst 
the higher interests of the Sitate. 

4 am also lsappy to be able to iaform yơu that a 
solution has already been found to the Buddhist ques- 
tion which bears witness to the merits of the poliey 
putsued hy the Viet-Namese Government. Ereed ‡rom 
the evil infuence of foreign agitators and adventurezs, 
the Buddhist lierarchy has resumed charge of the 
Buwddhist community and of the gegodas throughout 
the territory coÝ Viet-Nam, 

 request you to be lind enongh to curemunicate 
this rttessage to the represertafiVes of the AÍrican and 
Agsian 5tates Menibers of the Uniteẻ Nations, 


(Signed) Ngo Dinh Drew 
Presidsm oƒ the Teagublic d{ Via-Nass 


DOCUMENT A/5630 


Report of the United Natons Fact-Ftnding Mission to Souta Viet-Nam 
[Ôrigimal text: Engluh, Prench cmữ Spmisk 





















[7 December 1963 
CONTENTS 
Cas£ter ®?aragrsiike 
I CHã9w0LÐolcAL ACCDƯNZ 0P HE ÀÍ:88I0N'S ACYIVNIEB............... .„ 
Á. Drigin and establishment of the United Natiens Eact 
to Yh VD (012(224221046(2-21-1<246146etxxzsCGz viet 1á 
B. Preparatien for the đepar New York snử termns df refetetioe.... 7-11 
C Arrival in Saigon... 9x2: 2012906 92454Ý4/0110962((016Ì. ' Lêx f7 
Ð. First meetings wiỉth + and exclange cí views an the 
Missions worlk....... 3y lv x 251182492 2 .-.. 18-26 
E. Meeting with the Secrelary 
sf the. Miaion TP GP 21-36 
RE, Programme of work ... 47-48 
Ö., Coeduct oƒ the hesriags and exaznlration af petitlans ‹ 40-50 
HH Purther meeting with the Secretary o{ State for Foreign Affairs, - Šl¬#7 
I, The coup d'ếtai—Contart widt the Military Jtevoiutionary Coumri.... 58-63 
ÏÍ. ÀLLEGArtoN3 cÿ VIQLATTOWS aP IUMAW RfjHtTs IV TWE RezuntIc o£ VIT-NAnC 6m 


BROUDWT n#Ø08% TEE GENE%4: Á3§EMuUCY..........., 
A. Written staterrent submifted by the Govetrments cứ sixteen Menyber Stat: 64 


B, Otber allegatiers braaght before the Genernl A3sembly................ 68 
ŒC. Uried Nations criteria for đetermining vioiatians of hurman righ....., 66-71 
725 


TÍI, P8TITON 0ÿ 7E GOVERNMEXT.................... SøeesesSÀi<seE4kdSsssà4 
Statemnett om the Budhist problen in Viet-Naim by General Trau Tủ Oai 73 
Meeting with Mr. Ngo Dinh Diem, President of the Repohiic.......... 74-79 
Meeting with Mr. Ngo Dình Nhe, Palittcal Advlser to the Presiđency.... 80 
Meeting with Mr, Ngayea Ngọc Tho, Vice-President of the Repoblic 81 
Mesing with Mr. Bai Vaa Luang, Secretary of State for the Interior 82 
Meeting with Mr. Nguyen Dinh Thuan, Seretary cíÍ State to the 
Preaidency % có 
Interview in Huế with the (sovernmrnt deleyate, the Comrrmanding Oficer 
oÍ the Eirst Corps and other cflicials ............................-...‹- & 
, Report of the Chalrman of the Missien en hÌs maeetng œith the Secretary 

Œ: Binin Đã Jttm,/À TIỀN ló~i2721/22 13722215 xã2002771s0431 24221166 8s 


M O0 #mĐowz 





T, EXAMINAZIOW ñF WITNESSES AWD COMšU/NICAZIOMWS RWCSIVED MY THE ÈếJ$$@NW Đố-151 
A. Examinaian dÝ Win ,........................ .......  ÊØ-14R 
B, Commuricatiens teceived by the Mision............ T Tu ệi 





C, General oÖseryations 


115 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Ngược lại, có một số chỉ tiết quan trọng trong bản Phúc 
trình này: Chỉ trong 3 tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định mà 
thôi, từ năm 1956 tới 1963 đã có 208,000 người bị ép vào Đao 
Công Giáo. Ngoài ra, còn có bản dịch bản Thông Cáo Chung 
ngày 16/6/193 trên đó có chữ ký của Hòa thượng Thích Tịnh 
Khiết và Tổng thống Ngô Đình Diệm (xem trang 85), và có bản 
dịch Dụ Số 10 do Quốc Trưởng Bảo Đại ký năm 1950 (xem 
trang 86). 

Phần cuối Phúc trình, tại Chương IV, trong mục Nhận xét 
Tổng quát (General Observations) có nêu ra 13 điều mà Phái 
đòan ghi nhận (như các chùa, các cơ quan nhà nước, khách sạn, 
thái độ của nhân viên chính quyên, cuộc đảo chánh, ...) nhưng 
tuyệt nhiên không có một Kết luận Chung quyết, dù sơ 
khởi, về tình hình đàn áp Phật giáo tại Nam Việt Nam. Dĩ 
nhiên, đáng lẽ Phái đoàn còn phải ở lại lâu hơn (4 ngày làm 
việc) để điều tra, và kết luận đáng lẽ sẽ được thực hiện khi Phái 
đoàn trở về lại Nữu Ước, có thì giờ để khảo sát lại các tài liệu 
đã thu lượm, rồi thảo luận và kết luận đề trình lên Đại Hội đồng 
LHQ trong một phiên họp khoáng đại. Rất tiếc điều này đã 
KHÔNG xãy ra vì cuộc chính biến của Quân đội đã lật đồ chế 
độ Diệm vào ngày I-I1-1963. 

Thật vậy, ở trang cuối cùng, trang 93 của Phúc Trình, 
có tổng kết những hoạt động mà Đại Hội Đồng LHQ đã tiễn 
hành (ACTION TAKEN BY THE GENERAL ASSEMBLY) 
như sau: 

- Tại Phiên họp Khoáng đại thứ 1234 vào ngày 8-10-1963, 
LHQ quyết định thành lập Phái đoàn Điều tra đến Việt Nam. 
Thành viên sẽ do Chủ tịch Đại Hồi đồng công cử. 

- Tại Phiên họp Khoáng đại thứ 1239 vào ngày 1I-10- 
1963, Chủ tịch Đại Hội đồng tuyên bố 7 thành viên của Phái 
đoàn. 

- Tại Phiên họp Khoáng đại thứ 1280 vào ngày 13-12- 
1963, Đại Hội đồng quyết định không tiếp tục cứu xét đề 
mục nầy nữa (A/ /he 1280” plenary session, the (Œeneral 
Assembly decided not to continue the considerafion öƒ this Item) 
Trang 93, trang cuối của Phúc trình, động thái cuối cùng của 


116 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Đại Hội Đồng là “Tại Phiên họp Khoáng đại thứ 1280 vào 
ngày 13-12-1963, Đại Hội Đồng quyết định không tiếp tục 
cứu xét đề mục nầy nữa” (A¿ /he 1280” plenary session, the 
General Assembly decided not to continue the considerafion oƒ 
this item) 


“A few moments later the jeep drove øổ, Ï tock the hánd- 
kerchief øff my eyes. Ï was in a rubbez plantstioa, Ï shọouted 
at the top oỀ ray voice: 


*#*“Halle Ì 1s anyone here?! 
“À voïce answercd ; 
*#*Ballo | Hfere we arel" 


“I ran tơwards the voice Hœw happy Í was to see t 
b3ev2kr=h Without saying a wozd, we hugged one Nhi, 
'WarmÌy, 


“My two Íriende shirts were tocn and splashed with blood, 
**“Hew dịd yeu get like that?" 


“*“They tre my shirt" explaimed one cÍ friends, “and. 
drew lines on my chest with thejr dagger, lakt 


“With that be unhuttoned his diúrt. Drops eÝ bicod were 
stílì oozing Írnm hs chest, 


*t“Were is the other stođee†?!' [ askcd thezn, 
““We have no iáea." 


_  — ——_ —_— Aeeml: kem TT % 


“*Now Í am just going to banđsge wounds and thep 
ve cbalf Bo nhí bu: Ec sự congsi” -= 

hs) Ông nu nXế, hựa learned Írom seouting, I tare 
Up TY ƒI lo† a Íew herbs 
fñaw oí blood, z Nhà: Mời 

"Win the hanđages were in glaee, we set of to ñnđ the 
fourth student, but ia vaïn. Thtre was nọ sign of hìm, The 
sun began to sink behind the rubber-trees. 

*“'#trhaps cur íriend wxs taken away hy the soldiers" saiẻ 
one of the ethers; 'nơw we mast get out of thỉt pÌaetstioa” 

“We walked duc west along a pšaz#aUon track, An hou?s 
walkiny bzouglht se to higbway No. 15 We were 5ở kem from. 
the canital em the Salgor-Cap Saïnt-Jacques road, Á sbort 
Xhile lster we met a buy and gọt aboard. When we reached 
the bus terrminal at Selgee we had mot a piastre i9 páy guc 
#ares, for the Intelligence Corps soldiers had tak:en all cur 
money by íaree. Ïn view of our plìght, the hưs-owner diể not 
ask Í0f 0F Íares. 

“When I reached heme at 7 p.m„ I kpow that & whole 
krea o{ skjn around my eyes was bÌqe-black,” 


ĐOCUMENTS A/L.435 AND ADD.1* 
Chile and Costa Rien: draft resolution 


The General 4:££mbly, 


Bearing i2 mind the letter dated 4$ October 1963 
from the Head of the Speciai Mission of the Republic 
Of Viet-Nam to the United Nations ađdressed to the 
#resident of the General Assembly, ia whích the Gov- 
©rnment of the Republic of Viet-Nam proposes that 
representatves oí States XMemkbers of the United 
TWations shouid vist Viet-Nam for the purpose of 
studying the situation regarding relations between the 
Government and the Viet-Namese Buddhist eomrxunity, 


Camsidering that ìn t circumstances it would 
be useful for a commission composed of representtatives 
©f States Members of the United Nations to proceed 
to the Republic of Viet-Nam for the parpose of coilect- 
ing as much information as possible on the facts and 
circumstances which prompted the item “The violation 
Gf human rights in South Viet-Nam”, 


Camstdering that ït is desirable that the comznissiơn 
refcrred to in the preceding paragraph should carry 


*Document A/1.425/Add.1, dated 10 Oetober 1963, íorrms 
lon, 


©perative paragraph 4 of the draft resoluti 


Ovigiwal teet: Sÿanbohi 
: [7 Oetobsr 1963 


©ut ïts by đun, and report to the General As- 
sentbly at eightecnth se) sơ as to enable the 
Assembly to complete its consideration of the iter 
before the close of the seetion, 

1. Imsirwcts the President of the Genera] Ássembly 
†o appoint a Commission cf representatives of Memiber 
States with a view to its proceeding forthwith to the 
Republic of Viet-Nam and coflecting as much informa- 
tien es possible on the facts and circurnstances to which 
the item “The violation of huznan rights ín South 
Viet-Nam” refers; 


2. Neeuestr that the said Commission subrnit to the 
General Assemliy, at the cighteenth session, a report 
oq the results of i†s inqttiries, so that the Assembly can 
cornplete ífs consider4tion dí the aforerrtientioned item 
before the close of the session ; 

Ậ. Urgez the Goyernment of the Republie of Viet- 
Nam to aford the Cotwnission every faeility to enable 
Ít to carry out its terms of reference completely; 

4. Fegwestz the Secretary-General to give the Com- 
raission the necessary assistance ta enable it o carry 
@ut i†s as8ignment, 


ACTION TAKEN BY THE GENERAL ASSEMBLY 
At its 1234th plenary meetiag, on 8 October 1963, the Generai Asserrbly 


đecided to estzblish a United Nadons Fact-Findi 
the members oÝ which were to be appointeđ by t 


Mission to South Viet-Nam, 
Presient of the Assembly, 


At the 1239th plenary meeting, on 1Í October 1963, the President of the 
General Assembly announced that the Mission would be composed of the following 


Member States: Afghanistan, Brazil, 
and Nepal. 


Ceylon, Costa Rica, Dahomey, 


Meoroeco 


At its 128Ôth plenary meeting, on 13 December 1963, the General Ảssembly 
đecided not to continue the consideraton oÝ this item. 





117 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


__2.2- BIÊN BẢN “BUÔI HỌP KHOÁNG ĐẠI THỨ 1280 
CỦA ĐẠI HỘI ĐÔNG LHỌQ” United Natons General 
Assemhly, Eighteen Session, 1280“ Plenary Meeting — Official 
Records — 13-12-1963 


Đây là Biên bản chính thức của Phiên họp thứ 18 (78” 
Session) thuộc Buôi họp Khoáng đại thứ 1280 (1280" Plenary 
Meeting) của Đại Hội đồng LHQ để thảo luận 5 Đề mục Thảo 
luận (Agenda Irem). Buổi họp về Đề mục 77, Vi phạm Nhân 
quyền tại Nam Việt-Nam (Violations oƒ human righis in South 
Viei-Nam), do ông Carlos Sosa Rodriguez làm chủ tọa, đã đi 
đến kết luận như sau trong nghị quyết số 5: 

“Vì những biến cố gần đây ở Nam Việt Nam, các vị đề 
nghị Đề mục Thảo luận sô 77 đã thông báo cho tôi biết rằng lúc 
nây, họ không thấy hữu ích để thảo luận đề mục nây nữa. 
Với tình hình như thế, liệu tôi có thể cho rằng Đại Hội đồng 
cảm thấy là không cần phải cứu xét Đề mục 77 nữa hay 
không ? Đại Hội đồng đã (đồng ý) quyết định như thế.” 

(In the ligh† oƒ recenf events In South Viet-Nam, those who 
proposed Agenda ltem 77 have Iinƒormed me that they do not 
Jeel i1 would be useƒul to discuss the item öøƒ this thne. Can Ï take 
tt that, in the circumstances, the ŒGeneral Assembly ƒeels I† 1s nof 
necessary fo confinue the considerafion öøƒ 1e 77 ?Ìf Was so 
decided.) 

Nghị quyết số 5 của Đề mục Thảo luận số 77 trong Biên 
bản Buổi họp Khoáng Đại LHQ ngày 13-12-1963: “Jì những 
biến cô gân đây ở Nam Việt Nam, các vị đề nghị Đề mục Thảo 
luận số 77 đã thông báo cho tôi biết rằng lúc nây họ không 
thấy hữu ích để thảo luận đề mục nây nữa. Với tình hình như 
thể, liệu tôi có thể cho rằng Đại Hội đồng cảm thấy là không 
cần phải cứu xét Đề mục 77 nữa hay không ?Đại Hội đồng đã 
(đông ý) quyết định như thể.” 


118 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


United Nations 
GENERAL 


ASSEMBLY 


KICHTEENTH SESSIOV 
ÓOWfteial Records 


CONTENTS 


A£enda ítem 77: 
The vioiation cf hưman righÉs in South Vief~- 
Nam (coneluded).. .. ..... . 


Afdenda item 38: 

Tnternational coœoperation in the peaoeful ưses 
0f Oưfer spwce; zepor† of the Corrrn/(tee on 
the Peaceful Uses of Oufer Spac+ 
Report of the First Commifftee............ 


Aá£nđa /tem 39: 

The orean qưostion: report of the United Na~ 
tHons Cominission for the Uniflcatlon and 
Rehabilitation of Korea 
Report of the First Committee......... 


Agenda item 84: 
Aoctlons on the regional levei with na view fo 
Âmprorin¿ §ood neighbourly relatlons amen6 
Puropean States having different sooial and 
political systems..... 


Aáenda item 47: 
Measures desi@ned to promote amon§ yout: the 
ld*als of pneace, mutfual respect and taader= 
standiná between peoplos 
Weport of the Third Comimfftee, .. 


President: lAr. Carlos SOSA RODRIGUEZ 
(Venezuela). 


AGENDA ITEM 77 


The violgHion sf human rlgh†s in South Viet~ÄNem 
(coneluded)*® 


1, The PRESIDENT (translated from Spanish): As 
the Members of the General Assembiy wliil =eoall, 
at the 1232nd pienary meeting heki on 7 Ooctober 1963 
1 read out to the Qeneral Aøøembly the text of a letber 
đated 4 Oetober in whích the then Government of 
South Viet-Nam issued "an invitation Lo representa~ 
tives of several Mem»er States to visiL Viet-Naro 
in the vôry near íuture ín order that they rnay ftnd 
out Íox themselveg the true situation regarding the 
zelatlon® between the Goverrment and the Viet-Namese 
Budđhist eororeunity*, 


2. AL the 1234th pienary meeting, held on 8 Ootober, 
1 eonsulted the G@nerai Assornbiy on this matter and, 
ag nØ Íormai proposal wfs made, [ (00k 1t that the 
Assembly wiehed me to take action on the basis of 
the letter cí 4 Ooctober 1963, As there was no objeo~ 
tion, I proeeeded to #e a mission consisting 
of repr©sentatiyes of thè following Member States; 
Afghanistan, Đrazll, Ceylon, Costa Rica, Dahomey, 


'*“Resurseđ from he 1239th mecting, 


1280th 
PLENRRY MEETING 


#riday, 13 Deoember 1%63, 
af 10 30 am. 


NEW YORK 


Morocoo and Nepal, to visitSouth VIet+Nare andreport 
to the Generul Assemhly, 


$,  At the 1239th pÌenary reeting, I potifiedthe Generai 
Ássembiy of the creatlos and eomposition of Lào mis~ 
sion, Mr, Abdul ïtehman Ðazhwek oÍA\ aoted 
4ø Chairman of the mìaølon and tr, MioharameđAmor 
6Í Moroooo aoeted as Itapporteur, The míssion left 
for Viet-Nam on 21 Ootober and arlved théere thrẹe 
đaya later, 


4, Its report has just been iasued [A /5630], In this 
@onnexion 1 muat sineereiy thank Mr, Pazhwuk and 
Mr, Amor anđ all the Imerabers of the ralalon for 
the #uld sad đetailed report which they have @ub- 
mitted a=d whích they adopted unaniously. 


5, Im the light oí recent events ia Viei-=Nam, those 
who preposed agenda Item 77 have informed me that 
they do not fee) Ít wouid be useful to disouse the item. 
aL this tưne, Can 1 take it that, ín the o1rcurastanoes, 
the General Assembly feels it iS not necessary \o 
€oatinue the eonsideration of item ††? 


Tt was ao deolded. 


AGENDA ITEM ?8 


lnternatiangÍ eo=opergtion in the peoceful uses gÝ outer 
spdce: report of the Cernrnittes on the Peeceful LIses 
cf Quter Spoce, 
REPORT OF THE FIRST COMMITTEE (A/6666) 


8, Mr. VOLIO JIMENRZ (Costa ï\les), Rapporteur 
of the first Ởomwmittee (translated irom 8Spanishi: L 
have the honouz to introduoe the report of the first 
Coramittee on iLem 2Ê of our agenda (A/5656]. 


T, "The đebate ia the Flret Corornitleo on this impor= 
tant item wa# oonsiruotlve and Ít 1s noteworthy that 
the two proposale submitLed weze &4dopted by aooLauma= 
tíon, It is eneouzaging that after slrost two year o£ 
©onsuitatioas and debates the Comamitlee was abie 
to adopt by seclaraation the đeclaxatlon cÍ legaÌ prin- 
oiples goyernling the aetivitles of StaLes in the eXpÌo= 
rallon and use oÍ outer spaee. A)though in the Com= 
mittee some delegations @xpressedroservatloos About 
these principies, considering, irter siia, that they 
wer9 not atated with sufflolent clarity, that they díd 
not cover %ome important aspeots of the questlon 
and theL they dịd no: speoiflcally p*ohibit the use of 
ouL@ï Space Íor non-pea©6fuÌ purpowes, there WA6 ä 
general consensus of fayour of the deoÌaration, whích. 
was regarded as a signlfioant and uee£ul beginning. 

8, The seoond proposal, which đeais partieularìy 
wịth the future activitlee of the Committee ơn he 
Peaceful Uses of Outer Space snd wíth the vsluabie 
and exteosive work done ín this fLeld by the speoialized 
agsneies, was aiso adopted by aeolaraatios. Conse~ 
quently, the ïirst Committee recommends the 8đøp= 
tion df draft rxesolutonag í and li oonlained in lt8 
report|A/5856, para. 9]. 





__2.3- KHẢO LUẬN “MỘT CAO ỦY LIÊN HIỆP QUỐC 
VẺ NHÂN QUYÊN”A United Nations High Comnmnissioner For 
Human Righfs của Cháo sư Roger Stenson Clark, do Martinus 
Nijhoff (Hòa Lan) xuất bản năm 1972. Số ISBN 90 247 12971 


119 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Giáo sư Clark là người Tân Tây 
Lan, giảng sư về Luật học tại Đại 
học Victorla Universty of 
'Wellington. Ông nhận được một học 
bổng nghiên cứu của Đại học Luật 
Columbia tại New York trong hai 
năm 1968 và 1969. Đây cũng là thời 
gian ông quan tâm đến một cơ chế 
bảo vệ Nhân quyền ở cấp độ Quốc tế 
(ImrernaHonal Protection oƒ Human 
KRighis) khi làm nội trú tại cơ quan 
Human Rights Division thuộc Văn 
phòng Tổng Thư ký LHQ vào tháng 
8 năm 1968. 

Từ đó, ông thu thập tài liệu, nghiên cứu, thảo luận với 
nhiều bạn đồng nghiệp và hoàn thành tác phẩm A United 
Nations High Commissioner For Human Riehis. Những ý kiến 
của ông trong khảo luận này đã đóng góp phân nào vào sự hình 
thành Office oøƒ the United Nations High Commissioner ƒor 
Human Righfs (OHCHR) vào ngày 20-12-1993, hơn 20 năm 
Sau. 





Cuốn sách gồm 7 chương. Trong Chương II (The 
Function oƒ the Commissioner), mục Subparagraph (a): advice 
and assistance to UN organs, trang 67, ông có nhắc đến Phái 
đoàn Điều tra Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam vào năm 1963. Ông 
kết luận về công việc của Phái đoàn: 

%If arrived Im Saigon In late @ctober and heard a number 
oƒ witness. Unƒortunately ƒor the scholar, the qffair ended 
Inconclusively as a resuH oƒ the successfHl coup qgainst 
President Diem that took place while the Mission was Im 
Saigon”. 

(Phái đoàn đến Sài Gòn vào cuối tháng Mười và đã nghe 
một số nhân chứng. Không may cho các học giả, công việc bị 
kết thúc đang đở vì cuộc đảo chánh Tổng thống Diệm đã thành 
công khi Phái đoàn đang ở Sài Gòn) 

Từ “#conclusive” có nhiều nghĩa trong tiếng Việt. “Dở 


120 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


đang” là một trong những nghĩa đó 

[http://en.glosbe.com/en/vi/inconclusive] và phù hợp nhất 
với ngữ cảnh của câu văn trên. Khi dịch ngược lại từ tiếng Việt 
sang tiếng Anh, từ “đở đang” cũng lại cho ta từ “inconclusive” 
[http://vdict.com/dởỏ%20dang.2.0.0.html] 

Câu văn trên hàm ý cuộc điều tra không đi đến được một 
kết luận nào vì Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đỗ (chứ 
không phải vì không có đàn áp Phật Giáo) như đã từng được 
xác nhận (từ 9 năm trước) trong Phúc trình A/5630 và Biên bản 
của Phiên họp 1280 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. 





Trang 67: “Ứ arrived im Saigon ïn late October and heard 
a number oƒ wiiness. Unƒortunately ƒor the scholar, the qƒfJfatr 
ended inconclusively as a result oƒ the successƒfHl coup against 
President Diem that took place while the Mission was im 
Saigon”. (Phái đoàn đến Sài Gòn vào cuối tháng Mười và đã 
nghe một số nhân chứng. Không may cho các học giả, công 
việc bị kết thúc đang dở vì cuộc đảo chánh Tổng thống Diệm đã 
thành công khi Phái đoàn đang ở Sài Gòn) 


FUNCTIONS OF THE HIGH COMMISSIONER 61 


are reasonably typical of cases involving a question of human rights where 
some sort of international role is possible but the exact nature of the ma- 
chinery which would be acceptable and of its functions is doubtful. It is 
also questionable whether the second of the examples is one in which it 
would be feasible for the High Commissioner for Human Rights to operate. 

The Vietnam Fact Finding Mission was a response to allegations made 
concerning the Diem regimes treatment of the Buddhists. In September 
1963 sixteen members of the General Assembly requested the inclusion 
of an item on the question on the Agenda of the eighteenth session of that 
body. Soon after the item had been taken up, the President of the Assembly 
announced that he had received two letters from the Special Mission of the 
Republic of Vietnam to the United Nations,*5 One of these extended an 
invitation to “the representatives of several Member States to visit Vietnam 
in the near future so that they may see for themselves what the real situ- 
ation is as regards the relations between Government and the Buddhist 
community of Vietnam." The invitation was accepted and a mission was 
íormed comprising representatives of Afghanistan, Brazil, Ceylon, Costa 
Rica,*® Dahomey, Morocco and Nepal. It arrived in Saigon late in October 
and heard a number of witnesses. Unfortunately for the scholar, the affair 
ended inconclusively as a result of the successful coup against President 
Diem that took place while the Mission was in Saigon. However, the ap- 
pointment of the Mission constituted a valuable precedent and its volumi- 
nous report contains much on the Mission”s procedures that is of value to 
any future international fact-finder.*7 If the Hiph Commissioner were 
requested by the General Assembly to carry out such a mission he would 
Of course require the invitation, or at least the consent, of the State involved 


121 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Từ nhiều năm nay, đã có những kẻ không biết ngượng, 
dùng đoạn văn trong khảo luận nầy, có tình dịch sai chữ 
“inconclusively” thành “không kết quđ” hoặc viết lửng lơ 
“không có kết luận, the afJair ended inconciusively” mà không 
thêm 2 câu: “Unƒfortunately ƒor the scholar” và “as a result oƒ 
the successfHl coup against President Diem” với hàm ý Phái 
đoàn không thấy có đàn áp Phật giáo, hầu lạc dẫn người đọc để 
chối tội cho chế độ Diệm. 

Mới đây, trước mùa Phật đản 2013 kỷ niệm 50 năm Pháp 
nạn của Phật giáo Việt Nam, một ông cựu sĩ quan Cảnh sát 
hung hăng chống phá Phật giáo, chắc bị nhiễm độc hay chính 
ông uống độc dược loại thông tin như thế, đã hỗn láo thách thức 
một Hòa Thượng đọc lại Phúc trình nầy, tưởng rằng sẽ rửa được 
cái tội đàn áp Phật giáo dùm cho ông Diệm, mà thật ra ông 
Cảnh sát chẳng biết được rằng Phúc trình A/5630 nầy của LHQ 
chẳng có kết luận nào như thế cả. 


3- KÉT LUẬN 

Nói tóm lại, đọc hết 93 trang của Phúc trình A/5630, lại 
được xác nhận bởi Kết luận của Biên bản Buỗi họp thứ 1280 
của Đại Hội đồng LHQ, rồi sau đó được Giáo sư Roger 
Stenson Clark tham chiếu trong tác phẩm A United Nations 
High Conumissioner For Human Righis của ông, ta có thể khăng 
định rằng Phúc trình A/5630 không hề kết luận rằng chính phủ 
Diệm "không có đàn áp tôn giáo" như cái thế lực đã thù nghịch 
với Phật giáo từ thời Cố đạo Alexandre de Rhodes gọi Phật 
Thích Ca bằng “thằng” trong Phép Giảng Tám Ngày, tìm cách 
xuyên tạc tài liệu để mạo hóa lịch sử từ mấy năm nay. 


Tâm Diệu và Nguyễn Kha 
4/7/2013 
ĐÍNH KÈM: 
e Bản báo cáo dài 93 trang mang số A/5630 
e Văn bản buôồi họp của LHQ ngày 13-12-1963 
e Phóng ảnh trang 67, trích từ cuốn United Nations high 
commissioner for human rights” 


122 


PHÂẦN II 


- TÌNH HÌNH CHÍNH QUYỀN 
NGÔ ĐĨNH DIỆM TRONG NĂM 1963 


123 


124 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


LINH MỤC CỦA TT DIỆM 
KÉ VỚI GS FISHEL: 
NHIÊU NGÀN SĨ QUAN VNCH 
CẢI ĐẠO ĐỀ TIỀN THÂN 


Nguyên Giác dịch 





Foreign Relations of the United States, 1961-1963 
Volume IL, Vietnam, 1962, Document 24 





Wesley R. Fishel (left) meets with Ngo Dinh Diem 
Scanned from Forging A Fateful Alliance: Michigan State University 
and the Vietnam War by 3ohn Ernst 


125 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Bản Ghi Nhớ này từ kho hồ sơ đã giải mật 
của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, kể về cuộc nói chuyện trong tháng 
1-1962 với Tiến Sĩ Wesley Fishel, trong nhóm chuyên gia của 
Đại Học Michigan State University, nói về tình hình chế độ ông 
Diệm ngày càng xa lìa dân tới mức nguy hiểm. Buổi nói chuyện 
tại nhà ông Mendenhall, Cố vấn Chính trị Tòa Đại Sứ Mỹ, và 
Bản ghi nhớ này viết lại bởi Menhanhall. Người thứ 3 có mặt là 
ông Corcoran, thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ ở Thái 
Bình Dương. 

GS Fisehl là bạn thân của Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm. Ông Diệm khi sống lưu vong ở Hoa Kỳ các năm 
đầu 1950s đã gặp và kết thân với GS Fishel, Phó giáo 
sư Khoa học Chính trị tại Michigan State University 
(MSU). Một thời gian sau, khi giữ chức Phó Giám Đốc 
Viện Nghiên Cứu Công Quyền của MSU, GS Fishel 
mời ông Ngô Đình Diệm giữ chức tham vấn Đông 
Nam Á cho viện. 

Nhờ kết thân với Fishel và trong chức vụ tham 
vẫn ở Đại học MSU, ông Diệm tìm được nhiều hỗ trợ 
chính trị từ quan hệ Thiên Chúa Giáo Hoa Kỳ và giới 
công quyền để được đưa về làm Thủ Tướng Nam VN 
vào tháng 7-1954. Trả ơn, ông Diệm mời GS Fishel 
làm cô vấn, và GS Fishel trở thành người thân tín nhất 
của ông Diệm ngoài gia tộc. 

Khi Sở Hợp Tác Quốc Tế Hoa Kỳ (U.S. International 
Cooperation Admimstration, USICA) viện trợ, ông Diệm yêu 
cầu phải có “viện trợ kỹ thuật” từ MSU, và G§5 Fishel đã tổ chức 
một nhóm chuyên gia sang giúp VN ô ồn định kinh tế, sắp xếp hệ 
thống công quyên, và kế cả huấn luyện cảnh sát cận vệ và cảnh 
sát chống phiên loạn. Từ 1955 tới 1962, nhóm chuyên gia Đại 
học MSU có vấn cho nhiều Bộ, Nha, Sở của VNCH. 

Vài điểm về tình hình 1962 từ bản văn “24. Memorandum 
Of Conversation” này: 

e Trong các quân, cán, chính VNCH mà GS Fishel đã quen 
biết, cố vấn và huấn luyện nhiều năm trước, chỉ còn 3% là ủng 
hộ ông Diệm. 





126 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


e Nhiều viên chức nói với GS Fishel họ sẵn sàng chiến đấu 
cho đất nước, nhưng không muốn chiến đâu cho nhà Ngô. 

®_ Nhiều ngàn sĩ quan quân lực VNCH đã cải đạo, vào Thiên 
Chúa Giáo để tiến thân. Trong đó, chính Linh Mục Giải Tội của 
TT Diệm cũng kế lại với “nỗi buôn lớn". 

e GS Fishel nói, có 3 Bộ Trưởng cải đạo sang Thiên Chúa 
Giáo. 

Bản Anh văn sẽ kèm theo dưới đây. Bản dịch Bản Ghi Nhớ 
thực hiện bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 


BẢN DỊCH BÁT ĐẦU 
24. Bản Ghi Nhớ về Cuộc Nói Chuyện (1) 
Saigon, ngày l6 tháng 1-1962 
ĐÈ TÀI: Tình hình tại Việt Nam 


NGƯỜI THAM DỰ: 

« Tiến sĩ Wesley FIshel, Giáo sư Đại học Michigan State 
UniversIty 

« Thomas J. Corcoran, Phụ tá Cố vấn Chính trị, 
CINCPAC (Bộ Tư lệnh Quân lực Hoa kỳ Thái Bình Dương) 

e Joseph A. Mendenhall, Có vấn Chính trị 

« Ông Corcoran và tôi (Mendenhall) có buổi nói chuyện 
với Tiến sĩ Fisehl tại nhà tôi theo sau cuộc nói chuyện -- mà tôi 
đã ghi lại trong bản ghi nhớ (2) — trong đó tôi đã nói chuyện với 
TS Fishel vào ngày 5 tháng 1-1962. Các điểm chính trong cuộc 
nói chuyện được ghi như sau: 

1. TS Fishel nói rằng, trong 2 tuần lễ ở đây, ông đã nói 
chuyện với khoảng 100 người Việt Nam, trong đó bây giờ chỉ 

còn ba người ủng hộ chính phủ ông Diệm, và 2 người trong 
nhóm ủng hộ này nói là họ ủng hộ dè dặt. 

Ông nói răng những cuộc nói chuyện này bao gồm những 
người ông đã nói chuyện trong chuyến đi dài 4 ngày vừa kết 
thúc ở vùng Kontum, Quảng Trị và khu vực Vĩ Tuyến 17, và 
khu vực Nha Trang. Ngay cả vùng ngoại ô Sài Gòn, ông cũng 
thường gặp thái độ, “Tôi sẵn sàng chiến đấu cho đất nước tôi, 
nhưng tại sao phải làm thế cho gia đình nhà Ngô.” 


127 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Ông nói ông đã quen 90% những người ông đã nói chuyện 
trong thời gian 5 năm ông sống tại Việt Nam từ 1954 tới 1958, 
và nhiều người lúc đó đã ủng hộ ông Diệm mạnh mẽ. Ông nói 
rằng những cuộc nói chuyện đó đã tái xác nhận ấn tượng mà 
ông đã bày tỏ trong cuộc nói chuyện trước đó của chúng tôi về 
tình hình suy sụp thê thảm về vị trí chính trị của ông Diệm kế từ 
lần viếng thăm trước, lúc đó là năm 1959. Fishel nói rằng ông 
rất buồn vì tình hình đó, tới nỗi ông gần như ước muốn phải chỉ 
ông đã không tới thăm Việt Nam. 

2. Fishel đã hỏi là tôi có biết hay không về chuyện nhiều 
ngàn sĩ quan quân lực VNCH đã cải đạo để theo Thiên Chúa 
Giáo, bởi vì họ xem đây là cách đề tiến thân dưới chế độ Ngô 
Đình Diệm. Tôi trả lời ông rằng tôi không biết như thế, và ông 
nói ông nghe như thế là từ chính lời của Đức Cha Giải Tội 
(Father-Confessor) của ông Diệm; vị tu sĩ Thiên Chúa Giáo này 
đã ủng hộ ông Diệm ngay từ đầu, và đã nói với TS Fishel thông 
tin đó với một nỗi buồn lớn. 

Fishel đã nói rằng ông đã có kinh nghiệm trực tiếp về 
điểm đó trong những chuyến đi mấy ngày qua ở vùng nông 
thôn, khi một Thiếu Tá mà ông đã quen trước đó kể với Eishel 
về việc ông cải đạo theo Thiên Chúa Giáo và đã bi hài nói rằng 
đây là cách để tiễn thân trong chế độ Diệm. Fishel nói ông cũng 
đã biết rằng 3 ông Bộ Trưởng đã cải đạo theo Thiên Chúa Giáo, 
trong đó có ông Thuần (LND: Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần). 

3. Fishel mô tả về bầu không khí chán nản, ưu trầm trong 
các nhân sự có liên hệ trong Tổng Thống Phủ, hầu hết trong đó 
ông đã quen biết từ nhiều năm. Ông nói có 2 người trong đó kể 
lại trong khi ứa nước mắt, khóc vì sự suy sụp của chính phủ ông 
Diệm. Ông nói họ kế với ông răng họ tiếp tục tìm cách ngăn cản 
“họ” (nghĩa là gia đình nhà Ngô và thân tín) không chiếm giữ 
hết mọi thứ, và trong hy vọng rằng sẽ có biến đổi xảy ra tương 
lai. 

4. Fishel nói rằng chuyến đi của ông tới vùng nông thôn 
đã cho ông thấy có vài yếu tô hy vọng căn bản về tình hình 
(điển hình như, tình hình huấn luyện xuất sắc và tỉnh thần cao 
của các Biệt Động Quân ở Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động 


128 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Quân ở Nha Trang, và lý tưởng nhiệt tình thấy rõ của nhiều 
chiến binh mà ông gặp trong chuyên đi). 

Tuy nhiên, ông nói rằng cải cách kinh tế và quân sự mới 
thực hiện của chính phủ sẽ không đủ khai sinh ra bất kỳ thay 
đổi nền tảng nào đối với khuynh hướng bất mãn chính phủ. 
Điều cần thêm hiện nay là một cú chấn động tâm lý. Khi được 
hỏi điều gì ông nghĩ là cần thiết, Fishel cho biết ông quyết định 
xin giữ im lặng (hiển nhiên, bởi vì rất khó cho ông đưa ra các đề 
nghị bất lợi cho sức mạnh chính trị của ông Diệm, người mà 
ông xem là bạn thân từ quá lâu). 


GHI CHÚ: 

(ONguồn: Trung tâm văn khố quốc gia Washington 
National Records Center, RG 84, Hồ sơ Tòa Đại sứ Sài Gòn: 
FRC 68 A 5159, 350-GVN. Hồ sơ Mật. Soạn bởi Mendenhall 
ngày 17-1-1962. Buổi gặp nhau ở nhà riêng của Mendenhall. 
Một phó bản khác lưu ở Bộ Ngoại Giao, trong kho hồ sơ 
“Vietnam Working Group Files: Lot 66 D 193, 14, GVN, 1962, 
Political Situation, General.” Bản Ghi Nhớ này gửi tới Tòa Đại 
sứ Mỹ, Bộ Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương, và 
trình Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. 

(2 Không tìm lại được. 


Các Hồ sơ mật đã dịch lưu ở đây: 
http://Inyurl.com/HoSoMat 


Bản Văn Đính Kèm. > 


129 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


U.S. Military Command Structure_ 45 


24. Miernorandurn oÝ a Converaation, Àiendenhall's Residence, 
Saigon, January 16, 1962 


SUBJECT 
Situatlon ín Viet-Nam 
PARTICIPANTS 


Dr. Wesley Fishel, Professor, Michigan State University 
Mr. Thomas J. Coreoran, Deputy Political Advisor, CÍNCPAC 
]oseph A. Mendenhall, Counselor for Political Af(airs 


Mr. Corcoran and I had a conversation with Dr. Fishel at my 
house following up the conversation (already reported by memoran- 
đum?) which I had with Fishel on January 5. The main points emerg- 
ing from this conversation were as follows: 

1. Dr. Fishel said that he hađ now talked, during his two weeks 
here, with about 100 Vietnamese, of whom only three were supporters 
oí the Diem Government, and two of those supported it with reserva- 
tions. He said that these conversations included persons he had talked 
to on a 4-đday trip he has just concluded to the Kontum area, Quang Trị 
and the 17th Parallel, and the Nha Trang area. Even outside of Saigon 
he said he often encountered the attitude, “I am willing to fight íor my 
country, but why đo ít for the Ngo family.” He said he knew 90% of 
the persons talked to from his 5-year stay in Viet-Nam from 1954 to 
1958, and many of them were at that tỉme strong supporters of Diem. 
He said that these conversations have reaffirmed the impression he 
expressed during our previous taÌk about the grave đeterioration of the 
political position of Diem since his last visit in 1959. Fishel said he was 
so đepressed by this that he almost wished that he had not come to 
visit Viet-Nam. 

2. Fishel asked whether I was aware that thousands of officers in 
the armed forces had been converted to Catholicism because they 
consider this the way to get ahead under the Diem Government. I told 
him I had not been aware of this, and he said he received this informa- 
tion from Diem/s own Father-Confessor, who was one of the original 
Supporters of Diem and told Fishel this in great sorrow. Fishel said that 
he had đirect experience bearing on this point during his travels the 
past few days in the countryside when a major he hađ known previ- 
ously told Fishel about his conversion to Catholicism and cynically 


' Source: Washington National Records Center, RG 84, Saigon Embassy Files: FRC 
68 A 5159, 350-GVN. Confidential. Drafted by Mendenhall on January 17. Another 
copy is in Department of State, Vietnam Working Group Files: Lot 66 D 193, 14, GVN, 
1962, Polical Situaton, General. Distrfbuted throughout the Embassy, to CINCPAC, 
and to the Department of State. 
¿ Not found. 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


46 _ Foreign Relations, 1961-1963, Volume II 


indicated that this was the way to get ahead under this Government. 
Fishel said he had also learned that three Cabinet ministers have taken 
up Catholicism, including Thuan. 

3. Fishel described the discouraging, depressing atmosphere 
among the personnel of the Presidency, most of whom he has known 
closely for years. He said two of them even described with tears in 
their eyes the deterioration in the administration of the Government. 
He said they indicated to him that they are continuing to hold on to 
prevent “them“” (meaning the Ngo family and close adherents) from 
taking over everything, and in the hope that some kind of change will 
OCCur. 
4. Fishel said that his trịp through the countryside had shown him 
that there are some basically hopeful factors in the situation (for exam- 
ple, the excellent training and morale of the Rangers he saw at the 
Ranger Training Center in Nha Trang, and the obvious dedication of 
many of the military personnel whom he encountered on this trip). He 
stated, however, that the military and economic reforms recently un- 
đertaken by the Government will not alone produce any fundamental 
change in the trend against the Government. What is needed in addi- 
tion is a psychological shock. When asked just what he thought was 
necessary he decided to remain discreetly silent (obviously because it 
comes very hard for him to put forth suggestions adverse to the politi- 
ca] fortunes of Diem to whom he has been close for so long). 


181 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


BẢN ĐÁNH GIÁ 
TÌNH BÁO QUỐC GIA ĐẶC BIỆT 


(Speclal National Intelligence Estimate) 
Số Thứ Tự: SNIE 53-2-63 
TÌNH HÌNH TẠI NAM VIỆT NAM 
(The Situation 1n South Sài duuà, 





Đệ trình bởi 
GIÁM ĐÓC TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG 
Đồng thuận đệ trình bởi 
HỘI ĐÔNG TÌNH BÁO HOA KỲ 
Ngày ghi ở bìa hồ sơ: 
Ngày 10 tháng 7, năm 1963 
Chấp thuận giải mật: 
Tháng 1 năm 2005 
Bản thứ 354 
Tên hồ sơ: DOC_0001 166414.pdf 


Các cơ quan tình báo sau đây đã tham dự vào việc soạn thảo 
bản đánh giá này: 
e©_ Sở Tình Báo Trung Ương (CIA) và các sở tình báo của 
các Bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng, 
e Lục Quân, Hải Quân, Không Quân, và Sở An Ninh 
Quốc Gia (NSA). 


132 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Đồng thuận bởi: 

Giám Đốc Nghiên Cứu và Tình Báo, Bộ Ngoại Giao 
Giám Đốc, Sở Tình Báo Quốc Phòng (DIA) 

Phụ Tá Chánh Sở Tình Báo, Bộ Lục Quân 

Phụ Tá Chánh Sở Tình Báo Hải Quân, Bộ Hải Quân 
e© Phụ Tá Chánh Sở Tình Báo, Không Lực Hoa Kỳ 

e_ Giám Đốc Sở An Ninh Quốc Gia 


Không có ý kiến của: 

e_ Đại Diện Ủy Hội Năng Lượng Hạt Nhân của USIB, và 

e_ Phụ Tá Giám Đốc Sở Điều Tra Liên Bang (FBI) vì vấn 

đề ngoài lĩnh vực hoạt động. 

(LỜI NGƯỜI DỊCH: Hồ sơ mật này có tầm mức quan trọng 
đặc biệt vì do tất cả các sở tình báo Hoa Kỳ có phạm vi hải 
ngoại cùng soạn, hay duyệt, và đúc kết, trình lên ngày 10 tháng 
7-1963, một tháng sau ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị 
pháp thiêu thân. 


Điểm ghi nhận từ hồ sơ này: 

(1) Dân bất mãn chế độ ông Diệm từ lâu và rộng khắp 
(xem các đoạn A, đoạn 2, 4, 14); 

(2) Chế độ ông Diệm đã thiên vị cho Thiên Chúa Giáo 
La Mã, chèn ép các tôn giáo khác (xem đoạn 2, 4, 14); Xem 
thêm chỉ tiết về đàn áp Phật Giáo ở link 
http://tinyurl.com/thuvienhoasen-NhatTu-TQD, về đàn áp Đạo 
Cao Đài ở link http://tinyurlcom/HoanegNamGiao-CaoDai, về 
đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo ở link 
http://u„nyurl.com/HoangNamƠnao-PGHH; 

(3) Phật Giáo không phải là một thế lực đối lập, cũng 
không có ý muốn kết hợp thành một khối đối lập rộng rãi, và sẽ 
hài lòng nếu chính phủ ông Diệm thực hiện các cam kết (xem 
đoạn 3, 6, 9, 14); 

(4) Phật Giáo VN đã được nhiều chính phủ quốc tế ủng 
hộ công khai, lên tiếng trước Liên Hiệp Quốc phản đối chế độ 
ông Diệm (xem đoạn 8); 

(5) Ông Diệm tráo trở. Trong quá khứ, ông Diệm đã từng 


133 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


hứa và rồi lật ngược (xem đoạn 9); 

(6) _ Ông Nhu cứng rắn, đòi ông Diệm dẹp bỏ các cam kết 
với Phật Giáo (xem đoạn 12, 13, 16); 

(7) Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục là một thế lực chính 
trị (xem đoạn 3, 13); 

(8) Sự kiện ngày 8/5/1963, Phật Tử tụ tập ở Đài Phát 
Thanh Huế bị xe bọc sắt và lính nổ súng làm nhiều người. chết, 
có vài trẻ em. Chính quyền đồ lỗi có Việt Cộng khủng bố. Hồ 
sơ mật này của tình báo Mỹ nói, có chứng cớ do lính của chính 
phủ ông Diệm thảm sát (xem đoạn 3). 


Cần ghi nhận bối cảnh hồ sơ này: 

- Ngày 30/5/1963, cảnh sát và mật vụ vây chùa Xá Lợi tại 
Sài Gòn, và các chùa Từ Đàm, Báo. Quốc, Linh Quang tại Huế. 

- Ngày 31/5/1963 sinh viên tất cả các phân khoa Viện Đại 
Học Huế họp hội nghị tại chùa Từ Đàm, kiến nghị Tổng thống 
và Chính phủ giải quyết năm nguyện vọng của Phật giáo, thực 
thi chính sách tự do, dân chủ và bình đăng, chấm dứt dùng thủ 
đoạn với tín đồ Phật giáo. 

- Ngày 1/6/1963, tại Huế, một cuộc biểu tình và tuyệt thực 
lớn được tô chức. Tại Sài Gòn và các tỉnh nhiều cuộc biểu tình, 
tuyệt thực. Tại Chùa Ấn Quang và Chùa Xá Lợi, 800 người 
tuyệt thực. 

- Ngày 3/6/1963, tại Huế, cảnh sát và quân đội có vũ trang 
chặn đường không cho đoàn biểu tình đến chùa. Quần chúng 
ngồi xuống đường, chắp tay hướng về chùa Từ Đàm cầu nguyện 
thì bị cảnh sát dùng lựu đạn cay và quân khuyên giải tán. Thiền 
sư Trí Thủ tới, kêu gọi dân ngưng biểu tình. Khi đoàn người về 
tới Bến Ngự thì bị đơn vị cảnh sát khác tấn công bằng lựu đạn 
cay và lựu đạn khói. 

- Ngày 4/6/1963 cảnh sát phong toả các chùa Từ Đàm, 
Báo Quốc và Linh Quang. Quần chúng kéo lên chùa nhưng bị 
ngăn lại. Đám đông áp dụng chiến thuật ngồi xuống đường cầu 
nguyện. Cảnh sát dùng lựu đạn cay và quân khuyến tấn công, 
làm 142 người bị thương, trong đó 49 người bị thương nặng. 
Các chùa Xá Lợi, Ấn Quang, Giác Minh, Từ Quang, Báo Quốc, 


134 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Từ Đàm và Linh Quang hoàn toàn bị cô lập và bị cắt điện nước. 
Chính quyền đưa tài liệu Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vào 
các chùa rồi lục soát để vu cáo các thiền sư và phật tử theo 
Cộng Sản. Tại các tỉnh, các chùa trụ sở của giáo hội Phật Giáo 
Việt Nam và Giáo Hội Tăng Già đều bị phong tỏa. Ông Diệm 
lập Ủy ban Liên bộ đề nghiên cứu nguyện vọng của Phật giáo, 
do phó tông thống Nguyễn Ngọc Thơ đứng đầu. Ủy Ban này 
họp với Ủy Ban Liên Phái của PG. Đối thoại không kết quả, 
trong khi chính quyền vẫn xiết chặt, Ủy Ban Liên Phái ra lệnh 
tiếp tục đấu tranh. 

- Ngày 27/5/1963, hoà thượng Thích Quảng Đức 67 tuổi, 
trụ trì chùa Quan Âm (Gia Định) viết một lá thư cho Giáo Hội 
Tăng Già Toàn Quốc tình nguyện tự thiêu. 

- Ngày 11/6/1963, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt - Phan 
Đình Phùng, đúng 10 giờ sáng, hoà thượng Thích Quảng Đức tự 
thiêu trong tư thế kiết già trước sự chứng kiến của hàng trăm 
quân chúng và Phật tử. Chiều 11/6/1963, chính quyền phong tỏa 
chùa Xá Lợi ở Sài Gòn, nơi để di thể của thiền sư Quảng Đức. 

- Ngày 4/6/1963 đến 2 giờ sáng ngày 16/6/1963, Ủy Ban 
Liên Phái và Ủy Ban Liên Bộ họp, đưa ra Thông Cáo Chung 
VỚI Sự chấp thuận của Chủ tịch Tổng Hội Phật giáo Việt Nam 
Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết và Tổng thống Ngô Đình 
Diệm. Bản văn quy định về treo cờ tôn giáo, sẽ tách các tôn 
giáo ra khỏi dụ sô 10 để chờ đao luật về tôn giáo sẽ do Quốc hội 
thông qua cuối năm 1963 hoặc đầu năm 1964, hứa thả các Phật 
Tử bị bắt những ngày qua, hứa gỡ luật khắt khe về xây chùa đối 
với Phật giáo, hứa trừng phạt các viên chức có lỗi trong sự kiện 
Phật đản ngày 8/5/1963... | 

- Ngày 18/6/1963, Văn phòng Tổng thống gửi mật điện số 
1432/VP/TT cho các những người có trách nhiệm ra lệnh tạm 
thời nhượng bộ phong trào Phật giáo, chuẩn bị dư luận để phản 
công đồng thời thanh trừng những nhân viên nhà nước ủng hộ 
Phật giáo. Một bản sao của mật điện lọt vào tay của Ủy Ban 
Liên Phái. 

- Ngày 26/6/1963, ĐLHT Thích Tịnh Khiết gửi thư cho 
Tổng thống Ngô Đình Diệm tố cáo các hành động kế trên là âm 


185 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


mưu chống Phật giáo, tổ cáo chính quyền tiếp tục đàn áp Phật 
giáo, tố cáo Ngô Đình Nhu có ý định tô chức cuộc biểu tình của 
Thanh Niên Cộng Hòa để yêu cầu chính phủ duyệt lại bản 
Thông cáo chung. 

- Ngày 7/7/1963, chính quyền đem những người tham gia 
đảo chính ngày 11/11/1960 ra xét xử trong đó có nhà văn Nhất 
Linh Nguyễn Tường Tam. Trong ngày 7/7, nhà văn Nhất Linh 
đã tự sát bằng rượu pha độc được. 

- Ngày 9/7/1963, bộ Nội Vụ ban hành nghị định 358- 
BNV/KS ấn định thê thức treo cờ Phật giáo cho Tổng Hội Phật 
Giáo Việt Nam. Tuy nhiên phía Phật giáo lại kết luận chính phủ 
đang gây chia rẽ giữa Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam và các 
phái Phật giáo khác. 

- Ngày 10/7/1963, Bản Đánh Giá Tình Báo Quốc Gia Đặc 
Biệt SNIE 53-2-63 do tất cả các sở tình báo có phạm vi hoạt 
động hải ngoại đúc kết. 

Hồ sơ mật này được dịch toàn văn dưới đây bởi C sĩ 
Nguyên Giác.) 


TÌNH HÌNH TẠI NAM VIỆT NAM 


GHI CHÚ VẺ PHẠM VI 

Bản văn “Các Viễn Ảnh tại Việt Nam” (tức là Bản Đánh 
Giá Tình Báo Quốc Gia, National Intelligence Estimate, mã số 
NIE 53-63) đề ngày l7 tháng 4-1963 ghi quan ngại đặc biệt đối 
với tiên trình của nỗ lực chống nổi dậy, và VỚI Các yếu tố quân 
sự và chính trị hầu như là sẽ ảnh hưởng nỗ lực đó. Mục tiêu 
chính yếu của bản văn SNIE (Bản Đánh Giá Tình Báo Quốc 
Gia Đặc Biệt) hôm nay là khảo sát về những can dự của các 
diễn biến mới đây tại Nam Việt Nam đối với sự ổn định đất 
nước, đối với khả năng sinh tồn của chế độ Ngô Đình Diệm, và 
đối với quan hệ đối với Hoa Kỳ. 


KÉT LUẬN 
I1. Khủng hoảng Phật Giáo tại Nam Việt Nam đã nêu bật và 


156 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


làm căng thắng thêm sự bất mãn đã có từ lâu và rộng khắp 
với chế độ ông Diệm và kiêu hoạt động của chính phủ này. 
Nếu — như dường nhiều phần sẽ xảy ra — ông Diệm không 
thực hiện một cách chân thực và đúng đắn các cam kết ông 
đã nói với những người Phật Tử, sự hỗn loạn sẽ có thể 
bùng lên lần nữa, và xác suất của một cuộc đảo chánh hay 
ám sát nhắm vào ông Diệm sẽ nhiều phần có thể xảy ra. 
(Xem các đoạn 4, I4) 

Sự không thoài mái ần tàng của chế độ Diệm về mức độ 
Hoa Kỳ tham dự ở Nam Việt Nam đã căng hơn bởi vấn đề 
Phật Giáo và quan điểm cứng rắn của Mỹ. Thái độ này sẽ 
hầu như không đổi và nhiều phần sẽ có thêm áp lực để 
giảm sự hiện diện Hoa Kỳ tại VN. (Xem các đoạn 10-12). 
Cho tới giờ, vấn đề Phật Giáo vẫn chưa bị lợi dụng một 
cách hiệu quả bởi người Cộng Sản, cũng như chưa có ảnh 
hưởng khả lượng nào đối nỗ lực chống nổi dậy. Chúng tôi 
không nghĩ rằng ông Diệm có vẻ gì sẽ bị lật đồ bởi một cú 
đảo chánh của Cộng Sản. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng 
người Cộng Sản sẽ nhất thiết hưởng lợi nếu ông Diệm bị 
lật đỗ bởi một vài thành phần đối lập không-Cộng-Sản. 
Một chế độ nối tiếp (sau Diệm) không Cộng Sản có thể lúc 
đầu sẽ chống Cộng kém hiệu quả, nhưng với hỗ trợ từ Hoa 
Kỳ, sẽ có thể trở thành một khối lãnh đạo chính quyền và 
nỗ lực chiến tranh một cách hiệu quả, hợp lý. (Xem các 
đoạn 7, 15-17). 


THẢO LUẬN 


I. GIỚI THIỆU 


1. Hai vấn đề chính yếu mà chính phủ Nam Việt Nam đối 


mặt từ khi hiện diện năm 1954 là: (a) để hình thành các cơ chế 
và sự trung thành cần thiết để Việt Nam sống còn như một quốc 
gia độc lập, và (b) đề chống lại hiểm họa từ nỗ lực xâm lăng và 
lật đỗ từ chính quyền Hà Nội — nguyên đã khởi động từ năm 
1960 bởi một cuộc chiến du kích đang lan rộng. Trong nỗ lực 
đối phó với các vấn đề này, VNCH đã bị ngăn trở bởi sự thiếu 


137 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


tự tin và vì thiếu năng lực để tạo ra sự cảm thông và ủng hộ từ 
phần lớn người Việt -- kế cả nhiều thành phần trí thức và nông 
dân. Trong các tuần gần đây, những khuyết điểm và căng thắng 
này tại khung chính trị Nam VN càng lộ rõ hơn và dày đặc hơn. 


II. VẤN ĐÈ PHẬT GIÁO 

2. Tổng Thông Diệm, gia đình ông, và phần lớn quan 
chức chế độ là giáo dân Công Giáo La Mã, trong một dân sô có 
70% tới 80% là Phật Tử. Chế độ đã lộ hắn sự ưu đãi Thiên 
Chúa Giáo trong việc tuyển dụng nhân sự và đã thiên vị cho 
Giáo Hội Thiên Chúa Giáo. Nhưng không có hạn chế pháp lý 
đối với tự do tôn giáo, và cho tới gần đây, hầu hết Phật Tử có vẻ 
như thụ động trong việc ứng phó đối với vị trí định chế đặc 
quyền của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên, đã có nhiều 
sự kỳ thị hành chánh nhắm vào Phật Tử, mặc dù đó có thể là từ 
sự vô tâm hay từ nhiệt tâm đặt sai chỗ của các viên chức cấp 
thấp như là từ chính sách GVN có ý thức. Tình hình đó hiển 
nhiên đã tạo ra một luồng cảm xúc bất mãn, chứng cớ thấy rõ là 
ở mức độ lan rộng và dày đặc từ các vụ bùng phát mới đây. 

3. Trong tháng 4-1963, GVN ra lệnh cho các viên chức 
tỉnh thực hiện nghị định có từ lâu nhưng phần lớn bị bỏ lơ, 
trong đó nói về việc treo cờ tôn giáo nơi công cộng. Như đã xảy 
ra, lệnh này đưa ra vừa trước ngày Phật Đản (ngày 8 tháng 5- 
1963), một lễ lớn của Phật Giáo, và vừa mới sau khi các lá cờ 
của Đức Giáo Hoàng (Thiên Chúa Giáo La Mã) đã được treo 
tràn ngập trong một loạt các lễ hội được chính phủ GVN 
khuyến khích để mừng 25 năm ngày ông Ngô Đình Thục, anh 
của ông Diệm, nhậm chức Tổng Giám Mục Huế. Một cuộc biểu 
tình phản kháng xảy ra ở Huế vào ngày 8 tháng 5-1963, và bị 
một đơn vị Dân Vệ nỗ súng giải tán. Trong cuộc xô xát kế tiếp, 
nhiều người bị giết, trong đó có vài trẻ em. Chính phủ Diệm đồ 
tội các cái chết là do khủng bố Việt Cộng bất kể chứng cớ cho 
thấy ngược lại, và việc hành xử kiêu căng kế tiếp về chuyện này 
và về hậu quả của nó đã bùng lên thành khủng hoảng toàn quốc. 
Những người Phật Tử, cho tới lúc đó vẫn chưa có tô chức và 
chưa biểu lộ phản kháng, đã bày tỏ sức mạnh và sự kết hợp lớn 


138 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


-- đủ để đưa ra một nhóm các thỏa hiệp từ Tổng Thống Diệm 
hôm 16 tháng 6-1963. Thêm nữa, sự kiện các lãnh đạo Phật 
Giáo đã có thể thách thức chính phủ công khai mà không dẫn 
tới sự trả thù nghiêm trọng đã cho họ niềm tự tin lớn. 

—4.. Vào giây phút này, phong trào Phật Giáo vẫn còn được 
kiểm soát hiệu quả bởi các vị sư ôn hòa, những người từ chối 
nhận hỗ trợ từ, hay sự hợp tác mặt ngoài với bất kỳ đối lập 
chính trị nào của ông Diệm, dù Cộng Sản hay không Cộng Sản, 
và có vẻ như đang tìm cách bảo đảm rằng người Phật Tử giữ 
đúng các cam kết của họ [trong thỏa hiệp với ông Diệm]. Giới 
lãnh đạo Phật Giáo này đã cho chính phủ ông Diệm một thời kỳ 
ân huệ (mà kết thúc vào cuối tháng 6-1963) trong đó để cho 
thấy rằng Phật Tử có thiện chí thực hiện cam kết, mà nếu không 
thì biểu tình sẽ tiếp tục. Cho tới giờ đã không có biểu tình thêm, 
nhưng giới lãnh đạo Phật Giáo thấy. rõ là đang yên nghỉ. 

5. Bất kế Phật Tử tự kềm chế đối với việc khai thác khía 
cạnh chính trị của vấn đề, đã thấy rõ có những quá đà chính trị. 
Vấn đề này đã làm lan rộng sự phần nộ và có thê trở thành một 
tiêu điểm để gây rộng khắp bất mãn với chế độ ông Diệm. Nó 
cung cấp một chủ đề mà hầu hết những thành phần đối lập 
không-Cộng-Sản (ngay cả một số giáo dân Thiên Chúa Giáo La 
Mã) có thê thấy điêm chung để đồng ý. Có chứng cớ thấy rõ 
rằng tự vấn đề này, và ngay cả hơn nữa, việc gia đình ông Diệm 
xử trí tới giờ đã có sự ôn định tại hầu như ở các cấp quân đội và 
công chức của chính phủ, trong khi giới quân dân cấp trung và 
cấp thấp hầu hết là Phật Tử. Trong vài trường hợp, công chức 
như dường đã bày tỏ làm lơ hay kình lại các chỉ thị của chính 
phủ ông Diệm, còn các quan chức cũng có lúc tránh né công 
việc ban lệnh chính phủ xuống cho cấp dưới của họ, và thông 
tin về các hành động sắp tới của chính phủ lại hiển nhiên là bị 
lộ để cho các nhà sư biết trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, 
các diễn biến mới đây đang làm cho nhiều quan chức chính phủ 
phải tái xét lại quan hệ của họ với, và mức độ của sự trung 
thành của họ với chế độ ông Diệm; đã có chứng cớ rộng khắp 
về sự bất mãn nghiêm trọng và về âm mưu đảo chánh trong giới 
chỉ huy quân sự và công chức. 


139 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


6. Vấn đề Phật Giáo có vẻ như đã được ủng hộ lớn lao từ 
nhiều nhóm đối lập không-Cộng-Sản trong và ngoài lãnh thổ 
Nam VN. Cũng có vẻ như đã có một cảm giác tăng dần trong số 
những người từng ủng hộ chế độ rằng vị trí của ông Diệm có 
thể đã bị tốn thương một cách nguy hiêm và một cách vĩnh viễn. 
Nhưng cho tới giờ, chúng tôi không có chứng cớ nào về những 
nhóm đối lập đa dạng có thể kết hợp thành các liên minh mới 
hay hiệu quả với nhau. 

7. Vấn đề Phật Giáo sẽ có vẻ như một cú trúng số hiển 
nhiên cho người Cộng Sản, nhưng tới giờ vẫn không có chứng 
cớ nào rằng họ đã có thê lợi dụng một cách hiệu quả. Họ có thể 
đã trà trộn vào các chức sắc Phật Giáo ở một mức độ, nhưng 
không đưa ra được bất kỳ ảnh hưởng khả nhận nào, bất kề chính 
phủ ông Diệm đang ám chỉ như thê. Cho tới giờ, khủng hoảng 
Phật Giáo không có vẻ như đã có bất kỳ ảnh hưởng khả lượng 
nào đối với nỗ lực chống nổi dậy đang tiễn hành, mặc dù tỉnh 
thần và hiệu năng của các lực lượng quân dân VNCH có vẻ sẽ 
bị thiệt hại nếu vẫn đề kéo dài. 

8. Khủng hoảng Phật Giáo cũng đã làm tổn thương 
VNCH về mặt quốc tế, với ảnh hưởng quan trọng có thể có đối 
với thành công tương lai của chính sách Mỹ đối với Đông Nam 
Á. Phản đối đang lan rộng tại các quốc gia có Phật Tử chiếm đa 
số, với ám chỉ rằng hành động của Mỹ có thể giúp giải quyết 
khủng hoảng. Cam Bốt và Tích Lan đã lên tiêng trước Liên 
Hiệp Quốc, và có thê nhiều nước nữa sẽ làm như thế. Tại các 
nước khác, kế cả tại Hoa Kỳ, khủng hoảng đã cho một kích 
động mới đối với việc chỉ trích chính sách Mỹ với lý cớ rằng 
Mỹ đang ủng hộ một chế độ đàn áp và mất lòng dân. 

9. Hướng tương lai của vẫn đề Phật Giáo sẽ phần lớn 
được quyết định bởi hành động của chính phủ VNCH trong thời 
gian gần. Nhiều phần là các vấn đề mới nêu lên gần đây có thể 
được giải quyết nếu chính phủ thực hiện phần cam kết trong 
thương lượng đã có. Tuy nhiên, những thành phần có ý thức 
tinh vi vê chính trị của xã hội Nam VN, bao gôm cả những 
người Phật Tử, đều biết về những hành vi quá khứ của ông 
Diệm là thường dùng việc thương thuyết để kéo dài thời gian, 


140 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


và thường đưa ra lời hứa để làm dịu sự khủng hoảng tức thì. 
Nguy hiểm thực sự trong tình hình hiện nay là ông Diệm có thể 
mong muốn sử dụng kỹ thuật như thế, kỹ thuật mà trước kia đã 
giúp ông ta tốt đẹp nhưng lại có thể là tai họa nếu lần này lại 
làm như thế nữa. Nếu những cuộc biểu tình tiếp diễn, người ta 
sẽ có thể đoán là sẽ xuất hiện một giới lãnh đạo Phật Giáo có 
tính chính trị hơn và kém ôn hòa hơn. Trật tự công cộng sẽ bị đe 
dọa. Đặc biệt, chúng ta không thể biết chắc là những đơn vị 
quân đội hay cảnh sát nào sẽ phản ứng nếu bị ra lệnh bắn vào 
những cuộc biểu tình dẫn đầu bởi các vị sư Phật Giáo. 


HI. ẢÑH HƯỚNG CÁC DIỄN BIÊN MỚI ĐÂY VỀ QUAN 
HỆ MỸ-VNCH 

10. Chính phủ Sài Gòn luôn luôn bày tỏ vài quan ngại về 
ảnh hưởng các quan hệ Hoa Kỳ trong vấn đề Nam VN, và dần 
dần đã cảm thấy phải hạn chế sự hiện diện và hoạt động của Mỹ 
tại Nam VN. Thái độ này khởi lên vì, một phần từ một quan 
ngại về tính chính đáng, có thể gọi là quá nhạy cảm, đối với, vẻ 
bề ngoài cũng như sự kiện thực tế, về nền chủ quyền mới đạt 
được của VN. Tuy nhiên, ở một mức độ được suy xét, nó khởi 
lên từ việc chính phủ ông Diệm nghi ngờ về ý đồ của Mỹ đối 
với chính phủ này, và từ niềm tin của chính phủ ông Diệm rằng 
hiện diện của Mỹ nhiều hơn sẽ tạo thế lực cho các nhóm chính 
trị, và các nhóm này có thể đe dọa ưu thế chính trị của ông 
Diệm. 

I1. Vẫn đề Phật Giáo bùng khởi vào một trong những 
thời điểm nhạy cảm của chế độ ông Diệm, và căng thắng đã bị 
thúc đây thêm, bởi các sự kiện tiếp theo. Việc xử lý hồi ban 
đầu của chính phủ Diệm về vấn đề [Phật Giáo] đã làm cho Mỹ 
khựng lại vì xâu hồ nghiêm trọng và môi quan ngại, mà, rồi thì, 
đã dẫn tới một loạt kháng thư khẩn cấp mạnh mẽ từ phía Mỹ 
(LND: hồ sơ dùng chữ “forceful US démarches” trong đó có 
chữ Pháp “démarches” để chỉ một thủ tục khẩn cấp của Bộ 
Ngoại Giao Mỹ, là bản văn phản đối gửi một chính phủ nước 
khác và yêu cầu trả lờ. Xem Wikipedia 
http:/en.wikipedia.org/wIk1/D%C3%A9marche). Gia đình ông 


141 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Diệm đã cay đắng bất mãn những hành động này của Hoa Kỳ, 
và có thê cảm thấy rằng những cuộc biêu tình của Phật Giáo đã 
ít nhất, một cách gián tiếp vì có hiện diện của người Mỹ. Trong 
hoàn cảnh đó, nhiều phần sẽ có tăng thêm áp lực để giảm hiện 
diện của người Mỹ. 

12. Một vai trò chính trong chuyện này sẽ là em của ông 
Diệm, ông Ngô Đình Nhu. Nhu luôn luôn là phụ tá chính trị 
chính yêu của ông Diệm, nhưng trong các năm kế từ 1954 đã có 
mức tăng dần quyền lực cá nhân và thâm quyền của ông Nhu -- 
một sự tăng quyên, một phần vì hoàn cảnh, và chủ yêu là do 
ông Nhu nỗ lực nắm thêm quyền lực. Ông Nhu có tham vọng 
chính trị riêng, và hầu như chắc chắn tự xem ông là người nối 
ngôi ông anh. Vì nhiều lý do, ông Nhu từ lâu trong chỗ riêng tư 
đã nhìn Mỹ với một chút ngờ vực và khó chịu. Những chỉ trích 
từ phía Mỹ đối với chính phủ VNCH đặc biệt làm ông Nhu nỗi 
giận, vì Nhu biết răng ông và vợ ông thường xuyên là mục tiêu 
chính. Trên hết, Nhu hầu như chắc chắn ngờ vực răng không rõ 
sự ủng hộ của Mỹ giành cho Diệm rồi có sẽ chuyên sang ủng 
hộ Nhu hay không. 

13. Trong những cuộc thương, thuyết với Phật Giáo, ông 
Nhu thúc giục ông Diệm giữ quan điểm cứng rắn và, bằng chính 
lời tuyên bố của Nhu là, không ủng hộ chút nào đối với các 
nhượng bộ đã đạt với Phật Giáo. Dựa vào những việc đã qua, 
chúng tôi nghĩ là sẽ không có vẻ gì là Nhu sẽ giúp thực hiện các 
cam kết; ảnh hưởng của ông Nhu đối với ông Diệm dự kiến sẽ 
trên chiều hướng trì hoãn và cù nhày đối với những cam kết, 
một khuynh hướng mà chính ông Diệm cũng đã bác bỏ. Chuyện 
này nhiều phần sẽ không chỉ ông bà Nhu và ông Diệm, nhưng 
cũng sẽ có [can thiệp của] ông anh là Tổng Giám Mục Ngô 
Đình Thục và ông em là Ngô Đình Cần, lãnh chúa chính trị của 
các tỉnh Miền Trung, một cách hiển nhiên là tiếp tục ngờ vực 
tính chính đáng của các khiếu kiện từ Phật Tử, và đánh giá thấp 
mức độ căng thăng của khủng hoảng. 


IV. VIỄN ẢNH 
14. Nêu chính phủ Diệm tiên hành thực hiện một cách 


142 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


hiệu quả các cam kết ngày ló-6-1963, phần nhiều các bất mãn 
từ vấn đề Phật Giáo có thê êm dịu lại. Tuy nhiên, ngay cả nếu 
quan hệ giữa chính phủ ông Diệm và Phật Tử lắng xuống, 
những bất đồng tổng quát đối với chế độ ông Diệm (mà cuộc 
khủng hoảng này làm bùng lên và đưa ra phía trước) phần nhiều 
cũng sẽ tồn tại. Thêm nữa, nếu (và điều này có thê là) chế độ 
cô ý trì hoãn, vụng về và kém thành thực trong việc ứng phó 
vấn đề Phật Giáo, sẽ có thể bùng trở lại những cuộc biểu tình, 
và Nam VN sẽ có thê vẫn ở trong trạng thái căng thắng chính trị 
nội địa. Trong những hoàn cảnh đó, xác suất sẽ cao hơn bao giờ 
hết đề xảy ra một vụ đảo chánh hay ám sát nhăm vào ông Diệm 
mà không do Cộng Sản chủ mưu. Chúng ta không thể loại trừ 
khả thể của một cú đảo chánh do Cộng Sản mưu toan, nhưng 
một âm mưu của Cộng Sản sẽ ước đoán được là khó thành 
công, khi nào mà đa số những người đối lập và chỉ trích chính 
phủ ông Diệm vẫn (như bây giờ hiện nay) cảnh giác đối với 
hiểm họa Cộng Sản. 

15. Xác suất xảy ra sẽ lớn hơn đối với một cú đảo chánh 
không do Cộng Sản gây ra — và về sự thành công của nó -- trong 
trường hợp lại có sự kiện kình nhau trở lại giữa chính phủ Diệm 
và Phật Giáo và dẫn tới những cuộc biểu tình rộng lớn ở Sài 
Gòn. Những xô xát kéo dài và các hỗn loạn tổng quát sẽ, nhiều 
hay ít, hăn là sẽ xảy ra — khi lực lượng an ninh không biết sẽ 
nên ủng hộ phía nào. Trong hoàn cảnh như thế, một nhóm nhỏ, 
đặc biệt là một nhóm có những kế hoạch ứng phó trước cho 
trường hợp đó, có thê sẽ có khả năng lật đồ chính phủ. Ngược 
lại, một thỏa hiệp kéo dài giữa chính phủ ông Diệm và Phật Tử 
sẽ giúp giảm cơ nguy đảo chánh. 

16. Bất kỳ mưu toan nào muốn lật đỗ ông Diệm sẽ hầu 
như chắc chắn cũng phải lật đỗ ông Nhu, nhưng nếu ông Diệm 
đi mà ông Nhu còn, thì chúng tôi tin phần chắc rằng ông Nhu sẽ 
tìm cách lên nắm quyền — trong một bước đầu tiên, có thê sẽ là 
vận dụng qua guồng máy hiến định. Chúng tôi không tin là nỗ 
lực [ứng cử] của ông Nhu sẽ thành công, bất kê nền tảng chính 
trị cá nhân mà ông Nhu đã vun trồng xuyên qua Thanh Niên 
Cộng Hòa (mà ông là Tổng Thủ Lãnh), chương trình ấp chiến 


143 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


lược (do Ủy Ban Liên Bộ thực hiện, mà ông Nhu là Chủ Tịch 
Ủy Ban này), và trong quân đội. Ông Nhu và vợ ông đã trở 
thành những biểu tượng sống của tất cả những gì bị căm ghét 
trong chế độ hiện nay, vì sức mạnh chính trị riêng của ông Nhu 
sẽ kéo dài hơn ông Diệm. Sẽ có thể có một cuộc tranh đấu với 
bạo lực không nhỏ, nhưng đủ, để quân đội phần chắc là sẽ ra trị 
an, hoặc là sẽ ủng hộ người nối ngôi hiến định để đưa Phó Tổng 
Thống Thơ lên [thay ông Diệm], hoặc là sẽ ủng hộ một lãnh tụ 
dân sự không Cộng Sản khác, hoặc là ủng hộ một chính phủ 
quân phiệt. 

17. Một chế độ nối tiếp không Cộng Sản có thê không 
hiệu quả hơn chế độ ông Diệm trong việc chiến đấu chống lại 
Việt Cộng; thực sự, ít nhất, lúc đầu nó có thể kém hiệu quả, và 
nỗ lực chống nồi dậy có thê sẽ tạm thời rối loạn. Tuy nhiên, có 
một khối lớn nhân sự dầy kinh nghiệm và được huấn luyện, 
nhưng chưa được vận dụng hết, không chỉ trong quân đội và lực 
lượng công chức của chính phủ hiện nay, nhưng cũng đang có 
nhiều ở ngoài chính phủ này, tới một mức độ nào đó. Những 
phần tử này, khi được ủng hộ tiếp tục từ Hoa Kỳ, có thê tạo ra 
một sự lãnh đạo hiệu quả một cách hợp lý đối với chính phủ và 
nỗ lực chiến tranh. 


Ộ Đính kèm: 
Hồ sơ mật bản sô 354, dạng PDF.> 


144 





HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


APPROVED FOR RELEASE 
DATE: 'JAN 2005 





145 





HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 





146 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


—tERmt— 


THE SITUATION 
IN SOUTH VIETNAM 


SCOPE NOTE 


NIE 53-63, “Prospects in South Vietnam,” dated 17 April 1963 
was particularly concerned with the progress of the counterin- 
surgency effort, and with the military and politieal factors most 
likely to affect that effort. “The primary purpose of the present 
ĐNHE is to examine the implications of recent developments in 
South Vietnam for the stability of the country, the viability of the 
Diem regime, and its relationship with the U8. 


CONCLUSIONS 


A. The Buddhist erisis in South Vietnam has highlighted and 
intensifñed a widespread and longstanding dissatisfaction with 
the Diem regime and its style of government. If—as is likely— 
Diem fails to carry out truly and promptly the commitments he 
has made to the Buddhists, disorders will probably fiare again 
and the chances of a coup or assassination attempts against him 
will become better than even. (Pazøs. 4, 14) 


B. The Diem regime's underlying uneasiness about the extent 
of the U5 involyvement in South Vietnam has been sharpened 
by the Buddhist affair and the ñrm line taken by the U8. This 
attitude will almost certainly persist and further pressure to 
reduce the US presence in the country is likely. (Pøras. 10-12). 


C. Thus far, the Buddhist issue has not been effectively ex- 
ploited by the Communists, nor does it appear to have had any 
appreciable effect on the counterinsurgency effort. We do not 
think Diem is likely to be overthrown by a Communist coup. 
Nor do we think the Communists would necessarily proôt if he 
were overthrown by some combination of his non-Communist 
opponents. AÁ non-Communist successor regime might be ini- 
tially less effective against the Viet Cong, but, given continued 
support from the U85, could provide reasonably effective leader- 
ship for the government and the war efort. (Peœras. 7, 15-17) 


—SEEkErr_ 1 


147 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


—“nnm— 


DISCUSSION 


!. INTRODUCTION 


1. The two chief problems which have faced the Government of South 
Vietnam (GVN) since is birth in 1954 have been: (a) to forge the 
institutions and loyalties necessary to Vietnam”s survival as an inde- 
pendent nation, and (b) to counter the menace of Hanoïs subversive 
and aggressive desiens—pursued since 1960 by a campaign of wide- 
spread guerrilla warfare. In attempting to cope with these problems, 
the GVN has been hampered by its lack of confidenee in and its inability 
to engage the understanding and support of a considerable portion of 
the Vietnamese people—including large segments of the educated 
elasses and the peasantry. In recent weeks these inadequacies and 
tensions in the South Vietnamese body politie have been further revealed 
and intensi8ed. 


II. THE BUDDHIST AFFAIR 


2. President Diem, his family, and a large proportion of the top 
leaders of the regime are Roman Catholies, in a population that is 70 
to 80 percent Buddhist. "The regime has clearly accorded preferential 
treatment to Catholies in its employment practices and has favored the 
Catholic Church. But there have been no legal restrictions on relipious 
freedom and, until recentfly, most Buddhists appeared passive in their 
response to the privileged institutional position occupied by the Catholic 
Church. There have, however, been various administrative discrimi- 
nations against the Buddhists, though these may have resulted as much 
from thoughtlessness or misplaced zeal on the part of minor officials 
as from conseious GVN policy. 'These have obviously created an under- 
currenf of resentment, as is evideneed by the extent and intensity of the 
recent outbreaks. 


3. In April 1963, the GVN ordered its provincial officials to enforce 
a longstanding but generally ignored edict regulating the public đisplay 
of relipious fags. As it happened, this order was issued just prior to 
Buddha's birthday (8 May), a major Buddhist festival, and just after 
Papal flags had been prominently fiown during a series of officially 
encouraged celebrations commemorating the 25th anniversary of the 
ordination of Ngo dinh Thuc, Diem's brother, the Archbishop of Hue. 
A protest demonstration developed in Hue on 8 May, which was dis- 
persed by fre from a Civi Guard unit In the ensuing melee 
several persons were killed, including some chỉildren. The GVN has 
blamed the deaths on Viet Cong terrorists despite evidence to the 
contrary, and its subsequent sfif-necked handling of this incident 
and its aftermath has sparked a national crisis. "The Buddhists, hith- 


2 —Hnmr _ 


148 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


—ẴGSÄG1._ 


erto disorganized and nonprotesting, have shown considerable cohesion 
and force—enough to elieit a set of “compromise” agreements from 
President Diem on 16 June. Moreover, the fact that the Buddhist 
leaders have been able to challenge the government openly without 
eyoking serious government retaliation has presumably given them 
considerable confidence, 


4. or the moment, the Buddhist moyement remains under the efec- 
(ive control of moderate bonzes who have refused to accept 
Support from or countenanece cooperation with any of Diem's political 
opponents, Communist or non-Communist, and appear to be trying to 
insure that the Buddhists live up to their part of the bargain. This 
leadership gave the GVN a period of grace (which expired about the end 
of June) in which to show that it was moving in good faith to carry 
out its undertakings, failing which protests would resume. So far 
there have been no further demonstrations, but the Buddhist leadership 
is elearly restive. 


5. Despite Buddhist restraint in the political exploitation of the affair, 
i¿ has obvious politiceal overtones. I$ has apparently aroused wide- 
spread popuiar indignation and could well beeome a focal point of 
general đisaffection with the Diem government. TIt provides an issue 
on which most of Diem's non-Communist opponents (even including 
some Catholics) can find common ground of apreement. There is con- 
siderable evidence that the issue itself and, even more, the Diem family's 
handling of i to đate has occasioned restiveness at virtually all levels 
of the GVN's military and civil establishments, both of whose lower 
and middle echelons are largely staffed by Buddhists. In some cases, 
civil servants seem to have ignored or tempered GVN instructions, 
Superiors have on occasion evaded their assigned task of propounding 
the official GVN line to their subordinates, and information on impend- 
ing government actions has obviously leaked to Buddhist leaders. In 
any case, recent developments are causing many GVN officials to re- 
examine their relations with and the limits of their loyalty to the Diem 
regime; there is accumulating evidence of serious đdisaffection and coup 
plotting in high military and civilian eireles. 


6. The Buddhist affair appears to have given considerable heart to 
the various non-Communist political opposition splinter øgroups in and 
out of South Vietnam. There also appears to be a growing feeling 
among former supporters of the regime that Diem's position may have 
been permanently and dangerously impaired. "Thus far, however, we 
have no evidence that the diverse opposition groups have been able 
to form new or effective alliances with one another. 


7. The Buddhist issue would appear to be an obvious windfall for 
the Communists, but so far there is no evidence that they have been 


Tiweener 3 


149 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


= 


able to exploit it efectively. 'They may have penetrated the Buddhist 
clergy to some extent, but are not presently exerting any discernible 
infuence, despite the suggestions to the contrary in GVN pronounce- 
ments. To date the Buddhist crisis does not appear to have had any 
appreciable effect on the continuing counterinsurgeney effort, though 
the morale and efficiency of the GVN's military and civil forces are 
likely to be impaired if the issue is prolonged. 


8. The Buddhist crisis has also hurÿ the GVN internationally, with 
potentially important effeets upon the future success of US policy 
towards southeast Asia. Protests are growing in other predominantly 
Buddhist countries, with the implication that US action could help 
resolve the crisis Cambodia and Ceylon have made representations 
to the UN and more may be forthcoming. In other countries, includ- 
¡ng the US, the crisis has given new stimulus to criticism of US policy 
on the grounds that the ỦS is supporting an oppressive and unrepre- 
sentative regime. 


9. The future course of the Buddhist affair will be largely determined 
by the GVN* actions in the near term. It is likely that the issues 
recently raised can be resolved if the GVN executes its portion of the 
negotiated bargain. However, politically sophisticated segments of 
South Vietnamese society, Buddhists included, are mindful of Diem's 
pastk practice of often using negotiations as a stall for time and of 
making promises in order to weather an immediate crisis. The real 
đanger in the present situation is that Diem may be tempted to employ 
such tactics which have served hỉm well in the past but could prove 
đisastrous if essayed this time. If demonstrations should be resumed, 
they would probably assume an increasingly political cast, and less 
moderate Buddhist leadership would be likely to come to the fore. 
Public order would be threatened. In particular, we cannot be sure 
how various army or poliee units would react if ordered to ñre on demon- 
strations headed by Buddhist bonzes. 


lII. THE EFFECT OF RECENT DEVELOPMENTS ON US-GVN RELATIONS 

10. The GVN has always shown some concern over the implications 
of US involvement in South Vietnamese affairs and from tỉme to time 
has felt moved to restrict US activities and presence in South Vietnam. 
'This attitude springs partly from legitimate, if hypersensitive, concern 
for the appearance as well as the fact of Vietnam's recently acquired 
Sovereipgnty. 'To a considerable degree, however, it springs from the 
Diem governmentf's suspicion of US intentions toward it, and from its 
belief that the extensive US presence is setting in motion political 
forces which could eventually threaten Diem's political primaecy. 


11. The Buddhist affairs erupted at one of these periods of GVN sensi- 
tivity, and the strain has been aggravated by subsequent events. "The 


4 —SBRL _ 


150 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


K 


GVNS initial handling of the issue gave the US§ ground for serious em- 
barrassment and concern which, in turn, produced a succession of force- 
ful US đớmarches. The Diem family has bitterly resented these US 
actions and may well feel that the Buddhist protests were at least in- 
đirectly due to the US presenece. Under the circumstanees, further pres- 
sure to reduce that presence is likcly. 


12. A key role in this regard will be played by Diem's brother, Ñgo 
dinh Nhu. He has always been Diem's chief political lieutenant, but 
the years since 1954 have witnessed a steady accretion of Nhu's personal 
power and authority—an accretion due partly to cireumstance and 
primarily to deliberate effort on Nhu”s part. Nhu has political ambitions 
of his own and almost certainly envisages himself as his brother°s suc- 
cessor. or a variety of reasons, Nhu has long privately viewed the 
US with some hostility and suspicion. American criticism of the GVN 
has especially irritated Nhu, for he is aware that he and his wife are 
often its primary targets. Above all Nhu almost certainly doubts 
whether the support which the US has given to hỉs brother would be 
transferred to him. 


13. In the negotiations with the Buddhists, Nhu urged his brother 
to take a fñrm line and is, by his own statement, wholly out of sympathy 
with the concessions made. On the basis of past performanece, we thỉnk 
it unlikely that he will help to implement the settlement; his infiuence 
on Diem wil be rather in the direction of delaying and hedging on 
commitments, a tendency to which Diem himself is already disposed. 
This will be the more likely since not only the Nhus and Diem, but 
also his brothers Archbishop Thuc and Ngo đỉnh Can, the political boss 
of the central provinces, obviously continue to doubt the legitimacy of 
Buddhist complaints and to underestimate the intensity of the crisis. 


IV. THE OUTLOOK 


14. If the Diem government moves effectively to fulãñll its 16 June 
commitments, much of the resentment aroused by the Buddhist con- 
troversy could be allayed. However, even if relations between the GVN 
and the Buddhists are smoothed over, the general đdiseontent with the 
Diem regime which the crisis has exacerbated and brought to the fore 
is likely to persist. Eurther, if—as is probable—the regime is dilatory, 
inept, and insincere in handling Buddhist matters, there will probably 
be renewed demonstrations, and South Vietnam will probably remain 
in a state of domestic political tension. Under these cireumstances, 
the chances of a non-Communist assassination or coup attempt against 
Diem will be better than even. We cannot exclude the possibility of 
an attempted Communist coup, but a Communist attempt will have 
appreciably less likelihood of success so long as the majority of the 
government's opponents and critics remain—as they are now—alert 
to the Communist peril. 


GNeo 5 


151 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Xếy 


15. The chanees of a non-Communist coup——and of its sucecess—would 
become greater in the event renewed GŒGVN/Buddhist eonfrontation should 
lead to large-scale demonstrations in 8aigon. More or less prolonged 
riot and general đisorder would probably result—with the security forees 
confused over which side to support. Under such cireumstances, a 
small group, particularly one with prior contingency plans for such an 
eventuality, might prove able to topple the government. Conversely, 
a continued or resumed truce between the GVN and the Buddhists 
would serve to reduce the likelihood of such an overthrow. 


16. Any attempt to remove Diem will almost certainly be directed 
against Ñhu as well, but should Nhu survive Diem, we are virtually 
certain that he would attempt to gain power—in the ñrst instanee prob- 
ably by manipulating the constitutional machinery. We do not believe 
that Như's bid would succeed, despite the personal political base he has 
sought to build through the Republican Youth (of which he is the overt, 
uniformed head), the strategie hamlet program (whose đirecting Inter- 
ministerial Committee he chairs), and in the army. He and his wife 
have become too much the living symbols of all that is disliked in the 
ĐÐresent regime for Nhu's personal political power to long ouflive his 
brother. "There might be a struggle with no little violence, but enough 
of the army would almost certainly move to take charge of the situation, 
either rallying behind the constitutional suceessor to install Vice Presi- 
đent Tho or backing another non-Communist civil leader or a military 
junta. 


17. A non-Communist successor regime might prove no more effective 
than Diem in fñghting the Viet Cong; indeed at least initially it might 
well prove considerably less effective, and the counterinsurgency effort 
would probably be temporarily disrupted. However, there is a reason- 
ably large pool of under-utilized but experienced and trained manpower 
not only within the military and civilian sectors of the present govern- 
ment but also, to some exient, outside. 'These elements, given continued 
support from the US, could provide reasonably efective leadership for 
the government and the war effort. 


152 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


NĂM 1962 MỸ ĐÃ THẦY MÁT VIỆT NAM 
Một Lý Do Chính Là Vì Nhà Ngô Làm Hồng 
Áp Chiên Lược 


Foreign Relations of the United States, 1961—1963 
Volume II, Vietnam, 1962, Document 268 
Cự Sĩ Nguyên Giác dịch 





(LỜI NGƯỜI DỊCH: Bản Ghi Nhớ này, từ các hồ sơ đã giải 
mật, do Joseph A. Mendenhall viết. Ông là có vấn chính phủ 
Kennedy về chính sách Mỹ ở Việt Nam và Lào. Bản Ghi nhớ số 
268 cho thấy tình hình VNCHÍ bị đát từ năm 1962, đặc biệt 
chính sách ấp chiến lược bị hỏng vì nhà Ngô. 

Bản Ghi nhớ nầy được viết vào giữa tháng 8 năm 1962, 
sau Tuyên Ngôn “Caravelle” lên án chế độ (26-4-1960), sau vụ 
Binh biến của binh chủng Nhảy Dù (11-11-1960) và sau Cuộc 
oanh kích Dinh Độc Lập để mưu sát toàn gia họ Ngô (27-2- 
1962), nên tác giả cũng đã khuyến nghị (recommendarion) giải 
pháp loại bỏ (ger rid øƒ) ông Diệm và vợ chồng ông Nhu. Đặc 
biệt, lúc đó, chưa xảy ra biến cố đàn áp Phật giáo ở Huế (8-5- 
1963) dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện tại miền 
Nam. 

Ghi nhận từ Bản Ghi Nhớ các điểm sau: 
® Năm 1959, quân đội Việt Nam Cọng Hòa kiểm soát toàn bộ 


153 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Miền Nam Việt Nam, trừ Đồng Tháp Mười. Năm 1962, chỉ còn 
kiểm soát các thành thị, vì quân Việt Cọng đã kiểm soát 
phần lớn nông thôn. 

® Tại nơi hẻo lánh, chỉ duy một mô hình an ninh thành công là 
Giáo xứ của Linh Mục Nguyễn Lạc Hóa, được ông Diệm phong 
cấp Thiếu Tá, biến thành Biệt Khu Hải Yến, cho lập quân đội 
riêng. 

e Mỹ thấy viễn ảnh tất yếu sẽ mất Việt Nam về tay Việt Cọng, 
vì gia đình ông Ngô Đình Diệm đa nghỉ, kém hiệu quả, mất 
lòng dân. : 

e Chính sách Ấp Chiến Lược bị làm sai từ căn bản: chạy theo 
thống kê, không lo cải thiện mức sống của dân, bầu cử gian lận, 
cưỡng ép dân lao động vô ích... 

e Mendenhall đề nghị đảo chánh ông Diệm là cách duy nhất; 
nếu không, trước sau gì Mỹ cũng thua, và Việt Nam sẽ bị 
nhuộm đỏ. 

Phó bản Bản Ghi Nhớ 268 sẽ đính kèm dưới bản dịch này. Bản 
Việt dịch do Cự sĩ Nguyên Giác.) 


BÁT ĐẦU BẢN DỊCH 


= 268. Bản Ghi Nhớ Từ Cựu Cố Vấn Chính Trị Tòa 
% Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (Joseph A. Mendenhall) 

ÑÑ Trình Lên Phụ Tá Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách 
Viễn Đông Vụ Edward E. Rice. (1) 

Washington, Ngày 16 Tháng 8 Năm 1962 

ĐÈ TÀI: Việt Nam — Đánh giá và Khuyến nghị 

Tôi viết bản ghi nhớ này theo lời yêu câu của ngài 
để ghi lại những gì tôi nhìn thấy về vấn đề VN. Nơi đây 
chỉ nói những điểm căn bản thôi, và không có ý nhìn về 
những khía cạnh khác có tính quan trọng tương đối. 


1. Tỉnh Hình 

Thời kỳ 1959-1962. Việt Cộng đã tăng quân số 
trong lực lượng vũ trang thường trực tại Nam VN từ 
khoảng 2.000 trong cuối năm 1959 tới khoảng 20.000 





154 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


bộ đội bây giờ. Con số sau này tương đối không đổi trong năm 
1962, nhưng theo giải thích của VNCH là VC thương vong 
nặng nề mỗi tháng thì VC hiển nhiên tiếp tục có khả năng thay 
quân đề bù đắp các thiệt hại lớn. Xâm nhập từ Bắc VN không 
bị xem là nhỏ, như một nguồn của sức mạnh này, nhưng đa sô 
quân VC đã được tuyển mộ từ địa phương và tiếp tục như thế. 

Vào cuối năm 1959, quân VNCH đã kiểm soát hiệu quả 
hầu hết vùng Nam VN (ngoại trừ các căn cứ CS cũ, như trong 
Đồng Tháp Mười). Lúc đó, người ta có thể du lịch, ít nhất là 
ban ngày, gần như ở mọi nơi tại Nam VN mà không cần an ninh 
hộ tống; và ở Miền Trung VN, an ninh gân như tuyệt hảo. 
[Nhưng] Bây giờ, VC đã kiêm soát hiệu quả đa số khu vực nông 
thôn ngoại trừ khi quân VNCH tiến vào với số lượng lớn, và đa 
số phần còn lại ở miền quê là lắc lư dao động giữa hai bên. 
VNCH kiểm soát thực sự phần lớn là ở các thành thị. 

Khuynh Hướng Hiện Nay. Trong khi sự suy sụp nhanh 
chóng hồi tháng 9 và tháng 10-1961, đặc biệt về tinh thần chống 
Cộng, được chận lại nhờ sự tăng viện quân sự của Mỹ và sự cải 
tiến khả năng quân sự VNCH, khuynh hướng an nỉnh hiện nay 
vẫn tiếp tục suy sụp dần. 

Tại các tỉnh đồng bằng Miền Trung VN, an ninh suy sụp 
tệ hại trong năm 1962. Mặt 
khác, các tỉnh cao nguyên Miễn 
Trung VN tình hình đỡ hơn vào 
cuối năm 1961, nhưng như thế 
có thể vì, một phần, do VC 
chuyền tập trung từ các nơi này 
xuống vùng đồng bằng, nơi tìm 
lương thực và tuyển bộ đội từ 
sắc tộc Kinh dễ dàng. 

Tại Miền Nam VN (các 
tình phía nam và giáp phía bắc 
Sài Gòn) tình hình quân sự bề 
ngoài là ngang ngửa, nhưng 
thực sự vẫn bắt lợi cho chúng 
ta khi các trận do VC khởi ra 





155 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


tiếp tục ở mức độ cao và dân chúng không được quân VNCH 
bảo vệ hiệu quả. Các khu vực hẻo lánh (như vùng của Cha Hóa 
ở Cà Mau, mỏm phía nam của VN) đã cải thiện, nhưng đó là 
trường hợp ngoại lệ, không phải quy lệ. 

[LND: Nhân vật “Cha Hóa” trong báo cáo này là Linh 
Mục Augustinô Nguyễn Lạc Hóa, sinh năm 1908 ở Quảng 
Ninh, cai quản một sô giaó xứ ở Miễn Bắc VN. Năm 1954, LM 
Hóa cùng một số tàn quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng di tản 
sang Cam Bốt, lập chiến khu; năm 1957, bị Vua Sihanouk trục 
xuất, LM Hóa đưa dân trong giáo xứ về Cà Mau, được ông 
Diệm giúp lập Biệt Khu Hải Yến, cho lập quân đội riêng, dao 
động khoảng 1.200-1.800 quân. Ông Diệm phong LM Hóa là 
Thiếu Tá Tư Lệnh Biệt Khu Hải Yến. Quân Biệt Khu Hải Yến 
bị VC đánh bại năm 1966; sau đó, LM Hóa về Sài Gòn làm mục 
vụ. LM Hóa về Đài Loan năm 1972, và từ trần năm 1989. 





Father Nguyen Lac Hoa, with an American Air Force officer, holding a 


156 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 





Cha Hóa đang tuân tiêu trong Biệt Khu Hải Yên - Với sự trợ 
giúp của quân đội Mỹ] 


Viễn Ảnh. Khuynh hướng tương lại có vẻ như sẽ tiếp tục 
suy sụp dần dần, với có lẽ thỉnh thoảng là một trận đánh lớn do 
VC tung ra có mục đích tuyên truyền. Không có viễn ảnh gần 
nào cho thấy VC sẽ chuyển quân du kích sang quân quy ước 
chiến, nhưng họ có thể cảm thấy điều đó không cần thiết cho 
việc chiếm gọn Miền Nam VN. 

Thay vào đó, họ có thể quyết định sẽ dựa vào sự mệt mỏi 
chiến tranh tại Nam VN và/hoặc tại Hoa Kỳ. Nếu chiến tranh 
kéo đài với suy sụp dần dần và không có hy vọng chiến thắng, 
nguy hiểm là sẽ dẫn tới cảm thức chính trị trong giới trí thức 
Nam VN từ lập trường chống Cộng mạnh mẽ sang đòi hỏi trung 
lập như cách duy nhất để ngừng cuộc chiến. Từ quan điểm Hoa 
Kỳ, tôi (Mendenhall) thấy như thế sẽ là tai họa, vì trung lập hóa 
riêng Nam VN sẽ mau chóng dẫn tới việc Bắc VN nhuộm đỏ cả 
nước VN. 

2. Tại Sao Chúng Ta Thua? 

Yếu Tổ Căn Bản. Tông Thông Diệm và những nhược điểm 


157 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


của ông ta tiêu biểu cho lý do nền tảng của khuynh hướng 
chống lại chúng ta trong cuộc chiến này. Trong hoàn cảnh hiện 
nay, phẩm chất xuất sắc của ông về sự thông minh và can đảm 
đã bị đè bẹp bởi 2 nhược điểm lớn: a) kém hiệu quả về mặt tô 
chức trong chính phủ gây ra từ việc ông có tính bất quyết, từ 
chối trao quyền cho nhân viên thực hiện, thiếu chuỗi quyên lực 
(hàng dọc), không chịu nhận lỗi, không tin người khác; và b) 
ông không có khả năng huy động quân chúng hỗ trợ, vì yêu 
kém trong vai trò một chính trị g1a. 

Đề chiến thắng Cộng sản, chính phủ Nam VN phải hoặc là 
có hiệu quả hoặc là được quần chúng ủng hộ, nhưng chính phủ 
của Tổng Thống. Diệm không có được điểm nào như thế. 

AI cũng biết rằng cân phải có ủng hộ từ dân, chúng ta mới 
thắng nổi cuộc chiến. Bởi vì chính phủ Nam VN hiện nay 
không được dân úng hộ, nên không có đủ tin tình báo từ dân 
chúng để đánh bại VC, và quân địch vẫn tiếp tục duy trì được 
sức mạnh xuyên qua tuyên mộ bộ đội từ dân. 

Để phá vỡ vòng tròn khắc nghiệt này, VNCH phải tìm 
được ủng hộ từ dân làng bằng cách cho họ sự bảo vệ thích nghỉ 
và giúp họ cải thiện mức sống. Chương trình ấp chiến lược này 
lập ra để làm như thế, nhưng chính phủ ông Diệm không tổ 
chức hiệu quả và phương pháp chính trị yếu kém chỉ đã cho một 
chút hứa hẹn rằng chương trình sẽ thực hiện hiệu quả bởi chính 
phủ của ông. 

Bắt kế Hoa Kỳ thường xuyên hối thúc nhiều tháng qua, đã 
không có ưu tiên thực sự nào cho việc thiết lập các âp chiến 
lược được đưa ra, và việc phần phối thiếu hệ thống các nguồn 
taì nguyên quân sự và dân sự nhằm hỗ trợ chương trình. Thay 
vào đó, các quan chức đang thúc đây mọi nơi cùng một lúc, 
nhằm hoàn tất sô liệu cần thiết để làm hài lòng áp lực từ Sài 
Gòn, bất kế là về hầu hết các phương diện quan trọng, nhiều 
ngôi làng này — có lẽ nên nói là hàng loạt ngôi làng này — không 
thích nghi để đạt mục tiêu của họ và dân chúng thường bị 
cưỡng ép lao động vô ích. 

Phương pháp chính trị áp dụng theo chỉ thị của ông Nhu 
tại các ấp chiến lược (lập các tổ chức quần chúng và dựa vào “tự 


158 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


lực”, tức là, lao động cưỡng ép) nhiều phần thường là mất lòng 
dân, hơn là được lòng dân, và việc bầu cử các quan chức ấp 
chiến lược bằng phiếu bầu bí mật trong bầu không khí ở VN chỉ 
là trò gian lận thôi. 

Thành tố xã hội và kinh tế của chương trình — quan yêu để 
được ủng hộ tích cực từ dân -- tới giờ vẫn hầu như không được 
chính phủ ông Diệm chú trọng, chỉ trừ trong vài ấp chiến lược 
kiểu mẫu, và trong hai vùng mà chúng ta đã tảo thanh và bình 
định, nơi chúng ta hợp tác cận kề với người VIỆt. 

Tất cả những lý do đó là cơ nguy nghiêm trọng đang làm 
hồng chương trình ấp chiến lược, dưới mắt của mọi người. 

Không có cơ may nào thay đổi phương pháp chính trị của 
ông Diệm và Nhu, hay phương pháp tổ chức và quản trị công 
quyền của họ. Ông Diệm đã quá già, và dính cứng vào kiểu 
quan triều phong kiến. Cả ông và Nhu đều tin rằng họ hiểu 
Việt Nam nhiều hơn bất kỳ ai khác, và do vậy chỉ thỉnh thoàng 
mới nghe lời khuyên. Cả hai người đều không tin cậy bắt kỳ ai 
ngoài gia đình của họ tới nôi họ hoàn toàn không muốn thay 
đổi phương pháp quản trị chính phủ bằng cách “chia để trị.” 

3. Kết luận và Khuyến nghị 

Kết Luận: Rằng chúng ta không thể thắng cuộc chiến 
này với các phương pháp Diệm-Nhu, và chúng ta lại không 
thể thay đổi các phương pháp này, bất kế bao nhiêu áp lực 
chúng ta thúc đây họ. 

Khuyến Nghị: Loại trừ ông Diệm, cả ông bà Nhu và phần 
còn lại trong gia đình nhà Ngô. 

Giải pháp khác: 

I. Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ và Tướng Dương 
Văn Minh như một liên minh, với ông Thơ thắng cử hợp 
hiến vào ngôi Tổng Thống và Tướng Minh, vị Tướng 
được dân chúng ưa chuộng nhất, chỉ huy quân lực. Giải 
pháp này nên chọn nhất. Ông Thơ có phẩm chất của 
một chính khách và sự linh động của ông sẽ đánh bạt 
các nhược điểm của ông. Cũng quan trọng tương đương, 
là tuy chính phủ của Thơ và Minh có thê sẽ không hiệu 
quả như chính phủ ông Diệm, họ sẽ cho phép cô vấn Mỹ 


159 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


hoạt động sát cận với quân và dân VNCH, và như thế sẽ 
cho chúng ta cơ hội (mà phần lớn cơ hội này đã bị Diệm 
và Nhu bác bỏ) đề tăng hiệu quả hoạt động của VNCH. 

2. Tướng Lê Văn Kim và Tướng Dương Văn Minh. Nếu 
Phó Tổng Thống Thơ từ chối hợp tác trong việc lật đồ 
ông Diệm (và không ai có thê nói là ông Thơ sẽ quyết 
định thế nào về việc đó, trừ phi ông ta nói ra), rồi thì sự 
kết hợp Tướng Kim (viên tướng thông minh nhất trong 
các viên tướng VNCH) và Tướng Minh sẽ là giải pháp 
thứ nhì. Hiện nay, Tướng Kim làm phụ tá cho Tướng 
Minh ở Bộ Tổng Tham Mưu, và Tướng Minh có thể 
đồng ý cho Tướng Kim nắm chính phủ và Tướng Minh 
nắm quân đội. 

3. Trần Quốc Bửu. Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Công Nhân 
Thiên Chúa Giáo (LND: Mendenhall ghi nhằm, đoàn thể 
của ông Bửu không có tính tôn giáo dù có người cho 
rằng hai chữ “Lao Công” hàm ý “Lao động Công giáo” 
tên đúng phải là Tổng liên đoàn Lao công Việt Nam). 
Chỉ huy tô chức quan trọng duy nhất tại VN nằm ngoài 
kiểm soát của chính phủ, ông Bửu có phẩm chất của một 
chính khách tài năng, biết cách vận dụng quần chúng. 
Sát cánh với ông Nhu trong việc tổ chức Đảng Cần Lao 
thời kỳ đầu, ông Bửu không còn thân cận với nhà Ngô 
nữa, nhưng cũng chưa dứt lìa hoàn toàn. Chúng ta không 
rõ quan hệ của ông Bửu với quân đội VNCH, nhưng 
không ai biết điều gì cho tới khi thăm dò xem ý ông có 
sẵn sàng lãnh đạo một cuộc đảo chánh hay không. _ 

Các rủi ro đối chiếu: Các rủi ro trong việc chuyên từ 
Diệm sang một giải pháp thay thế sẽ là lớn, vì quần Cộng sản có 
thê mạnh hơn trong lúc rồi loạn (đặc biệt nếu khủng hoảng kéo 
dài). Nhưng điều này có thể ngăn cản, ít nhất là một phần, bằng 
cách đề quân Mỹ can thiệp tạm thời trong khi khủng hoảng đề 
không cho VC chiếm các thị trấn. 

Cũng có rủi ro đảo chánh thất bại, với ảnh hưởng xấu 
trong quan hệ tương lai của chúng ta với Diệm. Nhưng ông 
Diệm không có chỗ nào đề dựa, chỉ trừ tìm Mỹ đề hỗ trợ. 


160 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Và rủi ro tràn ngập cần thấy là: phần chắc là sẽ mất VN 
vào tay Cộng sản nếu chúng ta gắn bó với ông Diệm. 


4. Cách Nào Để Thực Hiện Đảo Chánh (2) 

(Tôi chưa bao giờ thực hiện một cú đảo chánh, và cũng 
không phải chuyên gia lĩnh vực này. Tôi khuyến nghị một cách 
có thê làm như thế -- cách tốt nhất theo tôi thấy — nhưng có thể 
có cách khác tốt hơn.) 

Nên giấu bàn tay của Mỹ tới mức tối đa có thẻ, trong cuộc 
đảo chánh đó. Chúng ta muốn tránh bất kỳ cái nhìn công chúng 
nào rằng tân chính phủ là búp-bê của chúng ta. Tuy nhiên, 
không nên để nỗi sợ bị lộ ngăn cản sự liên hệ ần tàng của chúng 
ta. Chúng ta sẽ luôn luôn bị tố cáo bởi một số liên hệ (y hệt như 
chúng ta đã bị quy chụp về nỗ lực đảo chánh tháng 11-1960 và 
vụ dội bom Dinh Tổng Thống tháng 2-1962) (3). Quy luật có 
tính nguyên tắc là, sẽ không thú nhận công khai về sự liên hệ. 

Các viên chức Hoa Kỳ thích nghỉ sẽ lặng lẽ tiết lộ với vài 
viên chức VN đã chọn cần trọng (như ông Thơ và Tướng Minh) 
về khả thể của cuộc đảo chánh, và nếu cần sẽ bày tỏ lòng sẵn 
sàng hỗ trợ cuộc đảo chánh vào lúc thích hợp. Với khuyến 
khích như thế, một số viên chức VN đó sẽ mời một sô người 
Việt khác tham dự. Liên lạc của Mỹ sẽ rất hạn chế để giầu vai 
trò của chúng ta. Chúng ta sẽ cố vấn sau hậu trường về việc tổ 
chức, và sẽ đê người Việt thực hiện toàn bộ. 

Mục tiêu sẽ là bắt giữ toàn bộ anh em nhà Ngô và bà Nhu, 
và để họ tức khắc ra khỏi VN nếu họ không bị bắt giữ. Tiến 
trình bắt giữ sẽ có thể đễ dàng hơn, khi Diệm và Nhu rời Dinh 
trong khi đi lại trong VN. Việc thực hiện sẽ tốt hơn, khi anh em 
ông Ngô Đình Thục (Tổng Giám Mục) và Ngô Đình Luyện 
(Đại sứ VN tại Anh) đang ở ngoài VN, bởi vì họ sẽ đơn giản bị 
từ chối nhập cảnh về lại VN. Nguyễn Đình Thuần (Bộ Trưởng 
Phủ Tổng Thống) và Trần Kim Tuyến (Chỉ huy Mật Vụ) sẽ bị 
bắt giữ để khỏi chống lại đảo chánh, nhưng có thể được thả ra 
sau khi đảo chánh hoàn tất bởi vì không chắc họ sẽ nguy hiểm 
thực cho chính phủ mới hay không. 

Bởi vì quân đội là quyền lực thực sự duy nhất tại VN, nên 


161 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


sẽ cần sắp xếp trước để hỗ trợ đảo chánh càng nhiều đơn vị 
chính yếu càng tốt. Cần dè dặt khi tìm quá rộng rãi sự hỗ trợ [từ 
nhiều đơn vị như thế], nhưng vì các kế hoạch bắt giữ gia đình 
họ Ngô có thể bị hỏng từ đầu, việc đè dặt nên quân bình với nhu 
cầu sử dụng quân lực rộng lớn và để đạt mục tiêu là không cho 
gia đình nhà Ngô cơ hội kêu gọi các đơn vị quân đội chính yếu 
về giải cứu. 

Hoa Kỳ nên sẵn sàng đưa quân tác chiến vào Nam VN để 
ngăn cản việc VC chiếm các thành phó trong khi khủng hoảng. 
Nếu cần thực hiện bước này, Hoa Kỳ nên công khai loan báo sự 
trung lập, không thiên lệch về ai trong các lực lượng chống 
Cộng ở VN. Chúng ta không nên bị ngăn cản khỏi bước này chỉ 
vì không có yêu cầu từ phía chính phủ VN. 

Thời điểm đảo chánh cực kỳ quan trọng. Cuộc đảo chánh 
nên thực hiện khi có khuynh hướng hiển lộ công khai kình 
chống chính phủ ông Diệm trong cuộc chiến chống Cộng, bởi vì 
có thêm nhiều người Việt về mặt tâm lý đã sẵn sàng để ủng hộ 
đảo chánh trong hoàn cảnh này. Cũng không nên kéo dài thời 
gian giữa việc lập kế hoạch đảo chánh rộng rãi với việc thực 
hiện đảo chánh, vì cơ nguy bị lộ. Tuy nhiên, như thế không có 
nghĩa là Mỹ có thể không làm việc bí mật với một số người Việt 
trong việc soạn kế hoạch đảo chánh một thời gian trước khi liên 
lạc rộng rãi và việc thực hiện. 

Thân nhân của các viên chức Mỹ nên di tản ra khỏi VN 
trước khi thực hiện kế hoạch đảo chánh. Nếu không, chúng ta 
có thê thấy họ bị bắt làm con tin bởi chính phủ Diệm, và họ sẽ 
không đo dự khi dùng con tin đề áp lực chúng ta. 


GHI CHÚ: 

(1) Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Hồ sơ Trung ương, 
751K.00/8-1662. Mật. Được soạn và trình lên bởi Mendenhall. 

@) Kế bên tiêu đề mục này có ghi thêm “(Nghe như một 
việc rất phức tạp và khó giữ bí mật. ER).” (LND: Chữ viết tắt 
ER là tên ông Edward RiIce) 

(3) Về vụ thả bom tháng 2 vào Dinh Tổng Thống, nên 
xem các Hồ sơ 87-97; về hồ sơ đảo chánh tháng 11-1960, nên 


162 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


xem ở kho dữ kiện Forelgn Relations, 1958-1960, vol. L pp. 
631 ff. 


HÉT BẢN DỊCH 


ĐÍNH KÈM > 


163 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


396 _ Foreign Relations, 1961-1963, Volume II 


268.  Miemorandurm Frorn the Forrmer Political Counselor of 
Embasay in Vietnam (A2endenhall) to the Deputy Asøiotant 
Secretary of State for Far Eastern Affairø (Rice)! 


Washington, August 16, 1962. 
SUBJECT 
Viet-Nam=—Assessment and Recommendations 


I have prepared this memorandum in accordance with your re- 
quest that Ï set down my views on the Viet-Nam problem. It is con- 
fined to fundamentals, and makes no attempt to deal with other as- 
pects of relative importance. 


1. Situation 


1959-1962. The Viet Cong have increased their armed regulars in 
South Viet-Nam from roughly 2,000 in late 1959 to about 20,000 
today. The latter figure has remained fairly stationary during 1962, but 
in view of GVN claims of heavy Viet Cong casualties each month the 
Viet Cong obviously continue to be readily able to replace large Ìosses. 


Infiltration from North Viet-Nam is not to be belittled as a source oÝ 


this strength, but the majority oí VC forees have been locally recruited 
and continue to be so. 


In late 1959 the GVN had effective control over almost all of 


South Viet-Nam (except for old Communist base areas like the Plaine 
đes Joncs). One could travel, at least by đay, almost anywhere in Viet- 
Nam without escort, and in Central Viet-Nam security was virtually 
absolute. Today the Viet Cong effectively control large areas of the 
countryside except when GVN security forces enter in adequate num- 
bers, and much of the rest of the countryside oscillates between the 
two sides. Real government control is largely confined to the cities and 
towns. 


Current Trend. While the rapid deterioraion of Septem- 
ber-October, 1961, especially in anti-Communist morale, was stopped 
by increased U.S. military aid and improvements in GVN military 
capabilities, the present overall security trend continues gradually 
âgainst us. In the Central Viet-Nam lowlands provinces security has 
seriously deteriorated during 1962. The Central Viet-Nam highlands 
provinces are, on the other hand, in better shape than at the end 


! Source: t of State, Central Files, 751K.00/8-1662. Secret. Drafted and 
initialed by M b 


164 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Crop Destruction Program 597 


of 1961, but this seems attributable, in part at any rate, to Viet Cong 
shift in focus from that area to the lowlands where ethnic Vietnamese 
recruits and food are available. 

In southern Viet-Nam (the provinces south and immediately to 
the north of Saigon) the military situation is superficially a stand-off, 
bụt ít is actually somewhat in our đisfavor as Communist-initiated 
incidents continue at a high level and the populace is thus not getting 
effective government protection. Isolated areas (like Father Hoa“s area 
at the southern tip of Viet-Nam) have improved, but they represent 
the exception rather than the rule. 

Prospect. The future trend is likely to continue to be gradual dete- 
rioration, with perhaps an occasional đramatic larege-scale Communist 
incident carried out for psychological purposes. There is no immediate 
prospect of Communist conversion of their guerrillas into conventional 
forces, but they may feel this will not be necessary for their take-over 
of South Viet-Nam. They may instead đecide to depend upon war 
fatigue in South Viet-Nam and/or the Ú.S. 

If the war drags on with gradual đeterioration and no hope of 
victory, the đanger will arise of a switch in political sentiment among 
the South Vietnamese educated class írom strong anti-Communism to 
neutralism as the only way to stop the war. From the U.S. standpoint I 
believe this would be disastrous as neutralization of South Viet-Nam 
alone would shortly lead to Communist take-over from North Viet- 
Nam. 


2. Wh Are We Losine? 


Fundamental Factor. President Diem and his weaknesses represent 
the basic underlying reason for the trend against us in the war. Under 
present circumstances his excellent qualities of intelligence and cour- 
ag@ are outweighed by two great weaknesses: a) the organizational 
inefficiency of his government resulting from his failure to take đeci- 
Sions, refusal to đelegate, lack of chain-of-command, refusal to permiit 
errors and distrust; and b) his inability to rally the masses to hỉs 
Support because of his defects as a politician. To win against the 
Communists, the Government of Viet-Nam should be either efficient 
©r popular, bụt the Diem Government is neither. 

There is common agreement on the essentiality of support of the 
Population if our side is to win the war. Since the GVN đoes not now 
have this support, it cannot get ađequate intelligence from the people 
to rout the enemy, and the enemy continues to be able to maintain its 
Streneth through recruitment from the population. 

To break this vicious circle, the government must win the support 
of the villagers by providing adequate profecHon and helping them 
improue their lọt. Thìs the strategic hamlet program is designed in 


165 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


598 F Relations, 1961-1963, Volume II 


theory to do, but the Diem GovernmenVs organizational inefficieney 
and poor political approach give litle promise that the program will be 
effectively implemented by that government. 

Despite írequent U.S. prodding over many months no reaÌ priori- 
ties for the establishment of strategic hamlets have been set up, and no 
systematic allocation ofÝ limited civilian and military resources has 
been made in support of the program. Instead prominent officiaÌs are 
pushing forth everywhere at once to complete the number which will 
satisfy the pressures from Saigon, even though in almost all essential 


respects many—probably the bulk—of these hamlets will be inade- 
quate to achieve their purposes and the people will often have been 


forced to labor in vain. 
The political approach used under Như“s tutelage in the strategic 


hamlets (establishment of mass oreanizations and reliance on “⁄self- 


help”, i.e., íorced labor) is more likely to alienate than win the people, 


and the election of hamlet officials by secret ballot is likely in Viet- 


Nam“s atmosphere to be a sham. The economic and social component 


of the program=—vital to gaining acfi0e support oí the people—has 


received virtually no GVN emphasis to đate except in a few model 


hamlets and the two clear-and-hold areas where we have been operat- 
ing closely with the Vietnamese. For all these reasons there is a serious 
risk of compromising the strategic hamlet program in the eyes of the 


people. 


There is no chance of changing Diem and Như“s political ways or 


methods of organization and governing. Diem is too olđ and set in hỉs 
mandarinal ways. Both he and Nhu are convinced they know Viet- 
Nam better than anyone else, and thus infrequently accept advice. 


Both likewise so basically đistrust almost everyone outside the family 


that they are completely disinclined to change their “divide and ruÌe” 
method of governing. 


3. Conclusion and Recommendations 


Conclusion: That we cannot win the war with the Diem-Nhu 


methođs, and we cannot change those methods no matter how mụch 
Pressure we put on them. 


Recomrnerrdation: Get rìd of Diem, Mr. and Mrs. Nhu and the rest 


of the Ngo family. 
Allernatiues: 


a. Vice President Tho and General “Big” Minh as a duumvirate, 
with Tho succeeding constitutionally to the Presidency and Minh, the 
most popular general, in charge of the armed forces. This would be the 
preferred alternative. Tho”s qualities as a politician and flexibility out: 
weigh his weaknesses. Equally important, while a government by hỉm 
and Minh might per se not be much more efficient than the Diem 


166 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Crop Destruction Program 599 


Government, they would permit U.S. advisors to operate closely on 
the civilian as well as the military side, and thus give us the chance 
largely refused by Diem and Nhu of infusing efficiency into the GVN“s 
operations. 

b. General Le Van Kim and General “Big” Minh. If Vice President 
Tho refuses to cooperate in the overthrow of Diem (and no one can 
say whether he would until he is sounded), then a combination of Kim 
(the most intelligent of all the generals) and Minh would be the second 
alternative. At present Kim is Minh“s deputy in the Field Command, 
and it would probably be acceptable to Minh for Kim to run the 
Government and Minh the armed forces. 

c. Tran Quoc Buu, President of the Vietnamese Confederation of 
Christian Workers. Head of the ønÏy important organization in Viet- 
Nam not under government control, Buu has the qualities of a good 
politician, and knows how to influence the people. An carly close 
colleague of Nhu“s in organizing the Can Lao Party, he is no longer 
close to the Ngọ family, but has not broken completely with it. What 
Buu“s relations with the military would be are not known, nor could 
one be sure without sounding him of his willingness to head a coup 
effort. 

Comparatiue Risks: The risk involved in switchìng from Diem to an 
alternative would be substantial because of possible Communist mili- 
tary gains in the attendant confusion (especially iÝ the crisis were 
prolonged). Buf this can be counteracted, at least in part, by temporary 
U.S. military intervention during the crisis to prevent Communist 
SeiZure of towns. 

There is also the risk of failure oÝ a coup, with its adverse effects 
on our future relations with Diem. Bt Diem has no place else to turn 
except to the U.S. for support. 

Anảd the overriding risk is the likelihood of the loss of Viet-Nam to 
the Communists if we stiek with Diem. 


4. Hot the Coup Might Be Carried Out? 


(I have never carried out a coup, and am no expert in this field. I 
am suggesting a possible means of doïng it—the best that has occurred 
to me——but there may be better ways.) 

It would be desirable to keep the U.S. hand in the coup concealed 
to the maximum extent feasible. We would want to avoid any pubilic 
connotation that the new øovernment was our puppet. However fear 
6Í exposure should not đeter our điscreet involvement. We shall al- 
Wways be accused by some of involvement (Just as we were with res 
to the November, 1960, coup attempt and the February, 1962, palace 





? Next to this heading is writen: “(Sounds like a very complicated jeb é hard to 
keep secret beforehand. ER).” 


167 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


600 Foreien Relations, 1961-1963, Volume II 


bombing). * The cardinal rule would be not to admit involvement pub- 
licly. 

The appropriate U.S. officials would quietly sound out a few 
carefully selected Vietnamese (such as Tho and Minh) about a coup 
possibility, and would if indicated make known its readiness to sup- 
port a coup at the proper time. With this encouragement these few 
Vietnamese would contact other Vietnamese about participation. U.S. 
contacts would be kept very limited to restrict knowledge of our role. 
We would advise behind the scenes on organization, and let the 
Vietnamese đo all of the implementing. 

The aim would be immediate seizure of all of the Ngo brothers 
and Mme. Nhu and their immediate removal from Viet-Nam if they 
survived the process oÝ seizure. The physical process of seizure would 
probably be easier when Diem and the Nhus are out of the palace 
traveling around the country. Ít would preferably be carried out when 
brothers Thuc (the Archbishop) and Luyen (Ambassađor to the U.K.) 
are out of the country since they would be taken care ofÝ simply by 
preventing re-entry. Thuan (Secretary of State for the Presidency) and 
Tuyen (head of the secret police) would be detained to prevent 
counter-plotting, but could probably be released after the coup was 
over since it is doubtful they would pose any real đanger to a new 
regime. 

Since the armed forces represent the onÌy real power force in Viet- 
Nam, it would be necessary to line up in advance in support of the 
coup as many of their key elements as fíeasible. Discretion would 
đictate caution in too wide an approach, but since plans for seizure oÝ 
the Ngo family could miscarry at first, discretion should be balanced 
against the possible need to use the armed forces extensively and the 
đesirability of denying the Ngo family the possibility of rallying a 
significant segment of the armed forces. 

The U.S. should be prepared to introduce combat military forces 
into South Viet-Nam to prevent Communist seizure of provincial 
towns during the crisis. IÝ necessary to execute this step, the U.S. 
should publicly announce its neutrality between the contending anti- 
Communist forces in Viet-Nam. We should not be deterred from the 
step by the absence of a request from the GVN, 

Timing of a coup would be extremely important. Preferably the 
coup should be carried out when there is publicly clear trend against 
the GVN ín the war with the Communists since many more 
Vietnamese would be psychologically prepared to support a coup 
under these circumstances. It would be preferable also to keep the 


? Regarding the February bombing of the palace, see Documents 87-97; for docu: 
mentation on the Novembez 1960 coup attempt, see Foreign Relations, 1958-1960, vol. I, 
PP. 631 (í. 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Crop Destruction Program 601 


interval between widespread planning and execution short because of 
the đanger of leaks. This đoes not mean, however, that the U,S. might 
not discreetly work with selected Vietnamese on the development of 
coup plans well in ađvance of widespread contacts and execution. 


American dependents should have been evacuated from Viet- 
Nam in advance of execution of the coup plans. Otherwise we might 
well find them hostages in the hanđs of the Diem Government which 
would not hesitate to use them to pressure uus. 





169 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


NGÔ ĐÌNH NHU MUÔN THAY THẺ ÔNG 
NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀM TÔNG THÔNG 
VIỆT NAM CỌNG HÒA VÀO NĂM 1963 


Nguyễn Kha dịch 


Đánh giá của CIA (theo Bản Ghỉ nhớ FRUS-1963.256) 





Tháng § năm 1963, một số biến động chìm và nổi đã đây 
cuộc khủng hoảng chính trị tại miền Nam Việt Nam vào một 
khúc quanh mới trầm trọng và phức tạp hơn. 

“Nổi” là chiến dịch Nước Lã của ông Ngô Đình Nhu nhằm 
tiêu diệt toàn bộ cấp lãnh đạo của phong trào đấu tranh của Phật 
giáo đồ. Trong đêm 20 rạng ngày 21/8, ông Nhu ra lệnh cho 
Lực lượng Đặc biệt (của Đại tá Lê Quang Tung) và Cảnh sát 
Chiến đấu mặc quân phục binh chủng Nhảy Dù (của Giám 
đốc Cảnh sát Đô thành Trần Văn Tư) ô ạt và hung bạo tổng tấn 
công các chùa tại Sài Gòn. Kết quả là chính quyền bắt giam hơn 
1,400 tăng NI và Phật tử.[Xem FRUS 1961-1963, Vietnam, 
Điện văn 274, trang 613 và 614], và quân đội bị đài VOA cũng 
như dân chúng miền Nam hiểu lầm nên lên án hành động hung 
bạo nầy. Sau đêm đó, cuộc đấu tranh của Phật giáo tại Sài Gòn 
hầu như bị tê liệt, nhường đấu trường cho quần chúng mà 
tiên phong là lực lượng thanh niên sinh viên học sinh và giới 


170 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


trí thức thủ đô. 

“Chìm” là một mặt ông Nhu tiến hành các động thái 
thỏa hiệp với Hà Nội qua trung gian Đại diện Ba Lan 
Mieczylaw Maneli trong Ủy hội Quốc tế Kiếm Soát Đình Chiến 
ICC; mặt khác, trước cả đêm kinh hoàng “Nước Lũ”, ông Nhu 
đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc phản đảo chánh giả, đặt 
tên là Braro 2, dùng Lực lượng Đặc biệt và vài đơn vị trung 
thành để chống lại cuộc đảo chánh thật (cũng đang trong quá 
trình hình thành và được ông Nhu ký hiệu là Bravo 7) của các 
Tướng lãnh để cuối cùng sẽ vừa vô hiệu hóa các Tướng lãnh 
vừa đưa ông Nhu lên thay thế ô ông Diệm làm Tổng thống. Đó 
là cách chuyên giao quyền lực bất chấp Hiến Pháp của chế độ 
Đệ Nhất Cọng Hòa theo “kiểu Ngô Đình Nhu” ! Như vậy, trong 
năm 1963, ông Diệm chỉ là một Tổng thống bù nhìn sắp mất 
chức, và người thực sự “cai trỷ” Đệ Nhất “Cọng Hòa chính là 
ông em “cô vấn” Ngô Đình Nhu đang “bj vấn đề tâm thân” vậy. 

Lễ dĩ nhiên là các Tướng lãnh và giới chính trị Sài Gòn đã 
phong phanh biết được âm mưu “cướp ngôi” này. Cũng lẽ dĩ 
nhiên là các cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp, Đài Loan, 
Vatican, ... đều có ít nhiều thông tin. Nhưng nhiều dữ kiện và 
thông tin xác thực nhất là của Mỹ. Và kế hoạch nầy của ông 
Nhu nghiêm trọng đến nỗi cơ quan CIA tại Sài Gòn phải theo 
“đõi và liên tục thẩm định để báo cáo về 

'Washington. 

Dưới đây là phần Việt dịch của Bản Ghỉ 
nhớ đề ngày 16 tháng 8 năm 1963 mà Phó 
Giám đốc Kế hoạch CIA (Richard Helms) gửi 
cho Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Viễn đông 
Sự vụ (Roger Hilsman) để lượng giá về tình 
hình tại Nam Việt Nam, trong đó có đính kèm 
hai Bản Phụ Đính (Attachment), phân tích khả 
năng ông Nhu có thê lên thay thế ông Diệm, 
và từ đó mô tả bộ máy quyên lực hỗn loạn 
của ba anh em nhà Nsô. 

Bản Ghi nhớ nây được lưu lại trong Hồ 
sơ Lưu trữ FRUS của Bộ Ngoại giao Mỹ 





171 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


[Foreign Relations oƒ the United States, I96I—1963, Volume TH, 
Vietnam, 1963, Documenr 256]. từ trang 569 đến 571. 

Bản Ghi Nhớ 256 (Memorandum) có hai Phụ Đính 
(attachments): 

I- “Phụ đính 1” viết về các điều luật và quy tắc của Hiến 
Pháp khi xảy ra các trường hợp thay thế chức vụ Tổng 
thống Việt Nam Cọng Hòa, do đó sẽ không được dịch 
nguyên văn vì chỉ dùng. để làm nền tham chiếu cho 
“Phụ đính 2”, vốn là phần phân tích và lượng giá của 
CIA tại Sài Gòn, sẽ được dịch toàn bộ. 

2-_ Để đọc 5 Cước chú (footnotes) trong văn bản, xin xem 
nguyên văn Anh ngữ trong phóng ảnh Bản Ghi Nhớ ở 
cuối bài dịch. 


PHẢN DỊCH BẮT ĐẦU: 


256 Bản Ghi nhớ do Phó Giám đốc Kế hoạch CIA 
(Helms) gửi cho Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Viên đông Sự 
vụ (Hilsman) ! 


Washington, ngày I6 tháng § năm 1963 

ĐỀ MỤC: Kính chuyển Những Đánh giá về Tình hình 
tại Nam Việt Nam. 

Đính kèm là những đánh giá do CIA Sài Gòn soạn thảo về 
tình hình bất ồn định của Chính phủ Việt Nam, và khả năng có 
một cuộc đảo chánh do cuộc khủng hoảng Phật giáo vẫn tiếp 
diễn. Những thảo luận trong buổi họp ngày 14 tháng § ? dựa 
trên cơ sở của những phúc trình nây. 

Thừa lệnh Phó Giám đốc (Kế hoạch) 

W.E.Colby. 


Phụ đính 1 Ỷ [Bàn về các điều 32, 33, 34 và 41, 42 của 
Hiến Pháp VNCH - không dịch] 

Phụ đính 2 Ÿ 

ĐÈ MỤC: Khả năng Ngô Đình Nhu kế vị Tổng thống 
Ngô Đình Diệm 


172 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


I- Những tình huống khi Tổng thống Ngô Đình Diệm rời 
khỏi chính trường sẽ là những tiền đề cực kỳ quan trọng cho 
chuyện Ngô Đình Nhu kế vị làm Tổng thống Nam Việt Nam. 
Những khả năng đó gồm: 

a- Từ chức 

b-_ Chết tự nhiên hay chết vì tai nạn 

c-_ BỊ ám sát 

d- Bị đảo chánh. Có thê bị giết nhưng không hắn sẽ xảy 
ra như thế. 

2- Nhu, dĩ nhiên, là một thành viên của Quốc Hội, đơn vị 
nhà là tỉnh Khánh Hòa. Với sự loại trừ Diệm, Nhu có thể không 
vi phạm. Hiến Pháp bằng cách dẫn điều 34 để từ đó nắm quyền 
Tổng thống không quá hai tháng, nếu từ đầu ông ta thuyết phục 
được Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ và Chủ tịch Quốc Hội 
Trương Vĩnh Lễ từ nhiệm chức vụ hiện tại và xếp đặt để ông ta 
lên thay thế Chủ tịch Trương Vĩnh Lễ. Sau đó, Nhu sẽ có thêm 
hai tháng để chuẩn bị và chiến thắng một cuộc bầu cử toàn quốc 
đề đưa ông ta lên chức vụ Tổng thông một cách hợp pháp. 

Trong kịch bản này, Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ là 
một yếu tô không lường được. Dù chưa bao giờ được xem như 
là một người đặc biệt có thế giá, ông ta có lẽ không phải là một 
người tầm thường (cipher) như Chủ tịch Trương Vĩnh Lễ và 
ông ta chưa bao giờ có dịp để chứng tỏ khí phách (mefrle) của 
mình. Trong một cuộc khủng hoảng của Chính phủ VN, Thơ có 
thể lấy sáng kiến tạo ra đủ lực hồ trợ để ngăn chặn tham vọng 
của Nhu, ngay cả nếu ông ta (Thơ) cuối cùng không đủ sức để 
duy trì chức Tổng thống [theo hiến định] đủ lâu để hết nhiệm kỳ 
theo quy định của Hiến Pháp. 

Dù rất khó thấm định xem Nhu có thành công trong ván 
cờ thí (gambi) nầy hay không, trên lý thuyết, Nhu có thể thành 
công và tiền hành nước cờ của mình theo đúng luật pháp, ít nhất 
là theo tinh thần của luật pháp, với điều kiện Diệm từ chức chứ 
không phải bị đảo chánh. Rõ ràng là Nhu, người thứ nhì sau 
Diệm, hiện nay là quyền lực chính trị mạnh nhất tại Việt Nam. 

3- Hậu quả của khả năng thứ tư, nghĩa là Diệm bi lật đồ 
bằng bạo lực, thì cơ hội để Nhu lên kế vị sẽ rất thấp đù ông ta 


173 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


dùng phương cách cách hợp hiến hay vi hiến. Mặc dầu có thể 
thừa nhận rằng Nhu có khả năng ở chức vụ lãnh đạo, trên 
phương diện kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức, và là động lực đàng 
sau chương trình Ấp Chiến lược, v.v... ông ta lại có quá nhiều 
người chống đối trong giới trí thức và giới có học trong quần 
chúng, kế cả giới quân nhân. Điều không thể tranh cãi là cục nợ 
(iabiliiy) lớn nhất của ông Nhu chính là bà Nhu, mà các thành 
phần quần chúng nói trên cũng đã biểu lộ một thái độ thù 
nghịch cá nhân gay gắt vì họ cho rằng bà ta đồi bại (vicious), 
nhiễu sự (meddlesome), loạn óc (neurotic), hay có khi tệ hơn 
nữa. 

Dù sự chống đối vợ chồng Nhu căn cứ trên thuần túy logic 
hay trên cảm tính bồng bột thì điều nầy cũng không quan trọng 
vì cái chính là sự chống đối đó hiện hữu, có thật. Sẽ rất khó, nêu 
không muốn nói là bất khả, để Nhu nắm được quyên bính, dù 
bằng cách nào, nêu anh ông ta bị đảo chánh lật đồ. Vợ chồng 
ông Nhu thoát chết là may mắn lắm rồi, vì thật ra đã có ít nhất 
là một âm mưu muốn ám sát hai vợ chồng ông ta với ông Diệm 
được giữ lại để chủ trì một chính phủ Việt Nam được tái định 
hướng. 

4- Trong một buổi nói chuyện với một quan sát viên Mỹ 
vào ngày 25 tháng 6 vừa qua (TDCSDB-3/655,297 và CSDB- 
3/655,373), Š Nhu dần dần tự du mình vào một tình trạng tâm 
thần với xúc động cao độ (ñighly emotional state oƒ mind). Một 
trong những tình trạng đó là Nhu đã biểu lộ sự chống đối 
mãnh liệt ông Diệm và chính phủ của ông ta, (he expressed 
sirong opposition to Diem and hi governmen) đến nỗi ta sẽ 
thiếu khôn ngoan nếu loại trừ hoàn toàn khả năng Nhu sẽ dư 
sức thử tiễn hành một cuộc đảo chánh chống lại Diệm (Nhu 
would be capable oƒ affempting a coup detat against Diem). 

Đây không phải là lần đầu tiên Nhu biểu lộ một cách hung 
bạo như thế. Trong một buổi nói chuyện hai tháng trước đó mà 
Đặng Đức Khôi làm thông dịch cho Nhu nói chuyện với hai 
biên tập viên của báo 7ime/Le, Nhu trắng trợn nói rằng chế độ 
hiện tại (mà không bắt buộc với Diệm trong chế độ đó) phải bị 
tiêu hủy (he presenf regime must be destroyed). Nhu lập đi lập 


174 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


lại lời nói đó nhiều lần và để nhắn mạnh, ông ta còn thốt ra câu 
nói bằng tiếng La-tinh “Carthago delenda esf° [LND: Lời hiệu 
triệu “Nước Carthage phải bị tiêu điệt” của Cọng hòa La Mã 
trong trận chiến tranh Punic vào thế kỷ thứ nhì]. Đã nhiều lần 
trong quá khứ, Nhu xác định rõ những nhận xét của mình bằng 
cách nói rằng ông ta xem chế độ Diệm chỉ như một giai đoạn 
chuyển tiếp và chỉ như một đứa bé của nhu cầu lịch sử (Diem 
regume as da fransiHional stage and the chủd of historical 
necessify), nhưng cho cả hai biên tập viên của Time/Life cũng 
như cho quan sát viên Mỹ hôm 25 tháng 6, Nhu đã không trình 
bày quan điểm trung gian [chuyên tiếp] đó là gì. 

Một cách tổng quát, cơ may Nhu kế vị Tổng thống sẽ 
giảm thiểu khi cường độ bạo lực thay thế Diệm gia tăng, nhưng 
Nhu vẫn còn một khả năng lên làm Tổng thống ngay cả trong 
một tình huống bạo loạn, kế cả khi có thể Diệm bị ám sát, đó là 
tình huống chính Nhu tổ chức và kiểm soát cuộc bạo loạn này. 

5-. Điểm then chốt của mọi kế hoạch nhằm ngăn cản Nhu 
lên làm Tổng thống chính là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc 
Thơ, và kế hoạch hay nhất là tạo ra một ủy ban hành động được 
cả nước ủng hộ, nằm ngoài chính quyền hiện hữu, mà nhiệm vụ 
là trong trường hợp Diệm ra đi thì yêm trợ Nguyễn Ngọc Thơ 
lên làm Tổng thống và duy trì quyền lực đó cho ông ta theo 
đúng quy định của Hiến Pháp. 

6- _ Chúng tôi bi quan về khả năng cải tiến hình ảnh đối 
nội cũng như đối ngoại cho Nhu bằng bất kỳ phương tiện nào 
mà chúng tôi có thể hình dung ra. Ông ta đã là đối tượng của vô 
số lời bình phẩm bất lợi tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài, 
và chuyện bà Nhu như một cục nợ thì cũng rất quan trọng như 
đã nhắc đến trên đây. Còn đối với Quân lực Việt Nam Cọng 
Hòa (ARVN), thì chỉ có Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao, Tư lệnh 
Quân Đoàn 4, là vị tướng duy nhất nồi tiếng ủng hộ Nhu rõ ràng 
— nhưng ngay cả điều này cũng phải định giá lại vì đó là một 
điểm cần tranh luận, không biết liệu binh sĩ của hai Sư đoàn mà 
Cao chỉ huy có trung thành với Cao không. 

Do đó, thật khó để nâng tầm vóc của Nhu lên được trước 
mắt Quân lực VNCH cũng như trước mắt của quần chúng Việt 


175 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Nam và của thê giới. Như các cấp chỉ huy của Quân đội VNCH 
đều rõ, ông Diệm luôn luôn tự mình kiểm soát việc bổ nhiệm 
các chỉ huy cao cấp trong quân đội, và vì vậy mà trong mục 
này, họ không có lý đo thôi thúc gì để trung thành sâu đậm với 
Nhu cả. 

7- _ Quan hệ giữa Nhu và Ngô Đình Cần gồm một số điều 
phức tạp. Từ nhiều năm, hai anh em đã khác nhau trên nhiều 
vấn đề, và đã khai sinh ra nhiều tổ chức chính trị nội bộ để 
thường tranh chấp nhau trên những chuyện như bổ nhiệm người 
vào các vị trí trung cấp và cấp thấp, hoặc những đặc quyền kinh 
tế béo bở. Bà Nhu lại cũng là một yếu tố vì bà ta và ông Cần 
vốn ghét nhau. Thêm nữa, Cần thường biểu lộ sự chê bai về óc 
phán đoán và tính thực tiễn của khả năng lãnh đạo của Nhu. 
Tuy nhiên, trong một cuộc khủng hoảng mà Nhu nhắm làm 
Tổng thống, thì sau khi và chỉ sau khi Diệm biến mắt, thì chỉ lúc 
đó, có lẽ Nhu có thê trông cậy vào sự yêm trợ của Cần, và Nhu 
sẽ hăm hở nỗ lực nhờ cậy Cần. 

Phần lớn quyền lực của Cần ở miền Trung là đến từ Sài 
Gòn, và để duy trì quyền lực nầy trong một khoảng thời gian lâu 
dài, Cẩn đã cần một sự yếm trợ liên tục. Cân sẽ lý luận răng với 
Nhu làm Tổng thống ở Sài Gòn, Cần sẽ có nhiều cơ may nhận 
được yêm trợ hơn là với một tập đoàn lãnh đạo khác. Ảnh 
hưởng của Cần trong một cuộc khủng hoảng thật ra độc lập với 
Sài Gòn vì chính quyền dân sự và quân sự tại các tỉnh [miền 
Trung], vốn được Cân ban cho và lưu giữ, nên họ đương nhiên 
đứng về phía Cần rồi (idemification with him). Cần nắm giữ thủ 
hạ không phải vì họ trung thành với Cần mà vì họ ý thức được 
rằng không có Cần, họ sẽ rất có thể bị mất chức (wirhout him, 
they could very likely lose their own postions). 

Trong khi suy đoán về quan hệ của Cân đối với Nhu, và 
ứng xử của Cần nếu Nhu tiến chiếm quyền lực, kinh nghiệm 
quá khứ cho thấy trong một cuộc khủng hoảng, không thê luôn 
luôn trông cậy Cần sẽ đóng một vai trò thuần lý (cannot always 
be counted upon tfo pÏay a rafional role), ngay cả khi có dính líu 
đến quyên lợi thiết thân của Cần. Tuy là một chính trị gia khôn 
ngoan, Cần đã nhiều lần tỏ ra có xu hướng hoảng hốt trong 


176 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


trường hợp khẩn cấp, hay chỉ đơn giản tránh đối diện với tình 
huống mà Cần cho là sẽ øặp những vân đề khó khăn. 

8- Tóm lại, cơ may đề Nhu lên làm Tổng thống được ước 
định như sau: 

a- Trong tình huống không phải một cuộc đảo chánh 
chống lại Diệm, cơ may đê Nhu lên làm Tổng thống 
từ đầu là khá thuận lợi (fair) 

b- Trong một cuộc đảo chánh chống lại Diệm, chuyện 
Nhu lên làm Tổng thống hầu như không thê được 
(impossible). Không những thế, Nhu và vợ rất có 
thê trở thành nạn nhân của cuộc đảo chánh. | 

c- Nếu chính Nhu tự mình chiếm lấy chức Tổng 
thống, cơ may cũng có vị thế và duy trì quyền lực 
trong một thời gian dài là kém (poor). 


Nguyễn Kha 
(Người dịch) 


Phóng ảnh chụp lại từ FRUS 
[Foreign Relations of the United States, I961—1963, 
Volume III, Vietnam, 1963, Document 256], 
từ trang 569 đến 574 


> 


177 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


T924 p4 3Ê)52X ©\ /ue 


'€£ 9{2!2V 3S 'Uauaqu: aqg uị 


'2PP4440J SỊ 124312 nod|E 2223p Áq tuaaoŸ P3PU2UIE $Ị t2OfJn)ISUo2) at #Sð[un “2001 JWUI) pu€ P4J(: 943 3107 96T 
Ấtu! aitis jO PWO( 20%13/E3 Œ Q2JQ4A 120UN /5/UEQ23I 9 2ptAo¿d tỊ 0332-34 404 EU E2 ð “3302 UỆ SU†f27 02A] j† “Á[yUanbauo2) 
0U S30p UOff4I0SUO2 2V) SP4OA+ 19010 UỊ 'P£ 3(312V 12pun paqut»esd *SIB3Á €{ JO [qOì A129 10/313) V2 DU S013) 3200 Ø3 20/ UOi3ð| 
$® 3Jqnđðy aVì JO ‡uaptsaij jo uop32unj auì Ÿu‡sj2axa Á(ivzođuia) +81 AJ 3{QJỂÏ3 4E Á2) UOf)S33 [E1)f{ 227V 'SUU2ð) 263 2AIj 10 P8232 
l4 ke.efDiksesss CveeeseeeccnÂucdgtv2eaegtrlklgbeesrlru 3W WIEUIG|A (0S JO 129M1] 224A ðVì PUE 326324 ð2Q1 '[ 
AME[ E (205 998đ PỊnO3 Á|Q10299V |PUOREN 3) 231214 )nOđE 2310 2W) Á»03PSa1| #2 9ã t00145A35nG nh 
1O ÁEA4 8uO ŸUJ(ạOU SẤ£S ÿ‡ IV "10201631, 3ú) ơi š3od soivf|sp bè 0620-2200 OP" chết Tế 
Ì† MOUJA\ ÁQ Av81 ðV) . Ấ|Q229SV JfUOSEA 21 Áq paulJap Ájod au› 121lans 
ŸU[D20/02 Ø) 6AÔ1^ # t)AMA “SUOfI1/071 20p M94 DUP 2006 3412132 
ý 20J [ĐUfIO2 UỊ $12D40 Uổ1$ Ø) JàAvG ở) 220/99/1 2V) uo Ẩưui2juo2 ¿112»*e)v. 
AMEỊ E 240A ẨYUU ÁJQU0299V |EUOIIEN, 2M) “SISH2 2J0I0U033 30 |E12U0u1ý 
10 S3U9Q1115IP [84231 “19AA 'Á304822012 jO 3402 UỊ 19) 52PLAO4¿l ÿ£ g[2 4192 '3 A4 
-R#V '(ðà>gp ÁQ uuaAöŸ g3 aU yEú 'Ájqeuirtsa¿d “8#upuuaui) [auno2 tị X(Sufig) 3oi2@ntq ÁqndaQ stgt 2o 
S4ap4O UỂS “Á|QEĐSSV |EUOIEEA J3 JO SUO(5536 O0) Đ22%)0g “ÁEUU jUED “Suiodai 2sat) oán paseg aiaAx , ÖUtioat pÄfnV $[ ano 
“tEaij 21 Á3u3ia2u02 Jo sd0SE22 20j 3VVì S3ĐỊAO4Ồ [‡ ð|2V “333lqnS 50909.08G `f99 ifNpng ÂvInvNue ựi Ấg uo S2SLÂU YihÂnÓ sưa 
5ï UO 8uJ2aq 2u10S A0 PỊNG3 Á|QEA123003 Z£ PUV {# s33E4V ` È j0 POOt124/[ 31 pue Z2 mmeesdko-.goAplessgenE.ee 2e se 

SUyuoti oxu jo potzad MƯA UOỂNES UỊ VỊ:) ÁQ p32EỞA3đ S3jVUNS2 oi Olai2Q paQ3E2)V 

\HIUTIXEA P UJVIEMA 3020494 931A 4U E pUẾ )U2PIS21/ 42 E jO UOI| 
-33|2 9ú) 221MVỂäO oi puẽ S18//9 tuau¿n) 2ìpadxe oị 32p3o ur 3ịqnday $0 NoiSoS 0 100000006 t00 906060195 }9 [EUPMĐ9US2/, 
2V JÐ 10P34 21 jO UOR2Un) ðVi 25)312Xa ẤjJz9zođuuai J0S Á|Q 123(816 


-lH2SSV |fHOHIEN, 31 j0 3U2PIS21J 2] “2U2P(521J 221A Oư pUE }02P(531/1 Đÿ6[ "91 j#"Ñn *w0iŸuris8A/ 
G9980100090995695665506 50 0p lệ Sun) + 

ˆwO[oq sv paqu2saud l2Xtiarv> 
(8/270, UE “23A3440W lên sa cung v [IEj 12P1SA1J 221A 21 % ¡ (WE5]†JN) #1JWjÿV tL12)E21 1E.j 207 3)#)6 
PUP 1020534, 21 O4 JJ '(H1ồi 282 2A\/ 3) J0 320910 2d) 101 '%ð1Inp HN ng ngnnV SH) G10 (»ssV sux8NtptMI 
PUE SIUỂU [JnJ ViVA '302PIS32j J0 221/j0 PUY 2A: 2ì 300555 /JVMS wuY[4 39 2012911 Áindeg LỎNG, cớ. VỆ s-. 
12P1S81/J 221A, 23 šV(¡ POPLAO42đ 28140 Sĩ ï) “02521 ÁU€ 20} 22(JJ0 094) Sản ————— 
120207 31 ƒO 22n11#đAP jØ JU2A2 3W) Ị '1020/%01/J 230A, PUE 3U2P4334,{ 
34 JO UOfi23{2 snoziti|ftiIS 3) 20/ sâp‡xo3đ ưoginInsuo2 e1 '€ 

'J]E MỊ 0€ 49 °ÁJq\U2S*V JP0OI)EA, 2} 

Jo 39noU tJ2#a Áq p3l2aa seandap e{ pue sieadáy jo ao2 \Ÿ 3ì "(mới 
JO 302P|S21đ 2] j9 SI5ISUO2 {2[+ “23tiSn( jô no2 [Et22d6 si Áq uọn 3AI§08ÿJG tị ÿWoLi4AOAđlU/{ AAOS Ô‡ pafYU0)063 63330) (A2) 2V} 53350} 


-Iođạp 5,1uaPI521J 2t 20J saptAoJd se ££ a[stizV '8utuŸtsai lo suos 2A, (4A $283002 0Ị '2A a)ì JO 3/ĐỈ øu] 00 Su0t2E pai2npu6-[jaA 


69$ 5/2 I9pPpngunu2đ323u+ 





178 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


'Puno) 194391; „ 


ˆU00)fjfiSuo2 at: Áq paqusasd 
SE 3244OÍ VỊ J35100 UỊENIEI Gì tiêu ĐUE Á3u2P1Sà¡J 3) VIEii Ø) O1 
151959 Ø) “2201193 $,U034ŒT jO jUàn ð) U1 'àq ĐỊDOM 3S] 25001." UAu1 
-tƯAAOŸ quasaid 3W; aplsino “3a;jruzutos uol3# pauoddns Ájjpuotieu 
Ý 407 0ì 34 P[DO.M U9/đ 154 Ø1) pửW “t1 Jð04Sa1j 23A 34 JJM Á32uap 
“931J 2M\ Gì UÔI9333E S nHN šuaAaad oi u9đ Ấu£ oi A4 ð1 '€ 





trại 
\ME ([2S Gà *3Wuut2aAođ sJU pue tuaiG oị uottsoddo Ÿuoïis passaidxa 4 
2t SÑ0†d\ 1auyo ẨuouzV 'PUIUI J0 3ìP)S |fuofiouza Á[QŸt # oiu‡ j|asu4|\ « 


P3ao* Áitenpezf nụ ,(£¿E“CS9/€~8ŒS2 Pu# ¿6z'€c9/€-8S2G1) 
#UnÍ @Ệ UO 1ðA13%4O UĐ32U0V UW QJ4A UONSI32AUO2 È UỊ 'ÿ 

"NAĐ paiuauoa:: 

W 22AO ð}W34Ẳ Gì 12AOđ UỊ P2UPA4 tiA(| y4 pàt2p:nui 2q pinow 

SN 32M1 W2JW4A UỊ (O|Ẳ 3UO ‡SE3[ ÿE JO SiiOđờ1 U32g ðAVU ðiAV3 136) 
su m 


11] #in(GA "E961~1961 'S00N9JaW WS/7601 ZZ€ 


LÝ) 


93404 3UAp att s£ pu# “Á(nitqedwa (euotvztoeflo “a2uaadxa jo suuiay 
lỊ 7320J6 1J#U p|oA ơi asuayaduaoa s,ngN Ÿuipa3uo3 sdeuiad 2ftA4 
'SUWUI JEUO()ìSUO3U 40 [VUORP)JSUG2 22Vi12 Áq Ø3 Op 0ì pat au 
19)9/A “400đ 9Q PỊTOAA t0JSaan$ J0 533UEV2 5,TUNj ^0131Œ1 JO AvO2tf† 
-lðAO U2|O{A Á|0U/ÊU “ÁI[(Q195Ođ tjnOJ ð1 j0 g1E1/37E 2d) ửị 
“MIEUSSfA, 





JØ 3U3UU23AÔ£) E UỊ jPU] à 
LỆ PSU 42A2U SEV DUE 3] aXJ[ zaqđp # 
` 


Ằ 
ị 
: 


'\sap Sut 
*A|OAU[ ÁtzEssasau you ìng “Áiqtssod “)ti2,p dno3 Áq 4A07113^O -P 
01)EU]SSES$# ÁQ tìieaQ1 


'SUPAUI |JUAPf33E 1o la so: ` 
„ 


'apf3u1 sai 
“QISSO 8| 'VV‡24A tìnOS j9 32P]S3¿4 SE OISS333n% $ nHN QuIG} 
ÑN O\ ìUEutu3iapaid juiaodtu| Á|at021x2 tre ðg |lJx 322% a: urox) 
3ảnjIÐSp s,00A(1 QUỊC 0Ÿ; ïu3pi5aij ;o $33UEjSUID3/ AT '{ 





179 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


100đ ai potzad papuaixa SS#U SS0|2122AAU a "ufiiJod pmargs 9 tnoW( “ssa¿ð) 

=stesmeeprxece-vỄ, ee,cJbryxuev.acoDl mu uouod si 3u pptjos ke ngee«opvtb2sdvsosr-.mB zâ/xg sắc tt sồo:aemosnÂnge on 
= 0p Bà 9 Áo sìn HN IOUUY5 “9D # uy 22 te sweafÖns soususdxa ;eed -amod so) na 
34 |JatA Áz2A P|AG3 j4 SIU UE 8W “}3} UỊ '3u2DI6311 2u20Soq 0t r W %93†EUU 12i)F{ 2V) j£ 00138 j0 244062 Á|9J† 9J1{ PUE “NỤN, tit24 SUOIJV]ai 
20J 2g19%0dÍLLỊ ì9O1]E àq pỊPOA ìị WUiÊN ieio,p dno? súp Q TY š,ue2 uodn Ÿunwn5ađs uị +suoisod uaeo z(2(¡ 3401 Átøxi[ Ả32A p†no3 
: 2M AE Ouebyvaig tu l240 lúEXE4 Ấ[|YTIUI JO S33UEA3 S,ĐỤAI Ấ2Q) (UỊN ynONit*+ j#Vy š2WẢ ¿iaWy to 00AjEZJj0Ại £ sự tJ ơi Ảj|EÁo| 
u19 + P31232/10 tia p # ĐEN) 1910 UO4)€f44S Ø UỊ 'Ð JIAI }O 18)JFUI # Q2 0% }OU SỊ $3)0U124OQDS SỊ 12A2 p†o s ug2 
9/40100j Sử petaogt 'A3UAIIR3U03 S† *)5E3| Á43A ðV ¡W “j|@ SUOII†SOC tAsO zpaq} p†OU pu# 


*t02|q94đ ijn2tgpip 
Ÿuqussaid sự spzvfòi 3U tsyuss SUOJiEf!S JÓ 236) 2; ưỊ A\fzpdlac T6 0900650000) 40056 995g thương 
9ì ÁtẪ11S 2O ^5343uafzau12 tị 3tư#d oi Á302pUài Ø uwxot)S S9: [erax3$ ,MW2 'ỂỊ542pBO| 3A0. AHOIJ pỊOA^ ở tui jiođdng panunuo+ 





“T30mA tái :%á {S61-196i 5u6li6W Soi rể trr ng OSEà! p|noxs ue^) 'uođđng panulyuo3 aAtet ;snuz a “pouad Ÿuo[ 


€/€ 519 iStppng Suy 341 


180 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


NGÔ ĐÌNH NHU_. 
THƯƠNG THUYÉT VỚI HÀ NỘI 


Dịch theo sách 
Death of a Generation: 
How the Assassinations of 
Diem and JFK Prolonged the Vietnam War 


- Tác giả: GŠ Howard Jones 
Nhà xuât bản Oxford University Press, 2003 
Dịch Việt: Cự sĩ Nguyên Giác 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Bài này sẽ 
tập trung dịch về những cuộc móc 
nôi, thương thuyết mật giữa Hà 
Nội và ông Ngô Đình Nhu, qua sự 
trung gian giữa Đại sứ Ba Lan, 
Khâm sứ Vatican, Đại sứ Pháp và 
Chủ tịch Ủy hội ICC. Phần được 
dịch sẽ là các trang 310-314, 344- 
345, 362-364, và 406. 

Tác phẩm này được viết rất 
mực công phu trong l5 năm, bởi 
Howard Jones, Giáo sư Đại học 
University of Alabama, khác tất 
cả những sách trước đó, vì sử 
dụng rất nhiều nguồn, trong đó có những cuộc điều trần chưa 
được In trên sách, báo nào. 

Bản thảo được Jones đưa cho 3 vị giáo sư bạn — David 
Beito, Ron Robel, Tony Freyer, Forrest McDonald -- cùng trong 
đại học này, đọc, kiêm soát và gÓp ý. 

Jones cũng đưa cho nhiều giáo sư và học giả khác -- 
James K. Galbraith, ở University of Texas; Paul Hendrickson, ở 





EIOW THE ASSASSINATIONS OI 


PROLONGED THE VIETNAM WAR 





181 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


báo Washington Post và là tác giả một tác phẩm về Bộ Trưởng 
Quốc Phòng Robert MeNamara; Ken Hughes, ở University of 
Virgima; Don Rakestraw, ở Georgia Southern Ủniversity; Pete 
Maslowskli, University of Nebraska -- đọc bản thảo và góp ý. 

Đặc biệt, Jones đã phỏng vấn nhiều người liên hệ tới thời 
kỳ 1963 tại Việt Nam, trong đó có Damiel Ellsberg, John 
Kenneth Galbraith, Roger Hilsman, Jack Langguth, Robert 
MecNamara, Walt Rostow, và Dean Rusk. 

Jones cũng được giúp tài liệu từ hàng chục học giả khác 
tại các Thư Viện Tổng Thông John F. Kennedy Library, Gerald 
R. Ford Library, Lyndon B. Johnson Library, Trung Tâm Văn 
Khó Quốc Gia. Trong đó có những cuộc điều trần chưa từng 
phổ biến. 

Có thể kể, một điển hình cho sự nghiên cứu công phu của 
tác phẩm này như chú thích số 47 của trang 314, trong đó dẫn 
tới 7 nguôn khác nhau. Những chú thích khác đã dẫn 4 nguồn, 
hay 5 nguồn là bình thường. Tắt cả các chú thích nơi đây đều sẽ 
không dịch ra Việt ngữ, để người nghiên cứu có thể dựa vào 
chú thích sẽ dễ dàng tìm ra tài liệu gốc Anh ngữ. 

Có thể ghi nhận một số diễn biến nơi đây: 
® Ngày 25-8-1963, Tướng Nguyễn Khánh nói với một viên 
chức Mỹ rằng ông Ngô Đình Nhu đang liên lạc với Hà Nội, và 
bày tỏ quan ngại, nói răng các tướng sẽ chống tới cùng các giải 
pháp thương lượng Nam-Bắc và trung lập hóa Miền Nam, vì 
các tướng sợ sẽ bị trả thù. 

e Chính phủ Kennedy xem việc Nhu tìm hiệp ước với Hà Nội là 
phản bội lòng tin của Mỹ. 

e Đại sứ Nolting nói là có biết các đại diện Việt Cộng tới thắng 
Dinh Tổng Thống, vào họp và đi ra bình an. 

® Có nhiều tin trong mùa hè 1963 rằng Nhu liên lạc với Hà Nội 
qua trung gian Khâm sứ Vatican, Đại diện Ba Lan ở ICC 
(Maneli), Đại sứ Pháp, Đại sứ Ấn, Đại sứ Ý. 

e Pháp muốn trung lập hóa Nam VN. 

e Đầu năm 1963, Nhu đã gặp một đại diện Việt Cộng ở Huế. 

e® Đại diện Ba Lan ở ICC là Maneli, tháng 8-1963 báo cáo về 
chính phủ Ba Lan rằng trong khi anh em Diệm-Nhu đàn áp 


182 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Phật Giáo dữ dội, Hà Nội và Việt Cộng qua những cuộc thương 
thuyết đã hy vọng sẽ hỗ trợ Diệm-Nhu đề yêu cầu người Mỹ rút 
khỏi VN. 
® Nhu nói trong một buổi họp 15 tướng lãnh rằng Nhu đang 
thương thuyết với Hà Nội, và không sợ chuyện Mỹ cắt viện trợ, 
vì cuộc chiến sẽ ngưng. 
® Nhu viết bài trên báo Times of Vietnam ấn bản đầu tháng 9- 
1963 nói rằng Mỹ đang âm mưu đảo chánh anh em Diệm-Nhu. 
e Nhu hút nha phiến, và mang bệnh ảo tưởng về “sự vĩ đại của 
Nhu.” Ngôn ngữ Nhu nói trong một buổi gặp Maneli có dấu 
hiệu Nhu bệnh tâm thân. 
e® Trong tháng 9-1963, Nhu cũng khoe với Alsop, một nhà bình 
luận Hoa Kỳ, rằng Nhu đang nói chuyện với Hà Nội. 
® Tình báo Mỹ nhận ra trong tháng 10-1963, tại Sài Gòn có 10 
âm mưu đảo chánh, muốn lật đỗ anh em nhà Ngô, nhưng chỉ 
nhóm các tướng lãnh là có kế hoạch khả thi. 
e Đại sứ Lodge nói rằng Mỹ không có cách nào ngăn cuộc đảo 
chánh được, vì các tướng lãnh tự thấy sẽ bị trả thù, mất hết 
đường sống khi Nhu bắt tay Hà Nội. 
e Tướng Tôn Thất Đính nói rằng Nhu đã họp với Tướng VC 
Văn Tiến Dũng qua Ủy hội ICC. 
e Xem chú thích 3§: Giới ngoại giao tại Sài Gòn chuyển cho 
nhau một tắm hình và nghỉ là có dan díu tình cảm bất chính 
giữa Maneli và Bà Nhu, nhưng Maneli bác bỏ. 

Kèm bản Việt ngữ là các bản Anh ngữ chụp lại từ bản 
chính để người quan tâm có thể đối chiếu, đọc bản gốc Anh 
văn. Toàn văn dịch bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 


BÁT ĐẦU BẢN DỊCH 


Trang 310: 

Gần như tất cả các nguồn tin đều nhận định ông Nhu là 
nan đề chính, và Đại sứ Lodge vẫn đè dặt, cảnh giác Bạch Ốc 
vào ngày 24-8-1963 rằng chưa tới lúc để đứng về phía các 
tướng lãnh VNCH. Lodge không đồng ý với CIA, cơ quan tình 
báo này gọi ông Nhu là “nhân vật nắm quyền, có lẽ với ưng 


183 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


thuận của Tổng Thống Diệm.” 

Dựa vào những cuộc nói chuyện riêng rẽ với Bộ Trưởng 
Nguyễn Đình Thuần, Chánh Văn Phòng Phủ Tổng Thống Võ 
Văn Hải, Tướng Trần Văn Đôn và Tướng Lê Văn Kim, Đại sứ 
Lodge khăng định rằng ông Nhu (“nếu ông này không hoàn 
toàn vẽ ra kế hoạch mọi thứ”) có lẽ đã có ủng hộ từ ông Diệm 
trong việc soạn kế hoạch tổng tấn công các chùa (đêm 20-8 rạng 
ngày 21-8-1263). Nhiều phần có lẽ rằng quân đội VNCH không 
tham dự tấn công chùa, và phía gây tội là cảnh sát và Lực 
Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Lê Quang Tung. 

Đại sứ Lodge nhắn mạnh Tăng điều quan trọng nhất là, cả 
3 sĩ quan chỉ huy quân sự quyền lực nhất tại Sài Gòn -- Tướng 
Trần Văn Đôn, Tướng Tôn Thất Đính, và Đại Tá Lê Quang 
Tung -- vẫn giữ lòng trung thành với hoặc ông Diệm hoặc ông 
Nhu. Bất kỳ nỗ lực nào từ phía Mỹ muốn vận dụng các tướng sẽ 
là “phát đạn trong bóng đêm.” (35) 

Vào thời điểm quan trọng này, Tướng Nguyễn Khánh 
thông báo cho John Richardson (Trưởng Phòng CIA tại Sải 
Gòn) vào ngày Chủ Nhật 25-§-1963 về một diễn biến bất tường: 
Nhu đang xem xét một hiệp ước với Hà Nội để sẽ kết thúc chiên 
tranh. Bên cạnh việc làm mất mặt các tướng lãnh trong trận 
tổng tấn công các chùa, có phải Nhu cũng muốn tìm một thương 
lượng giữa Bắc VN và Nam VN để buộc người Mỹ ra khỏi VN? 

Chính phủ Kennedy chỉ trích hành vi phản bội lòng tin 
này, mặc dù một năm trước đó Mỹ đã lặng lẽ đưa Thứ Trưởng 
Ngoại Giao Hoa Kỳ về Chính Trị Vụ William Averell Harriman 
thăm dò về một khả năng tương tự với các đại diện nhà nước Hà 
Nội tại Geneva. Nhiều năm sau, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa 
Kỳ Viễn Đông Vụ Roger Hilsman nói răng Bạch Ốc đã xem các 
cuộc nói chuyện như thế như là nỗ lực của chế độ Diệm muốn 
làm áp lực Hoa Kỳ. 

Nhưng các lời khẳng định của Tướng Khánh thu hút sự 
chú ý tức khắc tại Bộ Ngoại Giao Mỹ, nơi xem Tướng Khánh là 

“một trong các tướng lãnh xuất sắc, vừa can đảm, vừa phức 
tạp.” 

Điều quan trọng nhất là, các tướng lãnh VNCH tin vào 


184 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


chuyện đó. Tướng Khánh nói với một viên chức CIA tại Sải 
Gòn rằng họ lo sợ cho sinh mạng của họ, và “sẽ tất yêu nồi dậy” 
nếu Nhu tìm một hiệp ước với hoặc Hà Nội, hoặc với Cộng Sản 
Trung Quốc để trung lập hóa Nam VN. Các tướng lãnh nghĩ 
rằng, sau đó, Nhu sẽ chĩa mũi dùi sang họ. Họ “sẽ kháng cự dữ 
dội nếu các chính khách hiện nắm quyền lực lại đi sai lỗi.” Bởi 
vì giờ khác biệt (ở Mỹ và VN), bức điện văn kê về buồi họp của 
Tướng Khánh với Richardson (Trưởng Phòng CIA tại Sài Gòn) 
tới Washington vào Thứ Bảy 24-8-1963, lúc 9:30 giờ sáng. (36) 

Chuyện Tướng Khánh nói không gây ngạc nhiên nhiều ở 
Washington. Cựu Đại sứ Mỹ tại VN Frederick Nolting trước đó 
đã tường trình về nhiều cuộc liên lạc ngõ sau do Nhu thực hiện 
với người CS mà ông Diệm “đều biết cả.” 

Tuy nhiên, Phó Đại Sứ Mỹ William Trueheart bác bỏ 
thông tin rằng Nhu đang bí mật thương thuyết với Bắc Việt và 
bác bỏ bản tin [Nhu] muốn Hoa Kỳ rút khỏi VN. “Tôi thực sự 
nghĩ đó phần nhiều là tin nhảm.” 

Nhưng rồi, nhiều năm sau, Nolting hồi tưởng lại rằng 
“Các lãnh tụ Việt Cộng tới thắng văn phòng của Nhu trong 
Dinh Tổng Thống... với thỏa thuận rằng họ sẽ không bị bắt 
trong khi họ ở đó.” 

Nolting nói, “Tôi đã biết chuyện đó. Và tôi biết chắc rằng 
họ đã nói, “Đừng để người Mỹ vào sâu ở đây.” Và [biết] Nhu đã 
nói, “Đừng để người Tàu dính vào mấy chuyện này.” 


Trang 311: 

Nolting ghi nhận rằng chính phủ Mỹ chỉ trích hành động 
của anh em Diệm-Nhu như là phản bội. “Tôi đã rơi vào cảnh 
khó khăn khi tìm cách nói, 'Chờ một chút. Có thể chuyện này 
không phải là phản bội. Hãy cho họ [Diệm-Nhu] một cơ hội. Họ 
không quá ngu ngốc thế, và họ không đang phản bội chúng ta.” 
Nhu đang tìm cách thuyết phục Việt Cộng hãy “bán đứng, về 
mặt hiệu quả, cho chính phủ [VNCHỊ.” 

Bạch Ốc đã quyết định không can thiệp, để mọi chuyện 
diễn tiễn khi nào mà chế độ Diệm chưa bán đứng Miền Nam 
cho CS. Nolting thì không biết chắc là ai đã trả lời các điện văn 


185 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


của ông, nhưng chữ ký của Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ 
Dean Rusk ghi tên tất cả các điện văn phúc đáp đó. (37) 

Lời kê của Nolting phù hợp với nhiều tin nghe được trong 
mùa hè 19643, rằng Đại diện Ba Lan của Ủy Hội Kiểm Soát 
Quốc Tế ICC, Mieczylaw Maneli, đóng vai trung gian hòa bình 
giữa Nhu và Hà Nội. 

Maneli, người từng sống sót qua trại tập trung Auschwitz 
trong Thế Chiến 2, làm giáo sư luật ở đại học University of 
Warsaw và là đảng viên Cộng Sản, sau đó xác nhận rằng ông đã 
hai lần họp với ông Nhu. Lần đầu là ngày 25-8-1963, trong một 
buổi tiếp tân ở Sài Gòn có tham dự của nhiều đại diện ngoại 
giao, và lần thứ nhì là gặp bí mật tại Dinh Gia Long vào ngày 2- 
9-1963. 

Đại sứ Pháp tại Sài Gòn, Roger Lalouette, đã thu xếp buổi 
họp đầu tiên với sự hỗ trợ từ Đại sứ Ấn Độ và là Chủ tịch ICC 
Ramchundur Goburdhun, Đại sứ Ý Giovanni Orlandi, và Khâm 
sứ Vatican là Đức Ông Salvatore d° Asta. 

Theo lời Maneli, Lalouette đã tìm cách phát triển một 
cuộc trao đôi văn hóa và kinh tế giữa những người Việt thù 
nghịch nhau đề sẽ đặt nền tảng cho sự thống nhất VN và do vậy 
sẽ “đưa chế độ Diệm về lại thân Pháp và tách khỏi phía người 
Mỹ vô tình.” 

Kết thúc cuộc chiến VN sẽ cho VN trung lập hóa theo 
đường hướng của Tổng Thống Pháp Charles de Gaulle, người 
có ý định kết hợp Việt Nam với hai nước trung lập Lào và Cam 
Bốt để biến vùng này một lần nữa trở thành “viên ngọc trong 
hào quang vĩ đại của nước Pháp.” 

Thời điểm của buổi họp đầu tiên giữa Nhu và Maneli 
trùng hợp với lời báo động nêu lên từ Tướng Khánh và cho tính 
xác thực về nỗi lo sợ của Tướng này. (38) 

Khi Maneli lần đầu đưa ra kế hoạch hòa bình này cho Hà 
Nội xem vào mùa xuân 1963, Thủ Tướng Bắc VN Phạm Văn 
Đồng lập lại lời khăng định trước đó của ông Hồ Chí Minh rằng 
Bắc VN đã sẵn sàng thương thuyết vào bất kỳ lúc nào. Ngoại 
Trưởng Xuân Thủy đã có một danh sách các hàng hóa trong đó 
có cả than và các vật liệu kỹ nghệ khác, mà chính phủ Bắc VN 


186 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


sẽ trao đối với Nam VN đổi lấy gạo và nhiều lương thực khác. 

Cả 2 lãnh tụ Bắc VN này đều công khai chỉ trích chế độ 
Diệm nhưng nói vẫn sẵn sảng thương thuyết. Họ Hồ trước đó 
cũng đã nói với Goburdhun răng Diệm là “một người yêu nước 
kiểu của ông ấy” và rằng giao thương là có thể. Ông Hồ nói, 
“Khi ông gặp ông Diệm, hãy bắt tay ông Diệm giùm tôi với.” 
(39) 

Vào tháng 7-1963, Maneli thăm Hà Nội lần nữa, sau đó 
nói rằng quan tâm muốn thương thuyết của ông Hồ đã tác động 
quyết định của NLF (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam) để không leo thang hành động trong khi chính phủ 
ông Diệm căng thắng với Phật Giáo. 


Trang 312: 

Thực sự, Bắc VN đã cho thấy rằng ông Diệm có thê trở 
thành một nguyên thủ có thê chấp nhận được của chính phủ Sài 
Gòn. Lalouette đã nghĩ rằng Diệm sẽ sống sót nếu Diệm chấp 
nhận thương thuyết chính trị. “Ông ta [Diệm] lẽ ra phải thay đôi 
hệ thống (LND: ngưng đàn áp PG) nếu ông ta vẫn giữ quyền 
lực, nhưng ông ta đã có chính phủ và nhà nước, và ông ta có 
nhân sự tốt.” 

Mùa hè đó, Hồ công khai kêu gọi ngưng bắn rằng, lần 
này, như đường [kêu gọi] chân thực vì quan tâm của Bắc VN về 
việc Mỹ mở rộng tham dự quân sự. Maneli cũng thấy hy vọng 
cho việc Diệm vẫn nắm quyền được - ít nhất là một thời gian 
nữa. “Nếu chính phủ Hà Nội không nỗ lực tấn công nhằm lật đồ 
Diệm và Nhu từ Sài Gòn, điều này chắc chắn vì Hà Nội muốn 
Diệm-Nhu nắm quyền thêm một thời gian nữa -- đủ lâu để đạt 
một thỏa ước với họ sau lưng người Mỹ.” 

Nhận được thông tin từ Hà Nội, Nhu có lẽ đã nói chuyện 
với ông Hồ “xuyên qua các đặc sứ trực tiếp từ Hà Nội, với giúp 
đỡ từ người Pháp.” Maneli đã chính xác. Vài năm sau đó, theo 
báo Hòa Bình có tòa soạn ở Sài Gòn, ông Nhu đã gặp các đại 
diện Việt Cộng tại Huế, thành phố quê nhà của ông, vào đầu 
năm 1963. 

Nhu lúc đó nói chuyện với người anh/em của một đại sứ 


187 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Bắc Việt, và thương thuyết đã khởi sự vào tháng 7-1963, như 
Maneli nøi ngờ. Và, đúng như sự suy nghĩ của Lalouette, 
những cuộc thương thuyết bí mật này giúp giải thích tại sao 
Việt Cộng không lợi dụng thời cơ trong khi ông Diệm căng 
thắng với Mỹ để tung ra một trận tấn công lớn vào cuối tháng §- 
1963. (40) 

Khi Maneli hỏi Phạm Văn Đồng (Thủ Tướng Bắc Việt) và 
Xuân Thủy (Bộ Trưởng Ngoại Giao Bắc Việt) rằng điều gì ông 
nên nói nêu ông Nhu mời thương thuyết, họ đã trả lời: “Bất cứ 
những gì ngài biết về lập trường chúng tôi về "hợp tác và trao 
đổi kinh tế và văn hóa, về hòa bình và thống nhất đất nước. Một 
điều chắc chắn rằng: người Mỹ phai ra đi. Trên căn bản chính 
trị này, chúng ta có thê thương thuyết về mọi thứ.” 

Maneli đã hỏi Phạm Văn Đồng (với ông Hồ Chí Minh lúc 
đó đứng trong phòng, “lặng lẽ, như dường bị cưỡng ép”) rằng 
Hà Nội sẽ có hay không cứu xét “một hình thức liên bang với 
Diệm-Nhu hay một thứ gì trong bản chất về một chính phủ liên 
hiệp.” 

Thủ Tướng Phạm Văn Đồng tuyên bố: “Mọi thứ đều có 
thê thương thuyết được dựa vào nên tảng độc lập và chủ quyền 
cho VN. Hiệp ước Geneva cung cấp nền tảng pháp lý và chính 
trị cho điều này: không lập doanh trại hay để lính nước ngoài 
trên lãnh thỏ VN. Chúng tôi có thể đạt tới một hiệp ước với bất 
kỳ người VN nào.” 

Maneli cảnh báo rằng các cường quốc Tây phương sẽ 
chống một chính phủ liên hiệp và [sẽ] đòi an toàn cho anh em 
Diệm-Nhu. Phạm Văn Đồng lập lại: “Mọi thứ đều có thể là đề 
tài thương thuyết. Chúng tôi có ước muốn chân thực chấm dứt 
tranh chấp, đề thiết lập hòa bình và thống nhất trên căn bản thực 
tế hoàn toàn. Chúng tôi là những người thực tế.” (41) 

Maneli kết thúc trong bản phúc trình gửi câp chỉ huy của 
ông tại Warsaw ngày 10-7-1963 răng cả 2 chính phủ VN muốn 
đạt thỏa ước theo kiểu riêng của họ. Họ muốn làm như thế mà 
“không có tham dự của các Siêu Cường Quốc, không có 
Moscow, không có Washington, và chắc chăn là không có Bắc 
Kinh; cả 2 chính phủ ước muốn có những cuộc nói chuyện tối 


188 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


mật và phải giữ một mặt ngoài chính thức nào đó.” Hà Nội đã 
đón nhận sáng kiến này, mà lần đầu tiên không xin sự cho phép 
của Bắc Kinh. 


Trang 313: 

Nếu Diệm và Nhu muốn sống còn, Maneli liên tục báo cáo 
về chính phủ của ông [Ba Lan] trong đầu tháng 8-1963 rằng, họ 
hoặc phải rời khỏi Việt Nam hoặc đàn áp Phật Tử. Hà Nội và 
Việt Cộng đã chọn lập trường “chờ cho một cuộc “nội chiến” 
mới và trong cơ hội đầu tiên này, CS sẽ hỗ trợ Diệm để chống 
lại người Mỹ.” 

Cả Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh đã nêu lập trường rõ 
ràng: “Mục tiêu và việc làm tối quan trọng của chúng tôi là dẹp 
bỏ người Mỹ. Và rồi chúng ta sẽ thấy.” Maneli không ngờ vực 
rằng “một hiểu biết tối mật” đã có giữa “Diệm-Nhu và Hà Nội” 
-- răng “khi nào Diệm-Nhu còn tham dự chống lại phía người 
Mỹ và đồng minh [của Mỹ], Hà Nội sẽ để cho Diệm-Nhu 
sống.” (42) 

Maneli nhận định, việc bổ nhiệm Lodge làm tân Đại sứ 
Mỹ đã khởi động ra các sự kiện dẫn tới việc ông lần đầu gặp 
ông Nhu hôm 25-8-1963. Thực sự, hành động của Bạch Ôc “đã 
khởi sự kết thúc chế độ ông Diệm” và buộc họ tấn công những 
người Phật Tử “thân Mỹ” trước khi Lodge tới VN. Anh em 
Diệm-Nhu đã tung ra trận tổng tấn công nhà chùa, theo Maneli 
lý luận, là để “tự cứu họ khỏi bị đảo chánh do Mỹ thúc đây,” 
nhưng hành vi tấn công chùa hóa ra lại làm mất uy tín chế độ 
trước người dân Việt và thế giới. | 

Bây giờ, trong tâm thức tuyệt vọng, Nhu sắp xếp để tân 
Ngoại Trưởng Trương Công Cừu mời Maneli vào dự bữa tiệc 
chỉ mới 4 ngày sau trận tổng tấn công các chùa, trong đó có Đại 
sứ Lodge trong danh sách khách mời của các viên chức ngoại 
giao. Đó là một quyết định chuyên hướng. Sự hiện diện của 
Maneli ghi dấu lần đầu một nhà ngoại giao Cộng Sản tham dự 
một buổi họp mặt cấp cao như thế ở Sài Gòn. Nơi đó, trong một 
cử chỉ dàn dựng sẵn, Lalouette (Đại sứ Pháp), Orlandi (Đại sứ 
Ý), d°Asta (Khâm sứ Vatican), và Goburdhun (Chủ tịch ICC) 


189 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


đã mang Maneili và Nhu hội ngộ. (43) 

Nhu nói với Maneli trong khi nhóm nhà ngoại giao này 
quan sát hai người, “Tôi đã nghe nhiều về ngài từ các bạn chung 
của chúng ta. Trong dân tộc Việt có sự nhạy cảm về chủ quyền 
Và sự bắt tín không chỉ đối với người Trung Quốc nhưng còn 
đối với tất cả những người chiếm đóng và thực dân, tất cả.” (44) 

Maneli và, tất nhiên là, cả những người khác đang trong 
cuộc nói chuyện, nghĩ trong đầu rằng có phải Nhu bao gồm cả 
người Mỹ [trong câu nói đó |2 

Nhu khăng định, “Bây giờ chúng ta muốn hòa bình, và chỉ 
muốn hòa bình thôi... Tôi tin rằng Ủy Hội Quốc Tế có thể và 
nên đóng một vai quan trọng trọng việc tái lập hòa bình tại Việt 
Nam.” 

Maneli cân trọng bảo đảm với Nhu rằng tất cả những 
thành viên Ủy Hội đã nghĩ rằng Ủy Hội “có thê giữ vai trò xây 
dựng nêu cả hai phía mong muốn.” 

Nhu nhắn mạnh, “Chính phủ Việt Nam ước muốn hành 
động theo tinh thần của Hiệp Định Geneva.” 

Maneli trả lời rằng, đó là cách duy nhất để đạt hòa bình và 
thống nhất. (45) 

Lodge đã gặp Maneli trong bữa tiệc, nhưng bị lôi đi trong 
phần giữa của một cuộc đối thoại, tình hình này cho thấy đánh 
giá ban đầu của Maneli về tính kiêu hãnh của Đại sứ Lodge. 
Nếu Lodge ở lại thêm một chút, thay vì về sớm, Lodge có thể 
đã nhận ra cuộc thảo luận của Maneli với Nhu. 


Trang 314: 

Kết hợp với những øì Bạch Ốc đã biết về liên lạc của Nhu 
với Việt Cộng và với Bắc Việt, những trao đổi công khai giữa 
Maneli và Nhu có thê đã khuyến khích chính phủ Mỹ xem xét 
về các tác động chính trị. Có phải buổi gặp gỡ này củng cố cho 
nỗi nghỉ ngờ đã lan rộng rằng Maneli đã trở thành trung gian 
giữa hai miền Việt Nam? Ảnh hưởng nào đã có từ các cuộc liên 
lạc Nam-Bắc đối với quan điểm các tướng lãnh VNCH về một 
cuộc đảo chánh? (46) 


190 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


IH 


Nỗ lực của Đại sứ Lodge đề trì hoãn bất kỳ hành động nào 
đã không có ảnh hưởng: Điện văn ngày 24-8-1963 của ông đã 
tới Washington vào lúc 2:05 giờ chiều Thứ Bảy, khi đó, như 
định mệnh đã sắp xếp, chỉ có vài cố vấn làm việc và họ là 
những người công khai chỉ trích chế độ ông Diệm. Forrestal 
(Phụ tá Cố vấn An ninh), Hilsman (Thứ Trưởng Ngoại Giao 
Viễn Đông Vụ), và Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Chính 
Trị Vụ) đọc bản điện văn của Lodge một cách quan ngại, ghi 
nhận răng điện văn đã xác minh nỗi nghi ngờ của họ về những 
thủ đoạn bất lương của Nhu trong cuộc tổng tấn công các chùa. 

Có phải tin này củng cô cho bản điện văn sáng hôm đó từ 
Sài Gòn có ghi lời Tướng Khánh cáo buộc rằng Nhu đang bí 
mật thương thuyết với Hà Nội? Có lẽ ngay cả phóng viên 
Halberstam đã chính xác trong ấn bản ngày hôm đó của tờ New 
York Times, khi ông tường trình rằng nhiều quan sát viên tại 
Sài Gòn đã gọi cuộc tổng tấn công nhà chùa là “cú đánh của 
Nhu.” 

Không kiểm chứng trước với Phụ tá Cố Vấn An Ninh 
Quốc gia McGoerge Bundy, Forrestal kèm một lá thư “chỉ để 
đọc thôi” vào một điện văn gửi Tổng Thống vào lúc 4:50 giờ 
chiều, thông báo về thư của Lodge và kèm một đề nghị đáp ứng 
với Sài Gòn, mà ba cô vấn — Forrestal, Harriman và Hilsman — 
đã soạn thảo với sự chấp thuận của Ball (Thứ Trưởng Ngoại 
Giao) và Đô Đốc Felt (Tư Lệnh Quân Lực Mỹ ở Thái Bình 
Dương) và muốn gửi ngay đêm hôm đó. 

Lodge khuyến cáo là “hãy chờ xem” cho tới khi ông có 
thể quyết định xem quân đội VNCH có hành động nào chống 
Nhu hay không. 

Harriman, Hilsman, và Forrestal thì muốn hành động tức 
khắc vì tình hình tại Sài Gòn có thể không “linh hoạt lâu nữa.” 
Hilsman gọi bức điện văn của Lodge là “có lẽ phán đoán thuyết 
phục nhất trước giờ” cho thấy các tướng lãnh VNCH không hài 
lòng với việc ông bà Nhu hung bạo với Phật Tử. 

Nếu Nhu còn nắm quyền, “chế độ sẽ tiếp tục đi theo 


191 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


chính sách tự sát mà không chỉ kéo Việt Nam xuống chỗ xấu hồ 
và thảm họa nhưng cũng kéo cả Mỹ như thế.” Harriman và 
Hilsman muốn rằng Mỹ phải “hành động trước khi tình hình tại 
Sài Gòn đóng băng.” (47) 

Sự thật đã trở thành không thể chối bỏ: Nhu là người trách 
nhiệm cuộc tổng tấn công các chùa. Điện văn 243, soạn bởi 
Harriman, Hilsman, và Forrestal (với giúp đỡ từ Mendenhall), 
kêu gọi Lodge phải công khai tố cáo Nhu về vụ tấn công chùa, 
trong khi Washington và đài VOA cùng làm như thế khi nào 
Đại sứ Lodge cho thấy thời điểm thích nghỉ lên tiếng. 

Nhu đã sắp xếp để công chúng có ân tượng răng quân đội 
VNCH trách nhiệm trận tắm máu đó và như thế tự đưa Nhu vào 
vị trí lãnh đạo... (Sẽ nhảy tới trang 344 để nói tiếp phần Nhu 
liên lạc với Hà Nội). 


Trang 344: 

Ngoại Trưởng Rusk đồng ý với khuyến cáo của Đại sứ 
Lodge đề tiếp tục áp lực ông Diệm phải tiến hành thay đổi chính 
phủ. Vẫn còn giữ lý luận giá trị rằng thấy cần cho một cuộc đảo 
chánh không có nghĩa là đồng lõa, Ngoại Trưởng khẳng định 
rằng Bạch Ốc sẽ hỗ trợ cho một nỗ lực đảo chánh của người 
Việt, nhưng Bạch Ốc không nên và sẽ không khởi dậy và điều 
hành một cuộc đảo chánh. 

Trong một có gắng giải thích cũng dao động như thế để 
phân biệt giữa động cơ Hoa Kỳ và hành động Hoa Kỳ, Rusk 
tuyên bố răng Diệm phải hiểu rằng Mỹ tìm kiếm “để cải thiện 
chính phủ [của Diệm] chứ không phải lật đồ.” 

Hạ Viện Mỹ mới đây đã cắt chương trình viện trợ, “phần 
lớn vì thất vọng trong toàn bộ các nỗ lực tại Việt Nam.” Nếu 
không có thay đổi chính phủ, Mỹ có thể sẽ ngưng tất cả viện 
trợ. 

Diệm phải chứng minh cho Quốc Hội Mỹ và cho dư luận 
thấy rằng “chúng tôi không yêu cầu người Mỹ tới để bị hy sinh 
nhằm hỗ trợ cho khát vọng của Bà Nhu muốn nướng thịt các vị 
sư.” 

Các biện pháp cứng răn bây giờ có cơ hội tốt, vì đã thấy 


192 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


ông Diệm “có thể cũng đã biết sợ trong những ngày gần đây.” 
G5) 

Tính bất khả tiên đoán của tình hình Việt Nam tiếp tục 
làm tối trí Bạch Ốc khi, vào ngày I tháng 9-1963, Đại sứ Lodge 
có buổi họp lâu 2 giờ với Nhu, trong đó cho thấy chuyện ngạc 
nhiên là Nhu đồng ý từ chức ra khỏi chính phủ như một dấu 
hiện của sự thành công trong cuộc chiến. Trước mặt Đại sứ Ý 
và Khâm sứ Vatican, Nhu tuyên bố rằng ông không còn được 
cần tới nữa và sẽ về hưu ở Đà Lạt sau khi chính phủ Sài Gòn gỡ 
thiết quân luật. 

Những vị khách lắng nghe kinh ngạc trong khi Nhu khẳng 
định một cách bị hài rằng Nhu ưa thích chờ đợi cho tới khi “các 
điệp viên Mỹ nào đó” những người vẫn còn đang ám trợ một 
cuộc đảo chánh chống lại gia đình ông đã rời khỏi Việt Nam. 
“Mọi người đều biết họ là ai.” | 

Bà Nhu sẽ rời Việt Nam ngày 17-9-1963 để dự Hội Nghị 
Liên Quốc Hội (Interparliamentary Union) tại Nam Tư, sau đó 
sẽ đi tới Ý Đại Lợi và có thể tới Mỹ, nơi bà có một lời mời để 
nói chuyện trước Câu Lạc Bộ Báo Chí Hải Ngoại (Overseas 
Press Club) tại New York. 

Khâm sứ Vatican sẽ sắp xếp để Tổng Giám Mục Ngô 
Đình Thục ra khỏi Việt Nam. 

Tuy nhiên, Nhu từ chối rời Việt Nam vì các liên lạc của 
Nhu với các cán bộ Việt Cộng, những thành phân . đã xuống tỉnh 
thần vì sự tiếp trợ không đủ từ Bắc Việt và đã sẵn sàng rời bỏ 
cuộc chiến vũ trang. (56) 

Đại sứ Lodge chắc chắn đã nhận ra rằng Nhu không thật 
thà về chuyện rút khỏi chính phủ và rằng Nhu đã giấu các động 
cơ. Có chứng cớ nào về thành công của quân lực VNCH? 
Những liên lạc nào Nhu đã thực hiện với Việt Cộng? Còn về 
những tin đồn về Nhu nói chuyện với Hà Nội? CIA đã gọi đó là 
“bí mật hiển lộ” trong giới ngoại giao ở Sài Gòn rằng Nhu đã 
liên lạc với Hà Nội và rằng người Pháp đang tìm kiếm hòa giải 
giữa Nam và Bắc VN. 


193 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Trang 345: 

Nhu mới đây đã nói với 15 tướng lãnh tại bộ tổng tham 
mưu Quân lực VNCH là đừng lo ngại về chuyện người Mỹ hăm 
dọa cắt viện trợ; Nhu “đã liên lạc với các anh em Miền Bắc và 
có thê có dịp nghỉ ngơi bằng cách yêu cầu Bắc Việt chỉ thị cho 
các du kích Miền Nam tạm ngưng hoạt động trong khi thương 
thuyết cho một thương lượng lâu dài.” Nhu đã tố cáo rằng CIA 
muốn Nhu “bước sang một bên,” và [CIA] đang làm việc với 
các “phần tử bí mật” trong chính phủ Mỹ để lật đồ chế độ Diệm. 
Chỉ có Đại sứ Lodge đưa tới hy vọng, theo Nhu khẳng định 
trong một lời tuyên bố và lời này hiển lộ ảo vọng cuả Nhu. 
“Chúng ta có thê vận dụng sai sử Lodge — Lodge sẽ đồng ý 
hoàn toàn với những suy nghĩ và những hành động của chúng 
ta.” (57) 

Thái độ sai lầm của Nhu cứ tiếp diễn mãi khi Maneli Đặp 
Nhu hôm 2-9-1963 (mà điều này nhiêu năm sau mới được biết) 
trong khi đang có sự phẫn nộ về một bài viết nơi trang nhất của 
tờ Từnes oƒ Vietnam trong đó cho thấy rạn vỡ giữa chế độ Diệm 
và Hoa Kỳ. Dòng tưạ đề nêu rõ, “CIA tài trợ một âm mưu đảo 
chánh.” 

Bài này do Nhu viết, bản gốc của bài đã kế ra tên nhiều 
viên chức CIA đứng sau âm mưu, trong đó có Trưởng phòng 
CIA tại Sài Gòn là Richardson. Có một vài người sau đó kê lại 
rằng, Bà Nhu đã xóa tên ông Nhu trên bài viết đó. 

Maneli tới Dinh, vào ngồi với Nhu ở một chiếc bàn nhỏ 
trong một căn phòng rải rác đồ đạc để lăn lóc “trông như một 
khối rác.” Nhu nhanh chóng khởi sự độc thoại trong đó có 
những ngôn ngữ và ý tưởng Mác-xít, điều này làm cho Maneli 
sững sờ. (58) 

“Tôi đang thực hiện một cuộc chiến để kết thúc chiến 
tranh vĩnh viễn tại Việt Nam; Tôi đang thực sự tác chiếnc hống 
chủ nghĩa Cộng Sản để kết thúc chủ nghĩa tư bản vật chất. Tôi 
đang tạm thời xiết lại tự do đỀ sẽ cho nó trong một hình thức vô 
hạn. Tôi đang củng có kỹ luật để khai tử những trói buộc ngoại 
tại. Tôi đang tập trung hóa đất nước để sẽ dân chủ hóa và sẽ 
phân tán quyền lực nói... Các ấp chiến lược là định chế căn bản 


194 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


của nền dân chủ trực tiếp. Khi người dân phát triển và thịnh 
vượng, họ sẽ trở thành hạt nhân chính của một tổ chức quốc gia, 
và rôi chính bản thân nhà nước — như Karl Marx đã nói — sẽ 
biến mắt.” (59) 

Nhu nhìn thấy cái nhìn kinh ngạc của Maneli, và lập lại 
tuyên bố đó. “Đúng vậy. Tôi đồng ý với kết luận cuối cùng của 
Marx: nhà nước phải biến mất — đó là một điều kiện cho chiến 
thắng cuối cùng của dân chủ. Ý nghĩa của đời tôi là làm việc để 
cho tôi có thể trở thành không cân thiết. Tôi không chống lại 
những cuộc thương thuyết và hợp tác với Miền Bắc... Nơi đây, 
Ủy hội Quốc tế -- và bản thân ngài—có thể đóng một vai trò 
tích cực.” (60) 

Maneli lập lại lời bảo đảm trước đó của ông đối với Nhu 
rằng Ủy hội Kiềm soát Quốc tế ICC sẽ làm mọi việc có thể để 
kết thúc chiến tranh, ghi nhận rằng Sài Gòn đang râm ran những 
tin đồn về những cuộc thương thuyết bí mật. Maneli tin Tăng 
Diệm và Nhu đã nghĩ rằng nếu họ tách lìa người Mỹ, họ có thể 
trong vị trí để sắp xếp cuộc thương lượng với Hà Nội. Do đó họ 
sử dụng nỗi sợ lan rộng này “để gây kinh hoảng và để bắt chẹt 
các đồng minh chống Cộng của họ.” (61) 

Sau đó trong ngày, Maneli nói chuyện với Lalouette, được 
Lalouette nhắn mạnh lân nữa rằng cách duy nhất để có hòa bình 
tại VN là xuyên qua chế độ Diệm. Maneli chưa bao giờ chấp 
nhận lời khăng định như thế. (Nhảy tới trang 362) 


Trang 362, từ giữa trang: 

Các nguồn tin tình báo củng cô niềm tin của Đại sứ Lodge 
rằng đã tới lúc phải hành động quyết liệt, đặc biệt bởi vì các bản 
tin liên tiếp cho thấy Nhu đang thương thuyết với Hà Nội, “có 
hay không có sự xúi dại của người Pháp.” 

Do Gaulle mới trước đó đã lập lại lời khăng định rằng chỉ 
có trung lập hóa Nam Việt Nam mới có thể ngăn cản làn sóng 
Cộng Sản xâm chiếm. Ông nói thê cũng có lợi ích riêng: 
phương cách đó sẽ trao một cơ hội để tái lập vị trí của Pháp 
trong khu vực. Thực sự, tham vọng của de Gaulle vượt xa hơn 
Việt Nam. Ông đã thu hút sự ủng hộ rộng rãi từ dân Pháp vì đã 


195 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


thiết lập Pháp Quốc như cường quốc trung gian chính trong việc 
làm giảm căng thắng Chiến Tranh Lạnh. 

Một chính phủ trung lập tại VN sẽ làm tăng ảnh hưởng de 
Gaulle như một lãnh tụ thế giới, và kết hợp với việc de Gaulle 
ủng hộ cho Trung Quốc vào Liên Hiệp Quốc, sẽ làm khựng lại 
những bước lớn đối với chính sách Mỹ tại Châu Á và Châu Âu. 

De Gaulle biết răng chỉ cần có những cuộc thương thuyết 
giữa Nhu và Hà Nội là sẽ hợp thức hóa được Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miễn Nam Việt Nam (NLEF) và sẽ tăng áp lực cho 
một hội nghị quốc tế về Việt Nam mà người Pháp có thê đóng 
vai chủ tọa. Liên Xô sẽ hỗ trợ, Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ nếu 
các nước tham dự kêu gọi Hoa Kỳ rời bỏ Nam Việt Nam. 

Đại sứ Lodge nhận định răng cơ hội duy nhất của Nhu để 
sống còn nằm trong việc sắp xếp với Bắc Việt để buộc Mỹ ra đi. 


Trang 363 —- 364: 

Cả McCone (Giám Đốc CIA) và Harriman (Thứ Trưởng 
Ngoại Giao Hoa Kỳ về Chính Trị Vụ) đều biết lời cảnh báo của 
Robert Thompson (Chuyên gia về chống du kích, đã xóa số 
cuộc chiến của Cộng Sản Mã Lai, và là Trưởng Phái Đoàn Cố 
Vấn Anh Quốc đề giúp Hoa Kỳ ở VN) rằng “lá bài độc mà Nhu 
có là việc Mỹ rút quân. Để có lá bài đưa ra như thế,” Thompson 
nhận định, “Bắc Việt sẽ trả gần như với mọi giá.” (33) 

CIA cũng nhận thấy rằng nhiều phần là chế độ Diệm, Hà 
Nội và người Pháp đang thúc giục để dẫn tới hòa giải hai miền 
Nam-Bắc. Phải thú nhận rằng, sự thống nhất Việt Nam không 
phải là giải pháp thay thế khả thi trong tình hình có những căm 
thù cay đắng hiện nay. Nhưng một cuộc ngưng bắn có thể củng 
có đòi hỏi của Hà Nội rằng Mỹ phai rút hoàn toàn khỏi Việt 
Nam, sau đó là sự thiết lập một chính phủ liên hiệp ở Miền Nam 
VN trong đó đón nhận tất cả các nhóm chính trị, kể cả Việt 
Cộng. 

Người Pháp đã đứng hành động như vai trò liên lạc của 
Hà Nội với Tây Phương. Mặc dù Nhu sẽ đối diện sự chống đối 
gay gắt từ các tướng lãnh VNCH đối với bất kỳ thỏa hiệp nào 
với Miền Bắc, Nhu có thê nghĩ chuyện này khả thi nhờ ủng hộ 


196 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 
từ người Pháp. 

Nhà bình luận Joseph Alsop trong bài viết ngày 18-9-1963 
trên tờ Washington Post đã làm cho Bạch Ốc thêm quan ngại. 
Và viết tưạ đề “Very Ugly Stuff? (Chuyện Cực Kỳ Xấu Xa), 
Alsop cáo buộc rằng, lần đầu tiên Nhu thú nhận đã liên lạc với 
Hà Nội. (34) 

Nếu như thế, hành vị của Nhu hứa hẹn hậu quả nghiêm 
trọng đối với chính sách Mỹ. Nhu nhận định rằng thương lượng 
Nam-Bắc là rủi ro, nhưng đáng chấp nhận nếu có rủi ro. Làm 
sao Nhu có thê biết chắc rằng Nhu (và ông anh) sẽ sống sót với 
sắp xếp mới chứ? 

CIA nhận định rằng thống nhất tức khắc là không có vẻ gì 
được, vì Hà Nội trước đó đã công khai tuyên ngôn ý định sáp 
nhập Nam VN. Nhưng Bắc VN tất phải kiên nhẫn, và sẽ muốn 
làm dịu cuộc chiến trước khi Hoa Kỳ tăng sự tham dự. 

Sài Gòn có lẽ sẽ có thể chấp nhận ngưng bắn và một vài 
hình thức của sự trung lập từ sự tự bảo tồn. Nhu đã nói rõ lập 
trường rồi. Cả công khai và cả nơi riêng tư, Nhu tố cáo Mỹ đã 
đưa Nam VN vào vị trí thuộc địa. Tuy nhiên, ở một mặt khác, 
việc Nhu nói rằng có sự ủng hộ của Mỹ đã làm suy yếu những 
người đối lập với chế độ Diệm tại Nam VN trong khi làm tăng 
uy tín Nhu. 

Bệnh hoang tưởng quyền lực của Nhu đã lộ hắn ra trong 
A khoe khoang răng duy có Nhu có thê cứu Nam VN. Tôi là 

“xương sống duy nhất” của cuộc chiến chống Cộng, Nhu khoe 
với Alsop. “Ngay cả nếu người Mỹ quý vị có rút đi, tôi sẽ vẫn 
thắng cuộc chiến với cương vị lãnh tụ của phong trào du kích vĩ 
đại của tôi.” 

Cả Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần và Chánh Văn Phòng 
Võ Văn Hải (thư ký riêng cuả Diệm) đều nói rằng Nhu đã hút 
nha phiến trong hai năm qua, như thế giải thích cho bệnh hoang 
tưởng về tính vĩ đại của Nhu. (35) 

Cơn lốc những sự kiện đã làm cho mùa thu năm 1963 trở 
thành thời kỳ nghiêm trọng tại VN. Chế độ Diệm đã gỡ thiết 
quân luật vào ngày 16-9-1963, nhưng chính sách đàn áp Phật 
Tử vẫn không ngừng. Trong một bản tin phát thanh cùng ngày, 


197 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


NLF lên án chế độ Diệm vì đã đàn áp Phật Tử và “tập đoàn Mỹ 
hiểu chiến” đang tiến “vào một đường hằm không lối ra.” Rằng 
tất cả những đồng bào Nam VN hãy nổi dậy chống “bọn xâm 
lược Mỹ và các con chó săn của chúng — gia đình Ngô Đình 
Diệm.” 

Cả những nguồn tin tình báo Mỹ và the Country Team in 
South Vietnam (cụm từ này có nghĩa: các viên chức Tòa Đại Sứ 
Mỹ) kết luận rằng những người chống Nhu có mặt ở mọi cấp 
trong chính phủ, cũng như trong quân đội VNCH và trong giới 
trí thức thành thị. MACV nhận định rằng các sĩ quan cao cấp 
nhất cuả quân lực VNCH bác bỏ vai trò lãnh đạo của Nhu 
“trong bất kỳ điều kiện nảo.” 

Nếu những nhận định này là chính xác, hễ Nhu càng hành 
động, là càng bảo đảm sẽ rơi khỏi quyên lực. 

Trang 406: 

Đại sứ Lodge đã chính xác khi khẳng định rằng không 
người Mỹ nào có thê ngăn cản các tướng VNCH để chận cuộc 
đảo chánh. 

Những lực mạnh mẽ đã thúc giục họ hành động, đáng ghi 
nhận nhất là việc chính phủ Kennedy đã cắt giảm viện trợ một 
phân, sự ủng hộ thấy. rõ của Lodge, và hậu quả thảm tử chắc 
chắn xảy ra cho họ nếu có bất kỳ thương lượng nào đạt được 
giữa Nhu và Hà Nội. 

Tướng Tôn Thất Đính về sau giải thích về cuộc đảo chánh 
trong nhiều cách, trực tiếp nhất là việc Nhu mới liên lạc với 
Tướng Việt Cộng Văn Tiến Dũng xuyên qua đại điện Ba Lan 
trong Ủy Hội Kiêm Soát Quốc Tế ICC. 

Nhu có vẻ như gần thu xếp xong việc kết thúc cuộc chiến, 
sẽ giữ gìn được chế độ Diệm, và sẽ tới cao điểm là các bản án 
tử hình cho những người âm mưu đảo chánh. Giây phút cốt tủy 
đã tới khi các tướng lãnh chống đối nhận ra nỗi nguy hiểm chết 
chóc lớn hơn trong việc trĩ hoãn đảo chánh thay vì tiến hành 
luôn. (70) 

Vào cuối tháng 10-1963, một cuộc đảo chánh lần nữa thấy 
như dường tất yếu. Đại sứ Lodge báo cáo rằng có ít nhất 10 
nhóm nói về chuyện đảo chánh, nhưng nhóm chính yếu, đĩ 


198 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


nhiên, là các tướng lãnh cao cấp cuả quân lực VNCH. 

Lần này khác một trời một vực với kinh nghiệm hồi tháng 
8-1963. Chính phủ Kennedy đã ra dấu hiệu ủng hộ, Tướng 
Dương Văn Minh và các bạn tướng lãnh của ông có một kế 
hoạch, và việc Nhu thương thuyết với Hà Nội đã xóa bỏ mọi đo 
dự của họ. - 

Bạch Ốc nêu chính sách hồi tháng 8-1963 là sẽ ủng hộ các 
tướng nếu họ thành công và sẽ không bao giờ biết tới nêu họ 
thất bại. Nhưng tình hình quốc nội và quốc ngoại VN đã suy 
sụp tệ hại trong 2 tháng qua, tới nổi một cuộc đảo chánh trở 
thành một lối khả thi duy nhất cho chính phủ Kennedy đề gỡ rối 
cho quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. 

Chỉ có sự thay đổi chính phủ Nam VN, mà Hoa Kỳ có thể 
tuyên bố có sự tiễn bộ cần và đủ trong nỗ lực viện trợ để [rút 
bớt quân Mỹ và] trở về mức chỉ duy trì cố vấn Mỹ cấp thấp và 
mức độ viện trợ tương đương hồi đầu năm 1961. 

Một lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ, cả Hải quân và Không 
quân, đã tiến vào khơi sát bờ biên Nam VN để sẵn sàng di tản 
người Mỹ. Đại sứ Lodge được lệnh từ chối bất kỳ lời nài nỉ xin 
giúp nào từ bất kỳ phe nào trong cuộc đảo chánh. Nhu có vẻ 
như sẵn sàng thương thuyết để đạt thương lượng với Hà Nội. 
Đối với các tướng lãnh VNCH, bây giờ hoặc sẽ không bao 
giờ... (7l) 


HÉT BẢN DỊCH 
NOTES 


Chú thích cho các trang 310-314: 

35. Lodge to Rusk, Aug. 24, 1963, FRUS, 3: Vietnam 
January-August 1963, 62021; Presidents  Intelligence 
Checklist (sent to Hyannis Port, Mass.), Aug. 24, 1963, 1bid., 
ed. no(e, 626; Current Intelligence Memorandum, CTIA, Aug. 
26, 1963, ibid., ed. note, 626. 

36. Acting sec. of state to Lodge, Aug. 25, 1963, FRUS, 3: 
Vietnam January— August 1963, 635; CIA station 1n Saigon to 


199 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


CIA in Washington, Aug. 25, 1963, 1bid., 633-34; author”s 
interview with Hilsman, Sept. l7, 2001; Hammer, Deaíh im 
November, LTï; Winters, Year oƒ the Hare, 61. 

37. Noltung Oral History Interview, 80-81 (May 6, 1970), 
JFKL; Trueheart Oral History Interview, I: 53-54, LBỊL; 
Nolung Oral History Interview, IIS—-ló6, May 7, 1970, by 
Joseph E. O°Comnor, for JFKL Oral History Program. 

38. Mieczyslaw Maneli, War oƒ the Vanguished (New York: 
Harper and Row, 1971), 115, 117-168, 121, 125. A photograph 
had circulated among the diplomatic corps that suggested an 
1immoral lalson between Maneli and Madame Nhu. Maneli 
denied both charges, although wittily remarking that “a love 
affair with as In(eresting and unusual a woman as Madame 
Nhu... could only adorn a man”s blography.” Ibid., I12—13. See 
also Langguth, Óur Vietnam, 232, and Logevall, Choosing War, 
6-12. Later exiled from Poland, Maneli came to the United 
Sfates and taught political sclence at Queens College in New 
York. Hammer also emphasIzes France”s w1sh to reestablish 1ts 
control over Vietnam. See Deafh in November, 222. Dinh told 
the press that the Diem government “had entered negotiatlons 
with the Commumisfs... by contacting the Polish representatIve 
on the ICC.” Policy oƒ the Military Revolutionary Council and 
the Provisional Œovernment oƒ the Republic oƒ Vietnam 
(Saigon: Ministry of Information, 1963), 32. Wason Pamphlet, 
Department of State Vietnam 3/73+. Echols Collecton: 
Selections on the Vietnam War. 

39. Manell, War øƒ the Vanguished, 121-22; Ho quoted 1n 
Hammer, Deafh in November, 221-22. 

40. Maneli, War oƒ the Vanquished, 127; Hammer, Đeath in 
November, 223; Lalouette quoted 1n 1bid. 

4I. Manell, War oøƒ the Vanguished, 127-28; Hammer, 
Death in November, 223—24; Winters, Year oƒ the Hare, 43-44; 
Duliker, Ho Chỉ Minh, 534. Ho Chỉ Minh expressed the same 
pe€ace terms In an Interview with Wilfred Burchett that appeared 
in Moscow?s Wew Times on May 29, 1963. See FRUS, 4: 
Vietnam August-lecember I963, 85 n. 3. 


200 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


42. Manell, War oƒthe Vanqguished, 128-29, 131, 134. 

43. Ibid., 135-377; Hammer, Death in November, 220-21. 

44. Nhu's first quote in Hammer, Deaíh im November, 22]; 
Nhu”s second quote in Manell, War øƒthe Vanquished, 138. 

45. Remainder of conversaton 1n Manell, War øƒ the 
Vanqguished, 138—39. 

47. David Halberstam, “U.S. Problem in Saigon,” WMew York 
Times, Aug. 24, 1963, p. 2; Forrestal to JFK, Aug. 24, 1963, 
encl.: Ball to Lodge, Aug. 24, 1963, FRUS, 3: Vietnam 
January-August 1963, 625; Forrestal to JEK, Aug. 24, 1963, 
1bid., 627; Hilsman, 7o Move a Nation, 485, 485 n. 1; Newman, 
JFK and Vietnam, 346—51; Kaiser, American Tragedy, 231—34. 


Chú thích cho trang 344-345: 

55. Forrestal to JFK, Aug. 25, 1963, encl.: Lodge to Rusk 
and Hilsman, CAS (Controlled Action Source or CIA) statlon 
292, Aug. 24, 1963, NSF, Countriles— Vietnam, box 198A, 
JFKL; Ball to Lodge, Aug. 25, 1963, I1bịd; Hilsman, 
“McNamara”s War,” 157. 

56. William Colby, Losf Victory: A Firsthand Account oƒ 
Americas Sixteen-Year Involvement In Vietnam (Chicago: 
Contemporary Books, I989), 138; Taylor, Swords and 
Plowshares, 292—94; Rust, Kennedy im Vietnam, I19; Hilsman, 
To Move a Nafion, 487-8S; memo for record by Krulak, Aug. 
24, 1963, FRUS, 3: Vietnam January-August 1963, 630-31; 
Gilpatic Oral History Interview, l1: 5-6, LBJL; Hilsman, 
“McNamaraˆs War,” 157; Halberstam, Besf and the Brightest, 
263-641. 

57. First JFK quote in Reeves, President Kennedy, 567; 
second JFK quote in Rust, Kennedy im Vietnam, ] 19. 

58. Ball”s Interview of 1988 quoted in Winters, Year øƒ the 
Haứe, 57; Rust, Kennedy im Vietnam, l19-20; Ball, Past Has 
Another Partern, 370, 372; Hilsman Oral History Interview, 31, 
34-35, JFKL; Colby, Losf Victory, 138. 

59. Hilsman Oral History Interview, 35, JFKL; Hilsman, 
“McNamaras War,” 158; Schlesinger, Thousand Days, 825; 


201 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Schlesinger, RobDert Kennedy and His Times, 145—46. 

60. Memo for record of meeting at White House, Aug. 26, 
1963, FRUS, 3: Vietnam January-August 1963, 638—39, 639 n. 
5; Hilsman memo of meeting, Aug. 26, 1963, Vietnam: White 
House Meetings, Hilsman Papers, box 4, JFKL Those present 
included Rusk, McNamara, Taylor, Ball, Harrman, Gilpatric, 
CLA Deputy Director General Marshall Carter, Helms of the 
CLA, Hilsman, William Bundy, Forrestal, and Krulak. 

61. Taylor quoted in Rust, Kennedy im Vietnam, l14; Memo 
for record of meeting at White House, Auøg. 26, 1963, FRUS, 3: 
Vietnan January-Augusft 1963, 639; Hilsman memo_ of 
meeting, I1bid., 639 n. 7; JoInt Chiefs of Staff to Felt, Aug. 27, 
1963, 1bid., 639 n. 7; Hilsman Oral History Interview, 34, 
JFKL. 


Chú thích cho trang 362-364: 

33. Research memo from Hughes to Rusk, Sept. II, 1963, 
NSF, Countrles—VIetnam, boxes 200-201, JFKL; memo to 
Bundy from Robert Neumamn, Sept. 15, 19643, I1bid.; Lodge to 
Rusk, Sept. 13, 1963, #ƑRUS, 4: Vietnam August-December 
1963, 203; memo of telephone conversation between Harriman 
and McCone, Sept. I3, 1963, Ibid., 204; Saigon embassy to 
Rusk, Sept. 12, 19643, ibid., 204 n. 4. 

34. Memo from Chester Cooper, chaIr of CIA”s Working 
Group on Vietnam, to MecCone, Sept. 19, 1963, NSE, 
Countries—Vietnam, boxes 200-201, JFKL; memo for 
McCone, Sept. 26, 1963, FRUS, 4: Vietnam Augusf=December 
1963, 2095-96. 

35. CLA memo from Ray Cline, deputy director of 
Iinteligence, for Bundy, Sept. 26, 1963, NSE, Countrles— 
Vietnam, boxes 200-201, JEKL; Hughes to Rusk, Sept. I5, 
1963, Ibid.; Nhu quoted in “Victory In Defeat?” Newsweek, 
Sept. 30, 1963, p. 38. 


Chú thích cho trang 406: 
70. Lodge to Rusk, no. 973, Nov. §, 1963, NSE, 


202 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Countries——V1etnam, boxes 202—3, JFKL; McGeorge Bundy to 
Lodge, Oct. 30, 1963, FƑRUS, 4: Vietnam August-December 
1963, 500-501; Dinh”s claim to secret negotiatlons between 
Nhu and Hanoi In Seth S. King, “Hanoi Problems Said to 
Increase,” )New York Từưnes, Nov. 10, 1963, p. 4. 

71. Gravel, ed., Penfagon Papers, 2: 260, 264; Bundy to 
Lodge, CAS 79109, Oct. 30, 1963, 1bid., 783; Bundy to Lodge, 
Oct. 30, 1963, FRUS, 4: Vietnarn Augusf—Ùecember T963, 502. 


203 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


ĐIỆN VĂN 68 NGÀY 6-9-1963: 
NHU LẬP DANH SÁCH ÁM SÁT VIÊN CHỨC MỸ 





(LỜI NGƯỜI DỊCH: Điện văn 68 do tình báo Mỹ từ Sài Gòn 
gửi về Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ, đề ngày 6 tháng 9-1963 — 
tức là gần 3 tháng sau ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp 
thiêu thân, và 2 tuần sau ngày ba mẹ bà Nhu là ông bà Trần Văn 
Chương từ chức Đại sứ VN tại Mỹ và từ chức Quan sát viên 
VNCH ở LHQ — kết hợp 2 bản phúc trình tình báo, cho thấy 
tình hình như sau: 

e Ông bà Nhu công khai bày tỏ lòng căm thù Mỹ qua lời nói và 
bài viết; 

e Khiêm, em bà Nhu, được giao chỉ huy một đơn vị cảnh sát 
đặc biệt cho bà Nhu; 

® Nhu lập danh sách để dự tính sẽ ám sát các viên chức Mỹ; 

e Một bài viết trên báo quốc doanh VNCH tố cáo Mỹ/CIA âm 
mưu đảo chánh, và bà Nhu tự nhận là đã viết hầu hết các phần 
trong bài đó; 

e Bà Nhu nhiều lần công khai chê ông Diệm yếu đuối, dựa vào 
bà để chống Cộng. 


Như thế, qua điện văn 68, chúng ta có thê thấy: 

e chức có vấn của ông Nhu, chức Dân biểu của bà Nhu đã có 
quyền chỉ huy cả quân đội, cảnh sát, tự lập đơn vị mật vụ riêng, 
bất kê Hiến pháp và Quốc hội; 


204 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


e công khai xem Mỹ là kẻ thù, sử dụng biện pháp côn đồ là lập 
danh sách ám sát, cho dù chỉ là hù dọa cũng đã vi phạm công 
pháp quốc tế về quyền đặc miễn ngoại giao, và là tội chủ mưu 
sát nhân. Khi đã ngang ngược với Mỹ như thế, có thể hiểu là 
nhà Ngô ám sát các nhà đối lập VN là chuyện nhỏ - 
như đã ám sát các chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo, xem 
http://inyurl.com/HoangNamGiao-PGHH; hay ám sát chức sắc 
Cao Đài, xem htp://tinyurl.com/HoangNamGiao-CaoDai; 

® với hành vi của bà Nhu kiểu đối xử với người lớn trong nhà 
như chửi cha, mắng mẹ, chê anh... như thế, thì người dân bình 
thường bị đội xử ra sao? 


Đính kèm dưới đây là bản gốc bằng Anh ngữ. Dịch toàn văn bởi 
Cư sĩ Nguyên Giác.) 


BẢN DỊCH 


68. Bản Ghi Nhớ từ Giám Đốc Phòng Tình Báo và 
Nghiên Cứu (Thomas Hughes) Trình Lên Ngoại Trưởng Hoa 
Kỳ(1) 

'Washington, ngày 6 tháng 9-1963 

ĐÈ TÀI: Mưu tính của ông bà Ngô Đình Nhu 

Hai bản phúc trình tình báo nhận được hôm nay (2) cho 
thấy thái độ căm ghét và coi thường mà ông Ngô Đình Nhu, vợ 
ông và các thuộc hạ thân tín của gia đình họ Ngô bày tỏ đối với 
Hoa Kỳ khởi phát từ các diễn biến mới đây ở Nam Việt Nam. 

1. Bản phúc trình đầu tiên (TDCS DB-3/656 ,446) liên 
hệ tới một cuộc phỏng vấn người em của bà Nhu, ông Trần Văn 
Khiêm, vào ngày 31-8-1963 thực hiện bởi Denis Warner, một 
phóng viên người Úc khả tín. Warner thông báo cho một viên 
chức Mỹ rằng Khiêm đưa cho xem một danh sách các nhân viên 
Hoa Kỳ trong Tòa Đại Sứ Mỹ, USIS (Sở Thông Tin Hoa Kỳ), 
USOM (Sở Công Tác Hoa Kỳ), và MACV (Trung Tâm Viện 
Trợ Quân Sự Tại VN) mà ông ta đang lên kế hoạch ám sát. 
Warner nói rằng, việc ám sát người Mỹ sẽ dẫn tới việc Thủy 
Quân Lục Chiến Mỹ đồ bộ ngay trong vòng vài giờ, và Khiêm 


205 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


trả lời rằng đang có 20,000 chiến binh VN đóng ở Sài Gòn để 
đối phó chuyện đó. Tuy nhiên, Khiêm lộ vẻ ấn tượng khi 
Warner trả lời tiếp rằng một sư đoàn lính TQLC Mỹ sẽ nhanh 
chóng quét sạch bất kỳ lực lượng chống đối nào. 

Chúng tôi không nghĩ rằng chính phủ VN lúc này muốn 
làm những chuyện như thê đối với các viên chức Hoa Kỳ. Tuy 
nhiên, chúng tôi có thể dự kiến rằng chiến dịch chống Mỹ hiện 
nay như đã thấy trên báo chí quốc doanh và trong các bản tuyên 
bố chính thức sẽ vẫn tiếp diễn; những cuộc tụ họp hay biểu tình 
chống Mỹ cũng có thê tiếp tục. Khiêm là em của bà Nhu, và cha 
của y là ông Trần Văn Chương, cựu Đại sứ Mỹ tại Hoa Kỳ, đã 
chỉ trích y là bất tài, tham những và hèn nhát. Lần gần nhất 
chúng tôi nghe về Khiêm là ngày II tháng 8-1963, khi Thuần 
(Bộ Trưởng Phú Tổng Thống) thông báo với Đại sứ Nolting 
rằng bà Nhu trước đó đã tổ chức một biệt đội cảnh sát riêng của 
bà, chỉ huy bởi Khiêm. Thuần tuyên bố rằng bản thân Nhu có 
thể cũng liên hệ vụ sắp xếp biệt đội đó. Nolting sau đó nêu điểm 
này ra với ông Diệm, và ông Diệm bác bỏ chuyện đó. Bản phúc 
trình trên cho thấy rằng Khiêm có thể thực sự có một số trách 
nhiệm “an ninh đặc biệt” và rằng, hoặc Diệm nói dối, hoặc 
không được thông báo diễn tiễn đó. 

2. Bản phúc trình thứ nhì (TDCS DB-3/656,445) liên hệ 
tới bài viết ngày 2 tháng 9-1963 trên báo Times øƒ Vietnam (3) 
trong đó cáo buộc Mỹ, và đặc biệt là Sở Tình Báo Trung Ương 
CIA, âm mưu kích động một cuộc đảo chánh. Vào ngày 5 tháng 
9-1963, Đệ Nhất Thư Ký của Tòa Đại Sứ Đức Quốc -- được 
chuyên thông tin từ một phóng viên báo Der Spiegel người 
trước đó đã phỏng vấn bà Nhu -- nói với một viên chức Mỹ 
rằng bà Nhu nhìn nhận bà đã viết hầu hết, nếu không phải toàn 
bộ, bài báo đó. Có tin là bà cũng đã tuyên bố rằng hầu hết các 
rắc rồi của Nam VN là do từ cách tường thuật tin tức sai lạc của 
báo chí Mỹ và từ sự can thiệp của người Mỹ. Bà cũng cáo buộc 
rằng Đại Sứ Lodge đang lên kế hoạch gỡ bỏ bà hay ám sát bà. 
Bà thêm rằng Diệm quá yêu đuối và lệ thuộc vào bà để có hỗ 
trợ và sức mạnh nhằm thực hiện cuộc chiến chống Cộng và các 
kẻ thù khác. 


206 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Chúng tôi nghỉ ngờ rằng bài viết trên tờ Tửnes øƒ 
Vietnam (Việt Nam Thời Báo) được viết, hay ít nhất là được gợi 
ý, bởi ông bà Nhu. Dĩ nhiên, bà Nhu biết rằng chúng ta muốn bà 
ra đi, và bà có lẽ cảm thấy rằng bà sẽ là mục tiêu chính trong bất 
kỳ nỗ lực đảo chánh nào nhằm vào chế độ. Lời tuyên bố của bà 
về ông Diệm gợi nhớ những lời tuyên bố công khai tương tự bà 
đã nói khoảng một tháng trước, và là lời đụng chạm ông Diệm ở 
điểm rất mực nhạy cảm. 


NOTES: 

tNguồn: Library of Congress, Harriman Papers, 
Vietnam-Policy. Mật; Hạn chế phổ biến; Không phổ biến cho 
người ngoại quốc/không phổ biến ra ngoài Hoa Kỳ/Chỉ dùng để 
khảo sát. Điện văn soạn bởi Allen S. Whiting, Ciám Đốc Sở 
Nghiên Cứu và Phân Tích về Viễn Đông, và Leo G. Sarris của 
Sở này. 

? Cả hai đều đề ngày 5 tháng 9, cả hai đều chưa được in. 
(Kennedy Library, Natonal Security Files, Vietnam Country 
Series, CLA Cables) 

Š Vào ngày 2 tháng 9, tờ Times of Vietnam in một bài ở 
trang nhất dưới tựa đề “CIA Financing Planned Coup D'Etat” 
(CIA Tài Trợ Một Âm Mưu Đảo Chánh) trong đó có nội dung 
chính nói rằng CIA kết hợp với Việt Cộng chi nhiều triệu đôla 
để tìm cách lật đỗ chính phủ Diệm vào ngày 28-8-1963. Xem 
Mecklin, Mfission ïn Tormenr, các trang 201-203, về vai trò của 
báo Từnes øƒ Viemam và quyền Chủ Bút là Ann Gregory trong 
chính trị VN. 


NGUYÊN VĂN: > 


207 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


122 Foreign Relations, 1961-1963, Volume IV 


68. Memorandum From the Director of the Bureau oÝ 
Intelligence and Research (Hughe3) to the Secretary of 
State 


Washington, September 6, 1963. 
SUBJECT 
State of Mind of the Nhus 


Two intelligence reports received today? reflect the heightened 
contempt which Ngo Dinh Nhu, his wife, and other close confidants 
of the Ngo family hold for the United States as a result oÝ recent 
developments in South Vietnam. 


1. The first report (TDCS DB-3/656,446) relates to an interview oí 
Madame Nhu“s brother, Tran Van Khiem, on August 31 by Denis 
Wamer, a reliable Australian correspondent. Warner informed an 
American official that Khiem showed him a list of United States Em- 
bassy, USIS, USOM, and MACV personnel he was planning to assas- 
sinate. Warner indicated that the assassination of Americans would 
result in the landing of United States Marines within hours to which 
Khiem replied that there are 20,000 Vietnamese troops in Saigon to 
meet this eventuality. However, Khiem seemed impressed with 
Warners counter that a division of Marines would quickly wipe out 


any opposing íorces. 

We do not think that the Vietnamese Government would at this 
time sanction such acts against American officials, However, we can 
expect that the current anti-American campaign as reflected ín the 
8overnment-controlled press and in official statements will continue; 
anti-American rallies or đemonstrations are also possible. Khiem is the 
brother of Madame Nhu, and his own father, the former Vietnamese 
Ambassador to Washington, Tran Van Chuong, has denounced him a$ 
incompetent, corrupted, and cowardly, The last we have heard oÍ 
Khiem was on August 11 when Secretary of State for the Presidency 
Thuan informed Ambassador Nolting that Madame Nhu had org3- 
nized her own secret police squad headed by Khiem. Thuan stated that 
Nhu himself was possibly also involved. Nolting subsequently raised 
this point with Diem—the latter denied it flatly. The above report 


! Source: Líbrary of Congress, Harriman Papers, Vietnam—Pollcy. Secret; Limit 
Distribution; No Foreign Dissem/No Dissem Abroad /Background Use Only. Drafted ty 
Allen S, Whiting, Director of the Ofôce of Research and Analysis for the Far East, ané 
Leo G. Sarris of that office. : 

?Both đated September 5, neither printed. (Kennedy Library, National SecuriY 
Fies, Vietnam Country Series, CIA Cables) 


208 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Reassessment in Washington; Inaction in Saigon 123 


would indicate that Khiem may actually have some ““special security“” 
responsibilities and that Diem was either lying or had been kept igno- 
rant of the đevelopment. 

2. The second report (TDCS DB-3/656,445) relates to the Sep- 
tember 2 article in Times øƒ Vietnam? which charged the United States, 
and specifically the Central Intelligence Agency, with an attempt to 
inspire a coup. On September 5, the First Secretary o( the German 
Embassy, passing on information given to him by a Der Spiegel corre- 
spondent who had interviewed Madame Nhu, told an American offi- 
cial that Madame Nhu admitted she had written most, if not all, of the 
article. She is reported to have also stated that most of South Viet- 
nam“s troubles resulted from false reporting by the American press 
and from American interference. She even charged that Ambassador 
Lodge was planning to have her removed or murdered. She added that 
Diem was too weak and was dependent upon her for support and 
strength to carry out the struggle against the Viet Cong and other 
enemies, 

We have suspected that the Times oƒ Vietnam article was written, 
or at least inspired, by the Nhus. Of course, Mađame Nhu is aware 
that we want her to leave, and she probably feels she would be a main 
target in any coup attempt against the regime. Her statement on Diem 
recalls a similar public statement of hers about a month ago and one 
which touched Diem on a very sensitive point. 





SG Ho tho TÌM đý VWingg pgðNihe3le front-page story unđer a head- 
line entiled “CA Financing Planned Coup DÊtat/“ which had as Íts central premise 
that the CÍA in conjunction with the Viet spent millioas of dollars to try to 
9verthrow the Diem government on August 28 Mecklin, M4issiow in Terment, TP. 
ke regarding the role of the Times eƒ Vietnam and lts acting eđitor, Ann 
Ín Vietnamese politlcs, 


209 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


MỸ: LÍNH VÀ DÂN VIỆT NAM PHÁN NỘ, 
ẤP CHIẾN LƯỢC TRÌ TRỆ, VNCH SẼ SỤP VÌ NHU 
Cự sĩ Nguyên Giác dịch 





Foreign Relations of the United States, 1961-1963 
Volume IV, Vietnam, August-December 1963, Document 
110 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Hồ sơ tối mật này được cơ quan tình báo 
Mỹ trình lên Ngoại Trưởng Hoa Kỳ vào ngày 15-9-1963, hơn 3 
tuần sau ngày ông Ngô Đình Nhu chỉ huy trận tổng tấn công các 
chùa, cho thây tình hình sau: 

° Tổng Thống Ngô Đình Diệm trở thành búp bê của Nhu; 

e Nhu đã bêu xấu, đây các nhân sự tài năng và trung thành xa 
khỏi ông Diệm; 

e Nhu chỉ huy Mật Vụ và Lực Lượng Đặc Biệt, gài hệ thống 
mật báo khắp nơi; 

e Nhu dựng chứng cớ ngụy tạo, chụp mũ Phật Tử là Cộng 
sản; 
e Nhu căm thù Mỹ, tố Mỹ cấu kết với thực dân, phong kiến để 
biến VN thành vệ tinh; 

e Nhu nói phải chống Mỹ, bắt tay với Hà Nội, làm quân đội 
Nam VN mất tỉnh thần; 

e Chương trình ấp chiến lược trì trệ suốt 3 tháng liền; 





210 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


e Tư Lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù VNCH, và Chánh văn phòng của 
ông Diệm nói Nhu phải đi; 

e Nhu hút thuốc phiện nhiều năm, và đã hoang tưởng tâm 
thần; 

e Lòng dân VN căm thù Nhu, và CS sẽ chiến thắng nếu còn 
Nhu lãnh đạo Nam VN. 


Cuối bản dịch sẽ đính kèm bản scan. Bản dịch thực hiện bởi Cư 
sĩ Nguyên Giác.) 


BẮT ĐẦU BẢN DỊCH 


110. Bản ghi nhớ từ Giám Đốc Sở Tình Báo 
và Nghiên Cứu (Thomas Hughes) trình lên Ngoại 
Trưởng (1) 


Washington, ngày I5 tháng 9 năm1963 

ĐÈ TÀI 

Vấn đề ông Nhu 

Ngô Đình Nhu đã đóng vai trò chủ yếu trong 
việc thực hiện cuốc chiến chống lại Việt Cộng. Ông là 
A lực năng động phía sau chương trình ấp chiến lược. 
Ông đã ảnh hưởng lớn tới việc phối trí các khái niệm 
A quân sự VN từ chiến tranh quy ước tới phản du kích 
chiến. Ông đã lập ra các đoàn thê đề kích động thanh 
niên và các giới khác với ý thức chính trị. 

Tuy nhiên, kế từ ngày 8 tháng 5-1963 (LND: 
Khi Phật Tử bị chính quyền Huế nổ súng và ném lựu đạn, làm 
chết 9 người trong đó có một số thiếu niên, xem: 
http:/únyurl.com/HoSoMat), Nhu đã trở thành một yếu tố chủ 
chốt làm bi thảm cuộc tranh chấp Phật Giáo trở và là 
nguyên nhân của cuộc khủng hoảng công quyền tiềm ấn cơ 
nguy bùng nổ. Vì các lý do nêu sau đây, Nhu là trở ngại lớn cho 
bất kỳ giải pháp chân thực nào đối với khủng hoảng này. 

Nhu kiểm soát ông Diệm 

Nhu nắm ông Diệm với ảnh hưởng trản ngập, bất 





211 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


khả thay đổi. Nhu đã bêu xấu, vô hiệu hóa, hay gỡ bỏ nhiều cố 
vấn tài giỏi và trung thành với Diệm. Nguyễn Đình Thuần, Bộ 
Trưởng Tổng Thống Phủ, nói Nhu là người duy nhất ông Diệm 
tin tưởng. Võ Văn Hải, Chánh văn phòng của Diệm và là thâm 
quyên khả tín nhất trong giới làm việc ở Phủ Tổng Thống, đồng 
ý với Thuần rằng Nhu nói thay cho Diệm trong các buôi họp, 
viết thư trả lời báo chí thay cho Diệm, và biến Diệm trở thành 
tiếng vọng cho quan điểm riêng của Nhu. 

Do vậy, Diệm tin lời Nhu kết tội rằng vẫn đề Phật giáo 
căn bản là do Việt Cộng gây ra. Điều này làm mắt uy tín của 
Diệm trong mắt những người ủng hộ trung thành của Diệm. 
Vũ Văn Mẫu, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao VNCH, và Tướng Lê 
Văn Kim, quyền Phó Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, nói 
rằng Nhu bây giờ là sức mạnh khống chế ở Nam VN. Bản đánh 
giá tình hình do Tòa Đại Sứ Mỹ thực hiện kết luận rằng trong 
các cấp lãnh đạo chính phủ cũng như lãnh đạo ở câp tỉnh và 
huyện, cùng nhận ra rằng quyền lực thực sự trong tay Nhu, 
chứ không phải ở Diệm. Thêm nữa, bản đánh giá chỉ ra ngày 
càng thêm nhiều người thấy rằng Diệm không sẵn lòng cho Nhu 
VỆ vườn, với một vài nhóm ngờ vực rằng Diệm có thể không cai 
trị lâu thêm chút nào nếu không có Nhu. 

Quyển Lực Riêng của Nhu: Mật Vụ và Lực Lượng Đặc 
Biệt 

Nhu cũng có nguồn quyền lực riêng. Nhu chỉ huy mật 
vụ và Cần Lao, một đoàn thể kiểm soát chính trị nửa bí mật nửa 
công khai. Hệ thống mật báo viên tràn ngập trong công quyên, 
quân đội và các tổ chức ngoài chính phủ quan trọng. Hệ thống 
do thám của Nhu gây ra nỗi sợ và căm thù xuyên khắp các 
nhóm này. Sức mạnh của Nhu trong việc bêu xấu uy tín đối thủ 
đã dẫn tới việc đây ra các nhân sự tận tâm và tài năng. 

Nhu kiểm soát Lực Lượng Đặc Biệt của quân đội, mà 
đơn vị này, cùng với đạo binh mật vụ, đã hành động theo lệnh 
Nhu trong các trận tấn công các chùa, bắt giữ các nhà sư, các 
sinh viên, và những người đối lập, và trong việc ngụy tạo ra 

“chứng cớ” để “chứng tỏ” có một âm mưu Cộng sản phía sau 
các nhóm bị Nhu chống phá. Chính các hành động như thế đã 


212 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


làm cay đắng thêm những căng thăng đương hữu tới mức cận kề 
nồi loạn. 

Nhu căm thù Hoa Kỳ 

Nhu đã thực hiện một chiến dịch cay độc chống Mỹ, cả 
công khai và bí mật. Nhu đã tố cáo Mỹ âm mưu với “bọn thực 
dân” và “bọn phong kiến” để biến Nam VN làm một vệ tỉnh 
[cho Mỹ]. Nhu đã phóng ra các bản tin rằng một số viên chức 
Hoa Kỳ cụ thể đã nằm trong danh sách sẽ bị Nhu ám sát. 
Nhu đã thường xuyên nói răng hiện diện Hoa Kỳ phải giảm bớt 
vì như thế đe dọa nền độc lập của Nam VN. Nhu đã liên tục nói 
dối với Đại sứ Mỹ và Trưởng phòng CIA tại Sài Gòn về vai trò 
của Nhu trong các diễn biến từ sau ngày 8 tháng 5-1963. 

Tình hình đó đã làm thiệt hại vị trí của chúng ta tại Nam 
VN. Đại f4 Lạc, người trách nhiệm thực hiện chương trình ấp 
chiến lược, nhận định rằng tiễn trình này đã chậm lại trong ba 
tháng qua vì thái độ chống Mỹ của “một số phần tử” tại Sài 
Gòn. Cùng lúc đó, Nhu lại khoe khoang rằng Nhu nắm giữ 
các ủng hộ căn bản từ Hoa Kỳ -- để vừa làm khựng lại các đối 
thủ của Nhu và làm tăng uy tín của Nhu bằng cách bêu xấu các 
viên chức cao cấp. 

Quan hệ của Nhu với Bắc VN. 

Nhu nói trong chỗ riêng tư rằng nếu Mỹ cắt viện trợ, 
Nhu sẽ tìm giúp đỡ từ nơi khác. Nếu điều đó lại hỏng, Nhu 
khẳng định là Nhu sẽ thương thuyết một thỏa hiệp với Hà 
Nội. Nhu đã thuyết phục cả các nhà quan sát ngoại quốc và 
người Việt rằng viễn ảnh đó nhiều phần sẽ xảy ra. Các bản phúc 
trình nói rằng Nhu đã liên lạc với Hà Nội là rất khả tín và lan 
rộng tới mức thực tế đã làm suy giảm tinh thần quân đội và 
giới công chức, bất kê sự chính xác hiện nay [của các bản phúc 
trình]. 

Nhu có khả năng để tin rằng Nhu có thể lèo lái tình hình 
để làm lợi cho Nhu, đù là qua việc chiến đấu chống Cộng hay 
thương thuyết với Cộng sản. Trạng thái tâm thần hoang tưởng 
của Nhu đã hiển lộ trong lời Nhu khoe khoang là chỉ có Nhu 
mới có thể cứu Việt Nam. Cả Nguyễn Đình Thuần và Võ Văn 
Hải xác nhận rằng Nhu hút thuốc phiện trong hai năm qua, 


213 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


cho thấy giải thích một phần về trạng thái tự tin quá độ và 
hoang tưởng quyền lực của Nhu. 

Người dân Việt muốn Nhu về vườn 

Theo lời Tướng Paul Harkins (Tư Lệnh MACV), cả về 
những cảm xúc và thực trạng tại Nam VN đã phân cực mạnh 
mẽ và đều chống lại ông bà Nhu. Tướng Harkins tin rằng Nam 
VN sẽ “tồn tại và thịnh vượng” nếu ông bà Nhu ra đi và ông 
Diệm vẫn giữ chức Tổng Thông. Chúng tôi (Sở Tình Báo và 
Nghiên Cứu -- Director of the Bureau of Intelligence and 
Research) đồng ý hoàn toàn với quan điểm của Tướng Harkins 
về ông bà Nhu. 

Tướng Victor Krulak (Phụ Tá Đặc Biệt về Chống Nồi 
Dậy, Bộ Tổng Tham Mưu Hoa Kỳ) báo cáo rằng việc Nhu ra đi 
sẽ được hoan hô bởi các sĩ quan quân đội. Tướng Krulak 
được Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Nhảy Dù VN nói về sự căm 
ghét giận dữ với Nhu. Đại /á Lạc nói răng Nhu sẽ không đứng 
nỗi 24 giờ nêu Mỹ nói rõ rằng Mỹ không chấp nhận tình hình 
này. Trđn Quốc Bửu, chỉ huy tổ chức Công Đoàn lớn nhất ở 
VN, nói rằng các đoàn viên của ông tin răng Nhu phải ra đi. 
Bửu sợ rằng nếu Nhu chiến thắng được từ cuộc khủng hoảng 
hiện nay, những sai lầm tai hại tất xảy ra, cho phép Cộng quân 
chiếm được toàn bộ VN. Võ Văn Hải tin rằng Diệm không có 
thể tìm lại được niềm tin của dân chúng khi nào Nhu còn 
trong chính phủ. 

Chúng tôi đồng ý với bản đánh giá tình hình của Tòa 
Đại Sứ rằng (1) Nhu bị căm ghét, bị căm thù, bị sợ hãi, và bị 
bất tín ở mọi cấp trong công quyền, trong quân đội và trong 
giới trí thức thành thị, và (2) cảm xúc chống Nhu đã lan rộng, 
đã kéo dài bây giờ đang dầy đặc thêm và cô đọng để trở 
thành những lời quy lỗi cho các biện pháp đàn áp của chế độ. 
Chúng tôi cũng đồng ý với bản lượng định MACV rằng nhiều sĩ 
quan cao cấp như dường được thuyết phục rằng Nhu có thê 
thương lượng với Hà Nội và “đại đa số trong quân đội không 
thể chấp nhận Nhu vào cấp lãnh đạo Nam VN trong bắt kỳ điều 
kiện nào.” 


214 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


GHI CHÚ: 

(Đ Nguồn: Thư Viện Kennedy LIbrary, Hồ sơ An ninh 
Quốc gia, Vietnam Country Serles, Kế hoạch Hành động. Tối 
Mật; Chỉ Đọc Thôi. Cũng đã đưa vào Hồ Sơ Giải Mật, 1982, 
593A. 


HÉT BẢN DỊCH 


Đính kèm nguyên văn Bản Ghi Nhớ 110, gồm bốn trang 212, 
213, 214 và 215 





110. Memorandum From the Director of the Bureau of 
Intelligence and Research (Hughes) to the Secretary of 
State! 


Washinston, September 15, 1963. 
SUBJECT 
The Problem of Nhu 


Ngo Dinh Nhu has played a key role in prosecuting the war 
against the Viet Cong. He has been the dynamic force behind the 
strategic hamlet program. He has significantly influenced the re- 
orientation of Vietnamese military concepts from conventional to 
counterguerrilla warfare. He has developed mass organizations to in- 
fuse the youth and others with political consciousness. 

Since May 8, however, Nhu has become the primary Íactor exac- 
erbating the Buddhist controversy and is the cause of a potentially 
explosive governmental crisis. For the reasons listed below, he is the 
major obstacle to any genuine resolution of this crisis. 


* Source: Kennedy Library, National Security Fles, Vietnam Country Series, Acten 
Plan. Top Secret; Eyes Only, Also published In Declas4i/ie4 Docwments, 192, 593 A. 


215 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Period of Intelude 213 


Ha Hold on Diem 


Nhu exercises an overriding, immutable influence over Diem. He 
has discredited, neutralized, or caused the removal of many competent 
and loyal advisors to Diem. Nguyen Dinh Thuan, Secretary of State 
for the Presidency, claims Nhu is the only person whom Diem trusts. 
Vo Van Hai, chief o{ Diem“s private cabinet and the most reliable 
authority on the inner workings of the Presidency, agrees with Thuan 
that Nhu speaks for Diem at meetings, writes Diem“s responses to 
press queries, and has reduced Diem to echoing his own views. 

As a result Diem believes Như“s charge that the Buddhist problem 
is basically Viet Cong created. This has degraded Diem in the eyes oí 
his loyal supporters. Vu Van Mau, former Foreign Minister, and Gen- 
eral Le Van Kim, deputy acting chief of the armed forces, claim Nhu is 
now the dominant power in South Vietnam. Qur Country Team as- 
sessment concludes that at top echelons oÝ government as well as 
among provincial and district officials, the consensus is that actual 
Power rests with Nhu rather than Diem. Moreover the assessment 
Points to the spreading conviction that Diem is unwilling to dismiss 
Nhu, with some groups doubting Diem is even able to rule any longer 
without him, 


Nhụ's Independent Potuer: Secret Police and Special Forces 


Nhu also has independent sources of power, He directs the secret 
police and the Can Lao, the semicovert political control organization. 
Thỉs apparatus of informants permeates bureaucratic, military, and key 
non-governmental groups. Như“s surveillance system generates fear 
and hatred throughout these groups. His power to discredit opponents 
has led to the removal of competent and dedicated personnel. 

Nhụ controls the army“s Special Forces which, together with the 
Ssecret police, act as his agents in raids on pagodas, arrests of monks, 
Students, and oppositionists, and the manufacture of “evidence” to 
“prove” the Communist conspiracy behind these disaffected groups. It 
ls such actions which have exacerbated existing tensions to the point 
©Í near revolt. 


His Hatred oƒ the UIniteả States 


Nhu has conducted a virulent public and private anti-American 
campaign. He has accused the United States of plotting with “colonial- 
lsts“ and “feudalists” to turn South Vietnam into a satellite. He has 
$Pread reports that speciñc United States officials are marked for as- 
$assination, He has írequently claimed that the American presence 
must be reduced because it threatens South Vietnam's independence. 
He has repeatedly lied to our Ambassador and the CAS station chief 
concerning his role in developments since May 8. 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


214 Foreign Relations, 1961-1963, Volume IV 


This has impaired our position in South Vietnam. Colonel Lac, 
responsible for implementing the strategic hamlet program, claims that 
progress has slowed in the last three months because of the anti- 
American attitude of “certain elements” in Saigon. At the same time, 
Như“s boast that he commands the basic support of the United States 
both inhibits his opponents and expands his prestige by humiliating 
high officials. 


His RelaHons With North Vietnam 


Nhu has claimed privately that should United States aid be cut he 
would seek help elsewhere. Should that fail, Nhu asserts he would 
negotiate a setlement with Hanoi Nhu has convinced both 
Vietnamese and foreign observers that such a prospect is likely. Re- 
ports that Nhu is already in contact with Hanoi are so credible and 
widespread as eventually to undermine morale in the army and bu- 
reaucracy, regardless of their current accuracy. 

Nhu is capable of believing he could manipulate the situation to 

_ his advantage, whether through fñghting or negotiating with the com- 
munists. His megalomania is manifest in his claim that only he can 
save Vietnam. Both Nguyen Dinh Thuan and Vo Van Hai testiíy to 
Như”s opium smoking during the past two years, providing at least 
partial explanation for his excess of self-confidence and fantasies of 


pOWer. 
The Vietnamese Want Nhu Out 


According to General Harkins, both sentiment and reality in 
South Vietnam have polarized strongly and properly against the 
Nhụus. He believes that the country would “survive and flourish” with 
them gone and Diem still President. We concur fully in General Har- 
kins” view of the Nhus. 

General Krlak reports that Nhu“s departure would be hailed by 
military officers. He was told by the Vietnamese Airborne Brigade 
Commander of strong dissatisfaction with Nhu. Colonel Lac indicated 
that Nhu would not last 24 hours if the United States made clear it 
would not tolerate this situation. Tran Quoc Buu, head of the largest 
labor organization in Vietnam, claims that his followers believe that 
Nhu must go. He fears that should Nhu emerge victorious írom the 
present crisis, worse blunders will ensue, permitting an eventual Com- 
munist takeover. Vo Van Hai believes that Diem cannot regain the 
confiđence oí his people so long as Như remains. 

We agree with the Country Team assessment that (1) Nhu i5 
đisliked, hated, feared, or distrusted at all levels in the bureaucracy, 
the military establishment and urban elite circles, and (2) longstanding 
and widespread anti-Nhu feelings have now intensifñed and crystal- 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Period ofInterlude 215 


lized into blame for the regime”s repressive measures. We also agree 
with the MACV assessment that many top level military officers seem 
convinced that he could đeal with Hanoi and the “great bulk of the 


military cannot accept Nhu as leader of South Vietnam under any 
conditions“. 


218 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


ĐIỆN VĂN 118: 
THÂN PHỤ & THÂN MẪU BÀ NHU 
KÊU GỌI LẬT ĐÓ NHÀ NGÔ 
Foreign Relations of the United States, 
1961—1963 Volume IV, Vietnam, August-December 1963, 
Document 1 18 





(LỜI NGƯỜI DỊCH: Bản Ghi Nhớ này, từ các hồ sơ 
đã giải mật, viết bởi Paul M. Kattenburg, Phó Giám 
Đốc Đông Nam Á Sự Vụ tại Bộ Ngoại GIao Hoa Kỳ. 
TH Cuộc nói chuyện này diễn ra 2 tuần sau khí LS Trần 
Văn Chương (thân phụ của bà Nhu) từ chức Đại sứ 
VN tại Hoa Kỳ và bả Trần Văn Chương (than mẫu của 
bà Nhu) từ chức Quan sát viên VNCH tại LHQ. 

Ghi nhận từ lời bà Chương nói với Kattenburg các 
điểm sau: 

® Toàn dân Việt Nam đều căm ghét chế độ ông Diệm; 
e Bà Chương đã tổ chức biểu tình chống nhà Ngô 
trước Tòa Bạch Ốc; 

e Bà Chương kêu gọi cộng đồng việt khi thấy bà Nhu 
là lẫy xe tông liền, nếu không thì cũng nên ném trứng 
và cà chua; 

e Bà Chương gọi bà Nhu là “đồ quỷ vật” (monster), gọi ông 
Nhu là “hung nô” (un barbare) và gọi ông Diệm là kẻ bất tài 
(incompetent); 





219 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


° Ông Chương và nhiều nhà hoạt động đang bàn tính về một 
chính phủ lưu vong đê lật đô nhà Ngô. 


Bản điện văn 118 kèm với bản dịch này. Bản Việt dịch thực 
hiện bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 


BẮT ĐẦU BẢN DỊCH 


118. Bản Ghi Nhớ về Cuộc Nói Chuyện giữa Giám Đốc 
Nhóm Vietnam Working Group (Paul Kattenburg) và Bà Trần 
Văn Chương (l) 

Hoa Thịnh Đốn, ngày 16-9-1963, lúc § giờ tối 

Bà Chương (ND: thân mẫu của bà Nhu) gọi tôi nhiều lần 
trong ngày, và bảo tôi tới thăm ngôi nhà mới của bà để bàn một 

“vấn đề rất quan trọng” đối với bà. Khi tôi tới đó lúc 8 giờ tối, 
tôi thấy một mình bà thôi. Tôi không thấy ô ông Đại sứ Trân Văn 
Chương, dù ông đã gọi tôi hồi sáng về một vấn đề liên hệ. 

Chính phú Bí mật 

Bà Chương nói với tôi bằng giọng ân mật rằng “nhiều 
người Việt từ tất cả các phía” đã yêu cầu chồng bà hãy lãnh đạo 
một chính phủ đoàn kết quốc gia. Khi tôi hỏi cụ thể tên người, 
bà nhắc tới tên ông Nguyễn Tôn Hoàn (Đại Việt, Paris), Phạm 
Huy Cơ (lưu vong, Paris), và sau đó có Bùi Văn Thịnh (cựu Bộ 
Trưởng Nội Vụ và Đại sứ VN tại Nhật Bản). 

Bà nói rằng chồng bà không bao giờ muốn dính vào 
“chính trị lưu vong” nhưng bây giờ áp lực vào vợ chồng bà quá 
lớn từ quá nhiều người Việt để phải àm điều gì mà bà đang xem 
xét ý kiến đó và muốn có lời khuyên của tôi “như một người 
bạn.” 

Tôi nói dĩ nhiên rằng tôi không có lời nào để cố vấn, 
ngay cả với tư cách cá nhân để đưa ra, nhưng tôi nghĩ chúng tôi 
muốn được thông báo về các diễn biến này. Tôi nói răng tôi giả 
sử như bất kỳ “chính phủ nào” được dựng nên cũng cần duy trì 
bí mật. 

Bà hỏi rằng Mỹ có sẽ ủng hộ một chính phủ như thế 
không. Tôi không trả lời thắng, chỉ nói rằng tôi nghĩ một chính 


220 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


phủ ra mặt sẽ có được bất kỳ sự công nhận nào trong khi chính 
phủ Ông Diệm vẫn nằm quyền ở Sài Gòn. Bà nói bà đang nói 
về một chính phủ bí mật và sự hỗ trợ bí mật. Tôi không trả lời 
bà gì hết, mà chỉ nói rằng mong muốn được bà thông báo các 
diễn tiến. 

Bà Nhu 

Rồi Bà Chương nói rằng trước đó bà đã tuyên bố với 
cộng đồng người Việt ở New York và Washington (những 
người thường xuyên tới gặp bà để xin hướng dẫn và tư vấn) 
rằng khi “vợ ông Nhu” tới, họ nên “lái xe cán lên bà Nhu” 
(nguyên văn: run her over with a car), và rằng nếu họ không có 
thể làm như thế, họ nên ném trứng và cà chua vào bà Nhu bất 
cứ khi nào bà Nhu xuất hiện ở công chúng. 

Bà Chương trước đó đã tổ chức một cuộc biểu tình trước 
Tòa Bạch Ốc với nhiều người Việt tham dự mới đây, và bà có 
khả năng tổ chức biểu tình chống “đồ quỷ vật đó” (nguyên văn: 
monsfter). 

(Đại sứ Trần Văn Chương trước đó đã gọi tôi hôm nay 
để nhân mạnh rằng Bà Nhu không có lý đo gì đê được các viên 
chức cao cấp Hoa Kỳ tiếp đón, đặc biệt là Tông Thống Mỹ. Nếu 
bà Nhu biết bây giờ rằng bà sẽ không được tiếp đón, bà Nhu sẽ 
không có vẻ gì muôn tới. Lý do bà Nhu tới chỉ là nói chuyện 
với các viên chức cấp. cao; còn báo chí và T'V chỉ là thứ yêu.) 

Thêm một điểm nữa được tiết lộ, tuy có vẻ như gián 
tiếp, bởi bà Chương: Hoa Kỳ đang mất bạn nhanh chóng ở Việt 
Nam và đang phản ứng quá chậm để đối phó tình hình ở VN. 
Chỉ có một giải pháp duy nhất: loại bỏ cả Diệm và Nhu. Mỹ có 
trách nhiệm phải làm như thế vì chế độ ông Diệm chỉ tồn tại 
duy nhất nhờ Mỹ hỗ trợ. Tất cả người dân Việt đều ghét chế độ 
ông Diệm. Nhu là “một thằng hung nô” (nguyên văn bà Chương 
nói tiếng Pháp: un barbare) và Diệm là một kẻ bất tài 
(incompetent). Thì Mỹ chờ cái gì nữa? 

Tôi tìm lời kềm chế bà khéo léo trong khi giữ được sự 
tin cậy của bà. 

NOTE: 

“Nguồn: Bộ Ngoại Giao Mỹ, Hồ Sơ Trung Ương, POL 


221 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


I § VIET. Bí Mật. Viết bởi Kattenburg vào ngày 17-9-1963. 
Trên một phó bản của bản ghi nhớ này gửi lên Tòa Bạch Ốc, 
Michael Forrestal (thành viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia) 
viết: “Đời sống gia đình tại VN”, và viết kế bên lời bà Chương 
đe dọa lái xe cán lên con gái của bà: “Iình mẹ.” (Kennedy 
Library, National Security Files, Vietnam Country Serles, 
Memos and Miscellaneous, Part II) 


HÉT BẢN DỊCH 


NGUYÊN VĂN: > 


222 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


118. Memorandum ofa Conversation Between the Director of page 237, 238 
the Vietnam Working Group (Kattenburg) and Madame 
Tran Van Chuong, Washington, September 16, 1963, 8 p.m. ' Foreign Relations of 
the United States, 
Madame Chuong called me several times during the day and 1961-1963 
asked me to come to her new house to discuss a “vital matter” with Eoseeevcb/Dsas con 
her. When I got there at 8:00 p.m., I saw her alone. Ambassador 2063 So xeche4 “TU 
Chuong was nowhere in siøht, aÌthough he called me this morning on š 
a related matter. 


Clandestine Gouernment 


Madame Chuong told me in conspiratorial tones that “many 
Vietnamese of alì parties” had asked her husband to head up a gov- 
ernment of national unity, When I asked íor specific names, she men- 
tioned Nguyen Ton Hoan (Dai Viet, Paris), Pham Huy Co (exile, 


' Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET. Secret. Drafted by 
Kattenburg on September 17. On a copy of this memorandum sent to the White House, 
Forrestal wrote: ““Family life in Vietnam”, and next to Madame Chuong's threat to run 
over her daughter: “Mother love.” (Kennedy Library, Natlonal Security Files, Vietnam 
Country Series, Memos and Miscellaneous, Part II) 


238 _ Foreign Relations, 1961-1963, Volume IV 


Paris), and later also Bui Van Tinh (former Minister of Interior and 
Ambassador to Japan). She said that her husband had never wanted to 
øet mixed up in “exile politics“ but now the pressure on the Chuongs 
Was sO great from so many Vietnamese to do something that she was 
considering the iđea and wanted my advice “as a friend”, 

I said of course I had no advice, not even personal, to offer, bụt Ï 
thought we would like to be kept informed of the progress oí this 
đevelopment. I said Í assumed whatever “government”” was created 
would remain clandestine. She asked whether the U.S. would support 
such a government. [ did not respond to this but said Ï thought a 
surfaced government could hardly obtain any form of recognition 
while the Diem Government remained in power ìn Saigon. She said 
she was speaking of a clandestine government and ciandestine sup- 
port. Ï left her further queries unanswered other than to indicate again 
đesire to be kept informed. 


Madame Nhu 


Madame Chuong then said that she had told the Vietnamese 
community in New York and Washington (who constantly came to her 
for guidance and advice) that when the “wife oí Nhu” came they 
should “run her over with a car (sỉc), and that if they could not đo 
that they should throw eggs and tomatoes at her every time she 
appeared in public. She, Madame Chuong, had organized the White 
House picket đemonstration of Vietnamese recently and she was quite 
capable of organizing against this “monster“”, 

(Ambassador Chuong called me first thỉng today to stress that 
Madame Nhu should under no circumstances be received by high 
level U.S. officials, in particular the President, If she knew now that 
she would not be received, she would be much less likely to come. Her 
reason in coming is primarily to talk to top officiaÌs; the press and TV 
are only a secondary concern.) 

One more point conveyed, though somewhat indirectly, by Ma- 
đdame Chuong: the U.S. is rapidiy losing friends in Viet-Nam and is 
moving awfully sÌowly in coping with the situation. There is only one 
solution; get rid of both Diem and Nhu. The U.S. is responsible for 
đoïng it because it is only through U.S. support that the government 
holds together. All Vietnamese cordially hate it. Nhu is “un barbare” 
and Diem is an incompetent. What is the U.S. waiting for? 

Ï tried to handle her as tactfully as possible while retaining her 


eo SA xxx. 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


BỘ TRƯỞNG MCNAMARA VIẾT TỪ SÀI GÒN: 
DIỆM-NHU ĐÀN ÁP TOÁN DÁN 
Cự sĩ Nguyên Giác dịch 





Foreign Relations of the United States, 1961—1963 
Volume IV, Vietnam, August-December 1963, 
Document 150 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Hồ sơ này là cuộc phỏng vấn ngày 26-9- 
1963 tại Sài Gòn, do Giáo sư Bromley Smnith trả lời Bộ Trưởng 
Quốc Phòng Mỹ MecNamara lúc đó đang thăm VN. Hồ sơ Bộ 
Ngoại Giao Mỹ ghi rằng GS Smith là “Executive Secretary of 
the National Security Council' -- Thư ký điều hành Hội Đồng 
An Ninh Quốc Gia -- thực ra, là một nhà văn Hoa Kỳ đã ủng hộ 
ông Diệm nhiều năm, cho tới khi thất vọng vì các chính sách 
anh em ông Diệm-Nhu truy bức Phật Giáo và các thành phần 
dân chúng. 

Ghi nhận từ hồ sơ này: 

e Không hê có chuyện xô xát giữa Thiên Chúa Giáo và Phật 
Giáo. 

® Cả giáo dân Thiên Chúa Giáo và Phật Tử đều bất mãn chế độ 
ông Diệm. 

e Chế độ không duy trì bằng lý tưởng tự do, mà chỉ bằng ban 
phát ân huệ và bắt bớ -- nhà tù ở Nam VN đã chật. 

® Đại học không dám mở cửa lại, vì tiên đoán sinh viên sẽ 
xuống đường -- cả Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa cũng sẽ 


224 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


biểu tình. 
e Việt Cộng chưa lợi dụng được thời kỳ bất ôn chính trị này, vì 
lãnh đạo chính trị của họ yêu kém. 

Bản dịch thực hiện bởi Cự sĩ Nguyên Giác.) 


BẮT ĐẦU BẢN DỊCH 


150. Phúc trình đo Bộ Trưởng Quốc Phòng MeNamara 
viết (1) 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 9 năm 1963 

Bộ Trưởng MeNamara phỏng vấn Giáo sư Smith (2) 
ngày 26-9-1963 

Smith, một giáo sư tại một đại học Hoa Kỳ hàng đầu, 
nói tiếng Việt lưu loát, là một học giả về Đông Phương Học, có 
liên hệ rộng với nhiều lãnh đạo cả Bắc VN và Nam VN, và 
trong việc làm hàng ngày được đọc nhiều bản chép xuống các 
buổi phát thanh từ Bắc VN và thư cá nhân và các hồ sơ khác 
được bí mật đưa ra khỏi Bắc VN. 

GS Smith vừa hoàn tất một chuyến thăm Nam VN, 
trước đó đã từng thăm nơi này trong năm 1960 và 1953. Trong 
chuyên đi 1963 này, GS Smith không đi nhiều ra ngoài Sài Gòn. 
Trong một buổi phỏng vấn dài với Bộ Trưởng MeNamara, GS 
Smith nói: 

1. Khi tới Nam VN, ông ta tin là Hoa Kỳ có thể làm việc 
chung với Diệm được và sẽ nguy hiểm nếu thay đổi gì. Sau 
nhiều tuần lễ ở đây, ông ta đã phải đỗi ý. 

2. Diệm đã già kinh khủng so với năm 1960. Diệm đầu 
óc chậm tồi. 

3. Nhu là người có lưng bị dựa sát tường; Nhu đã gây 
nỗi sợ bị bắt trong cả những người ngoaì giới chính trị thuộc 
mọi thành phần ở Sài Gòn; Nhu đang tới mức hốt hoảng và đã 
tới giai đoạn tuyệt vọng. 

4. Diệm sẽ không tồn tại quá 24 giờ nếu không có Nhu, 
người phụ trách các món hối lộ (LND: nguyên văn “Nhu who 
handles the bribes and...” có thê hiểu rằng Nhu ban phát ân huệ 
vật chất để chế độ tồn tại, chứ không còn nêu lên chính nghĩa 


225 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


thế giới tự do nữa.) và vận dụng những người ủng hộ cần thiết 
để tôn tại. Nhu sẽ không thọ nổi quá 24 giờ nêu không có chiếc 
áo choàng uy tín của Diệm. Hai anh em biết là họ cần nhau. 

5. Không có cách nào để tự do hóa chế độ này. Diệm 
không có khả năng thay đổi. Do vậy chúng ta (Hoa Kỳ) phải 
chọn lựa, hoặc là chiến thắng cùng chế độ này, hoặc là hỗ trợ để 
thay đổi chế độ. 

6. Trong nhiều năm, công chúng đã chỉ trích chế độ 
nhưng chỉ làm như thế sau bàn tay của họ. Bây giờ thì chỉ trích 
công khai rồi, từ dân chúng trên đường phó, và từ cả các chiến 
binh và cảnh sát. 

7. Cách chế độ đối xử với Phật Tử đã đặc biệt làm nghẽn 
họng mọi giai cấp người Việt. Họ kinh hoàng vì chuyện dùng 
quân đội tấn công nơi thờ phượng. Việc đó đánh sâu hơn bất cứ 
gì mà chế độ đã làm và hành động đó gây bất mãn từ cả giáo 
dân Thiên Chúa Giaó và Phật Tử. Không có chuyện xô xát 
giữa Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Trong quá khứ không hề 
có tô chức chính thức Phật Giáo nào; đột nhiên dân chúng 
được tổ chức với các bản tin phát ra, vân vân. Trước giờ có sự 
chống đối ấn tàng đối với chế độ và rồi hiển lộ ra trong giới 
Phật Tử sau sự kiện Huế. Đó hiển nhiên là một chuyển động 
chính trị, không phải tôn giáo. 

§. Điểm đầu tiên để nghiên cứu cần trọng là: Chúng ta 
có thể chiến thắng VỚI chế độ này không? GS Smith tin là 
không thể chiến thắng nỗi. Rồi thì, chúng ta đối diện với câu 
hỏi là phải thay đổi chế độ. Bất kỳ chuyên động nào ra khỏi chế 
độ này đều cực kỳ rủi ro. Vì sinh viên, cũng như Phật Tử đều 
không lật đồ nổi chế độ này. Chỉ có đảo chánh quân sự hay 
một cú ám sát mới hiệu quả, và một trong hai chuyện này 
nhiều phần thấy sắp xảy ra. Trong trường hợp như thế, chúng ta 
(Hoa Kỳ) có 50% cơ hội sẽ thấy sáng sủa hơn. 

9. Chính sách giữ im lặng của Đại sứ đã được chấp 
thuận từ mọi nơi, chỉ trừ từ Phủ Tổng Thống Nam VN. 

10. Tướng Thompson nói tuần trước rằng chương trình 
ấp chiến lược cho thấy sẽ thành công. Đài phát thanh từ Bắc VN 
đã chỉ trích nặng nề nhất là chương trình ấp chiến lược. 


226 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


11. Xuyên qua các nguồn tin độc lập, GS Smith xác 
nhận rằng Nhu đã nói với nhà báo Joseph Alsop những gì mà 
Alsop viết bài nói rằng Nhu đã nói (3) và rằng Bắc VN đã tìm 
tới Nhu xuyên qua người Pháp, như Nhu đã nói. 

12. Một đại tá quân đội [Hoa Kỳ], một bạn chung của cả 
Nhu và GS Smith, máy hôm trước báo cáo rằng Nhu hỏi thăm 
dò rằng Quân đội sẽ phản ứng thế nào đối với những cuộc 
thương thuyết với Bắc VN. Đại tá này nói với Nhu răng ông 
ta sẽ không sông tới 24 giờ sau khi khởi sự thương thuyết như 
thê. 

13. Nếu Cộng sản kiểm soát toàn bộ Nam VN, sẽ không 
còn lãnh tụ chính trị nào trên toàn vùng Châu Á đặt niềm tin 
vào thế giới Tây Phương nữa. Thực sự, mất niềm tin sẽ không 
chỉ ở trong các lãnh đao Châu Á. 

14. Chính phủ Mỹ không thể làm bất cứ gì khác hơn là, 
hoặc công khai ủng hộ Diệm hoặc giữ im lặng. Nếu chúng ta 
giữ chính sách im lặng, một cuộc đảo chánh có lẽ sẽ xảy ra 
trong vòng 4 tuần lễ. Đây cũng là canh bạc xem ai sẽ nắm 
quyên sau chính phủ quân sự tạm thời. 

15. Các giáo sư tại Viện Đại Học Sài Gòn nói rằng hoàn 
cảnh bây giờ y hệt như điạ ngục; nếu Đại học mở cửa lại, các 
sinh viên lại sẽ xuống đường và sẽ có tham dự của Khoa 
Trưởng Đại Học Văn Khoa ( “Dean of the Literary School”). 

16. Nhu đang bắt giam thêm nhiều người, và căng thắng 
ngày cảng tăng. Và khi căng thăng tăng thêm, tỉnh thần binh sĩ 
bị ảnh hưởng. Việc gỡ bỏ giới nghiêm và thiết quân luật đã đi 
kèm với hiện tượng nửa đêm vào nhà bắt người. Các nhà tù 
chưa bao giò chật như hiện nay. 

17. Cuộc đảo chánh do Mỹ hỗ trợ sẽ làm hỏng mục tiêu 
của chính nó. Chúng ta sẽ có thê gặp một chính phủ mang tiếng 
là búp-bê của Mỹ. 

18. Việt Cộng chưa lợi dụng được thời kỳ bất ôn chính 
trị này, vì lãnh đạo chính trị của họ yếu kém và vì Bắc VN trong 
khi đang gặp nạn đói trầm trọng lại ước muốn thương thuyết với 
Nam VN. 

19. Sẽ là mơ màng nếu tin rằng “dân chủ” sẽ hiệu quả 


227 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


trong hoàn cảnh hiện nay ở Nam VN. Nhiều biện pháp đàn áp 
của chế độ Diệm sẽ tiếp tục bởi chế độ kế tiếp. Nhưng dân 
chúng sẽ chấp nhận như thế một thời gian, nêu chính phủ giai 
thích tại sao áp dụng như thế và khi nào sẽ có thê gỡ bỏ biện 
pháp mạnh. Nhiều người ở Nam VN hiện nay nói về sự lựa 
chọn giữa việc đàn áp bất tận của Diệm hay là việc đàn áp 
bất tận của người Cộng sản. 

20.Nhiều người tại Nam VN thấy khó hiểu về thái độ 
của Mỹ. Chính phủ [Mỹ] không nói chung một tiếng nói. Nếu 
chính phủ Mỹ, sau khi tôi [Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara] 
về nước, không nói gì về việc ủng hộ chế độ Diệm, một cuộc 
bùng nỗ sẽ xảy ra trong vòng 2 hay 3, hay 4 tuần lễ nữa. 

Ký tên: Robert S. MecNamara (4) 


GHI CHÚ: 

(1) Nguồn: Trung tâm Văn khố Quốc gia Washington National 
Record Center, RG 330, Hồ sơ về MeNamara: FRC 71-A-3470, 
Hồ sơ và Ghi chú lưu trữ 9/25/63— Chuyến đi tới Nam VN. Bí 
mật. 

(2) Theo lời William P. Bundy, người đi kèm Bộ Trưởng 
MeNamara tới Nam VN, Giáo sư Smith là tên giả. Bundy kê 
rằng “Smith,” người lúc đó đang ở Sài Gòn, “là một sinh viên 
dài hạn và là nhà văn viết về Việt Nam người trước đó ủng hộ 
mạnh mẽ ông Diệm cho tới thời kỳ đó.” Bundy nghĩ rằng ý kiến 
của Smith có “sức nặng đặc biệt” vì trước đó Smith ủng hộ 
Diệm. Bundy nhớ rằng ông có ấn tượng lúc đó rằng lời khai của 
Smith có “sức nặng lớn đối với MeNamara.” (Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ, Phòng Sử Gia, Các cuộc phỏng vấn về VN, William R 
Bundy, June 26, 1984) 

(3) Xem ghi chú footnote 2, Document 151. 

(4) Được mm từ một phó bản có chữ ký đánh máy. 





HÉT BẢN DỊCH 


Hình chụp 3 trang 293, 294 và 295 : 
trong FRUS, 1961-1963, Volume IV, Vietnam, Tài liệu sô 150. 


228 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Period of Interlude_ 293 


150.  Report by the Secretary of Defense (McNamara)' 


Saieon, September 26, 1963. 


REPORT OF McNAMARA 26 SEPTEMBER 63 INTERVIEW WITH 
PROFESSOR SMITH? 


Smith, a professor at a leading American University, speaks 
Vietnamese fluently, is an oriental scholar, possesses wide contact 
among the leaders of both North and South Vietnam, and in the 
course of his đaily work has access to transcripts of NVN radio broad- 
casts and to personal letters and other documents smuggled out of 
NVN. He is just completing a visit to SVN, having last visited the 
country in 1960 and 1953. During this trịp he địd not traveÌ exten- 
sively outsiđe of Saigon. In a long interview with McNamara he 
stated: 

1. He brought with him to SVN a belief that we could probably 
manage to get along with Diem and it would be dangerous to make a 
change. After several weeks here, he has changed his mỉnd. 

2. Diem has aged terribly since 1960. He is slow mentally. 

3. Nhu is a person with his back to the wall; he has spread the 
fear of arrest in non-political figures throughout all segments of Sai- 
gọn; he is in a panic and has reached a stage of desperation. 

4. Diem would not last 24 hours without Nhu who handles the 
bribes and manipulates the power base necessary for his survival. Nhụ 
would not last 24 hours without the cloak of Diem's prestige. Each 
knows his need for the other. 

5. Ít is impossible to liberalize the regime. Diem is incapable of 
changing. Therefore we must choose between winning with the re- 
g8Ìme as it is or supporting a change to another. 

6. For years the public has been criticizing the regime but has 
done so behind their hands. Now the criticism is open, by people in 
the streets, and participated in by soldiers and policemen. 

7. The treatment of the Budđhists has particularly stuck in the 
gullets of all class of Vietnamese. They are shocked by the use of 
troops on sacred ground. ït has struck deeper than anything else the 





Seurce; W, Natdonal Record Center, RG 330, McNamara Fủes: FRC 
?1-A-3470, Back-up Documents and Notes, 9/25/63—Trip to SVN. Secret. 
mÁ/2e=sedi- key ve se ý bơ iymesggbrdtef-ereeSiartr¬d 
*ot Smlth Ís a pseudonym. Bundy recalls that th,” who was also In Saigon at the 
từme, “was a long-standing student and writer en Vietnam who had been a totally 
Song supporter of Diem up to that point.” Bundy thinks that “ŠSmlts” opinions 
€arried “special weight” because of his previous suppert íor Diem. He remernibers that Ít 
Was hỈ4 lmpression at the time that “Smith's” tesdmeny had “considerable weight with 
MeNamara.” (Department of State, Office of the Historlan, Vietnam Iaterviews, Willlam 
P. Bundy, June 26, 1984) 


229 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


294 Foreign Relations, 1961-1963, Volume IV 


regime has done and the action đisgusts Catholics and Buddhists alike. 
There is no Buddhist-Catholic clash. There has been no íormal Bud- 
đhist organization in the past; suddenly people have been organized 
with press handouts, etc. There was latent opposition to the regime 
throughout the country which crystalized around the Buddhists after 
the Hue incident. It is clearly a political and not a religious movement, 

8. The first point to study carefully is; Can we win with this 
regime, He believes we cannot, Then we must face the question of 
what is going to replace it. Any movement away írom the regime is 
extremely risky. Neither the students nor the Buddhists can overthrow 
the government. Only a military coup or an assassination will be 
effective and one or the other is likely to occur soon. In such circum- 
stances we have a 50% chance of getting something better. 

9. The Ambassador“s policy of silence has won approval every- 
where except in the palace. 

10. Thompson said last week the strategic hamlet program has 
proven it will work. The NVN broadcasts have attacked nothing as 
much as the hamlet program. 

11. Through independent sources he has confirmed that Nhu told 
Alsop what Alsop reported Nhu said” and that the NVN have ap- 
proached Nhu through the French as Nhu reported. 

12. A colonel in the Army, a mutual friend of Nhu and the 
professor, reports that a few days ago Nhu inquired how the Army 
would react to negotiations with the NVN. The colonel told Nhu that 
he would not live 24 hours after the start of sụch negotiations, 

13. lí the Communists take over control of SVN, not another 
political leader in all of Asia will place any confidence in the world of 
the West. Indeed, the loss of confidence will not be limited to Asian 
leaders. 

14. The American government cannot đo anything other than to 
either publicly support Diem or keep our mouths shut. lf we follow the 
latter policy, a coup will probably take place within four weeks. Ít will 
be a gamble as to who will take over power after an interim military 
&overnment. 

15. Professors at the University in Saigon report life has been hell; 
lf the University is reopened the students will be out on the streets and 
the Dean oí the Literary School will be with them. 

16. Nhu is putting more and more people into jail and tension is 
continuing to rise. As tension rises it will eventually affect the moraÌe 
of the troops. The elimination of the curfew and martial law have been 
accompanied by íncreasing arrests in the middle of the night. The jails 
have never been as full. 


? See íootnote 2, in/ra. 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Period oíInterlude 295 


17. Coup plotting by the US would defeat its own end. We would 
end up with a government tarred with the reputation of an American 


t. 

Hạ, The VC have not taken advantage of the period of political 
instability because their political leadership is poor and NVN facing a 
đisastrous food shortage wishes an accommodation with SVN. 

19. It is soft-headed to believe that “democracy“” will work under 
today“s conditions in SVN. Many oí the Diem regime's repressive 
measures would be continued by a successor regime. But the people 
will tolerate them for a time if the government will explain why they 
are imposed and when they may be lifted. Many in SVN today taÌk of 
a choice between perpetual repression under Diem or perpetual re- 
pression under Communists, 

20. Many in SVN have been puzzled by the ỦUS attitude. The 
government has not spoken with one voice. lí the US government, 
íollowing my retum, says nothing to support the Diem regime, an 
explosion will occur within 2, 3, or 4 weeks. 


Robert S. McNamara 


* Printed from a copy that bears thi3 typed signature. 


251 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


“VUA LÊ” NGÔ ĐÌNH DIỆM 
VÀ “CHÚA TRỊNH” NGÔ ĐÌNH NHU 


Nguyễn Kha 


Trong điện văn mã số “POL 15S VIET” đánh đi từ Sài 
Gòn, gửi cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc 7 giờ tối ngày 
7/10/1963, Đại sứ Cabot Lodge đã chuyển về Washington một 
số thông tin để tìm cách giải thích thái độ chống Mỹ của ông 
Nhu. Trong một phần của điện văn đó, Đại sứ Lodge đã trích 
dẫn hai phát biểu của ông Nhu trả lời nhà báo Gambino trong 
cuộc phỏng vấn của Tuần báo 7 'Expresso tại Š vào ngày 
3/10/1963 (Bản dịch Anh ngữ của bài phỏng vấn này được kèm 
chung với Memo ngày 24/10 của chuyên gia Đông Nam Á Paul 
Kattenburg gửi cho ông Michael Forrestal, phụ tá của. Có vấn 
An ninh Quốc gia McGeorge Bundy). Nguyên văn tiếng Anh 
hai phát biểu đó là: 

1. “ƒ the Americans were to interrupt their heÏp, ï† may 
not be a bad thing afler all” (“Nếu người Mỹ ngưng hỗ trợ, 
thì đó chưa hắn là một điều xấu đâu”) 

2. He said that 1ƒ his ƒather-in-law, ƒormer Ambassador 
Chuong, were to “come fo Saigon, Ì will have hịs head cut öƒƒfˆ Ì 
will hang him In the center oƒ a square and to let hữm dangle 
there. My wie will make the knot on the rope because she is 
proud oƒ being a Vietnamese and she is a good pafriof” (Ông 
Nhu nói răng nếu vị Bồ vợ của ông ta, cựu Đại sứ [Trần 
Văn] Chương, mà «về Sài Gòn, tôi sẽ cho cắt đầu ông ta. Tôi 
sẽ treo cô ông ta giữa một quảng trường và để cho xác ông 
ta treo lủng lắng ở đó. [Chính| Vợ tôi sẽ buộc nút giây thòng 
lọng vì vợ tôi hãnh diện là một người Việt Nam và vì vợ tôi 
là một người yêu nước tốt lành”) 


232 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


386_ Foreizn Relations, 1961-1963, Volume IV 


the revolutionary transformation of society which is the prerequisite of 
LÝ g # Then come these words: “IÝ the Americans were to interrupt 
their help, it may not be a bad thing after all.” He said that if his 
father-in-law, former Ambassador Chuong, were to “come to Saigon, I 
will have his head cụt off. I will hang him in the center of a square and 
let him đangle there. My wife will make the knot on the rope because 
she is proud oí being a Vietnamese and she is a good patriot,” 


Điện văn nây được lưu trữ tại 2 trang 385 và 386 của Tập 
FRUS (Foreign RelaHons oƒ the United States) cúa Bộ Ngoại 
Giao Mỹ, 1961-1963, Tập IV, dưới để mục 186, tiểu mục 
652.2.b. 


Đao phủ chính trị 

Phát biểu thứ nhất là để ông Nhu gián tiếp nhắn nhe với 
người Mỹ và các “người anh em” về triển vọng một thế cờ mới 
nêu Mỹ rút khỏi miễn Nam Việt Nam. Hà Nội và Washington 
mà nghe câu đánh giá hoang tưởng nầy của một kẻ mang bệnh 
cuồng vĩ chắc sẽ điên đầu ...Chính ông Mieczylaw Maneli, 
vị đại diện Ba Lan từng làm trung gian cho Hà Nội và ông Nhu 
liên lạc với nhau, sau nầy khi hồi tưởng lại, cũng đã phải phê 
phán rằng: "Cấp lãnh đạo của chế độ Diệm-Nhu đã bị bệnh cận 
thị nặng nễ mà tôi có thể so sánh với căn bệnh của giới 
lãnh đạo Cọng sản kiểu Xii-ta-lin" [The leaders of the Diem- 
Nhu regime suffered from definte myopia whích I might 
compare with the myopila of the Stalimst-type Communist 
leaders (Mieczylaw Maneli, War oƒ The Vangquished, Harper & 
Row, New York 1972, trang 150)]. 

Và phát biểu thứ nhì là để ông trút nỗi căm thù của vợ 
chồng ông lên hành động của ông bố vợ / bố ruột Trần Văn 
Chương dám từ chức Đại sứ tại Mỹ (22-8-1963) để “phản đối 
chính sách nhiều người cho là wu đãi đạo Thiên Chúa giáo La 
Mã của Tổng thống Ngô Đình Diệm” (theo New York Times) 
và sau đó đã vận động chính giới Mỹ để loại trừ cặp vợ chồng 
Ngô Đình Nhu-Trần Lệ Xuân ra khỏi chính trường hầu giúp 
ông Diệm vượt qua cuộc khủng hoảng tại miền Nam Việt Nam. 





233 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Ngoài ra, ông Nhu đã chứng tỏ rất tâm đầu ý hiệp với vợ 
mình khi đơn phương nói dùm cho bà Nhu rằng đến Bồ ruột mà 
bà sẽ còn giúp chồng buộc nút giây treo cổ, và lây hành động đó 
đê “hãnh diện là cà người Việt Nam”, thì chuyện bà thích thú 
vỗ tay và sẵn sảng “cụng cấp thêm xăng” để nhìn các nhà sư bị 

“nướng sống” chăng có gì là lạ cả. Vì đúng là “nồi nào thì úp 
vung đó”! Chỉ lạ là cái niềm “hãnh diện” bệnh hoạn vô đạo đức 
và phí nhân tính đó không biết ông bà Nhu đã tìm được ở đâu 
trong “người Việt Nam”? Hay là trong dân tộc Việt Nam, vào 
thời điểm đó tại miền Nam, đã có rồi một thiểu số bị “thổi hồn” 
để trở thành bệnh hoạn như thế? 

Đúng là phong cách và ngôn ngữ của một tên đao phủ 
hiếu sát trên pháp trường chính trị, giết người không gờm tay! 
Với (người thân nhưng nay đã trở thành) đối lập chính trị mà 
ông Nhu còn công khai đòi "cắt đầu, treo cô như thế thì “dân 
chủ” ở đâu, “tự do” ở đâu trong cái gọi là nền Đệ Nhất Cọng 
hòa “Nhân vị Duy linh”? Cho nên ta không ngạc nhiên khi từ 
ngôi cao Cố vấn Chính trị trong dinh Tổng thống đầy quyền 
bính, kẻ "đao phủ chính trị" đó đã hoặc chủ mưu, hoặc ra lệnh, 
hoặc cho phép, hoặc đồng ý điều động một bầy thủ hạ mật vụ 
Cần Lao ác ôn như Lê Quang Tung, Dương Văn Hiếu, Nguyễn 
Văn Y, Nguyễn Văn Hay, Khưu Văn Hai, Trần Bửu Liêm, xem 
mạng người như cỏ rác, xây những nhà tù biệt giam vô luật 
pháp như P42, thiết lập danh sách người Mỹ sẽ bị ám sát để hù 
doạ nạn nhân, ra lệnh cho Đại úy Phi công Huỳnh Minh Đường 
thả bom đánh chìm chiến hạm HQ 401 đang chở tù nhân quân 
sự và chính trị trên đường ra Côn Đảo, gài bẫy thành viên Phái 
đoàn Điều tra Liên Hiệp Quốc chơi gái điểm để chụp hình làm 
chantage, và xuống tay thủ tiêu (dao đâm, súng bắn, nhét vào 
bao bồ thả trôi sông, ...) không biết bao nhiêu người yêu nước 
như Vũ Tam Anh, Tạ Chí Diệp, Hồ Hán Sơn, Ung Bảo Toàn, 
Trương Tử An, Nguyễn Tấn Quê... 


234 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Nhật báo EI Paso Herald Post tại Tiếu bang Texas, sô ra ngày thứ Bảy. 5 tháng 10 
năm 1963, trang 6, tựa đề “Sixth Viet Nam Buddhist Burns" có một đoạn đăng tin về 
Đại úy Phi công Huỳnh Minh Đường như sau: 


*... Dissatisfaction with the regime of President Ngo Dinh Diem also appeared to be 
Spreading to the armed forces. Vietnamese pilot Capt Huynh Minh Duong landed at 
Pochentong Airport at Phnom Penh, Cambodia, today and asked for political asylum to 
protest Diem's policies. Duong was the third Vietnamese pilot to ask for asylum 
recently.” 


*.... [Tình trạng] bắt mãn với chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng hình như đã 
lan tràn đến quân lực. Đại úy Phi công Việt Nam Huỳnh Minh Đường đã hạ cánh 
xuống Phi trường Pochentong tại Phnom Pênh ở Cam Bót hôm nay và xin tị nạn 
chính trị để phản đối các chính sách của ông Diệm. Ông Đường là vị phi công Việt 
Nam thứ ba xin tị nạn gân đây” 


[Nguồn: http://newspaperarchive.com/el-paso-herald- Mungine -10-05/page-6 ] 


3= E 2L jkU/2 
Virgina Tumẹ "=* Sith Viết NanỆ 


ShaHen Seud C3 (4 VẾU 7 |S> [c-*2:ÏBusumx pưm| Í „EM Isfanbul 








Mử ÌPWE %ueectie S40/00)  2el« Xum 
trrr Bank Robbesy Mabbe4d “* #% 


Me 


Nhật báo EI Paso Herald Post (EI Paso, Texas) ra ngày 5 tháng 
10 năm 1963, tra ng 6,đăng tin Đại úy Phi công Việt Nam 
Huỳnh Minh Đường hạ cánh xuống phi trường Pochentong tại 
Phun Penh xm t mạn chính - trị. (Nguồn: 


hftp:/newspaperarchive.com/el-paso-herald-post/I963-I0- 
05/page-6) 


Cần lưu ý rằng cuộc phỏng vấn với báo LExpresso 
nầy được diễn ra vào đầu tháng 10 năm 1963, khi miền Nam 
không còn phấn khởi và an ninh như từ năm 1955 đến 1959 
nữa. 

Ba năm khúng hoảng 

m Thật vậy, từ đầu năm 1960, ngày 26- 1, lực lượng vũ 
trang của địch đã chiếm đồn Trảng Sập và gây tổn thất năng nề 
cho Sư đoàn 21. Tết Canh Tí năm đó, bìa báo 7 Do số Xuân 


235 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


in hình biếm họa vẽ 5 con chuột gậm nhăm trái dưa hấu miền 
Nam để "thú vật hóa" và chế diễu 5 anh em nhà Ngô, khiến 
Dinh Độc Lập điên lên, cho mật vụ đập phá tòa soạn và tịch thu 
những số báo còn lại. Rồi ngày 26-4, một tập hợp 18 vị nhân sĩ 
trí thức thuộc Khối 7 Do Tiến Bộ (còn gọi là nhóm Caravelle), 
tiêu biểu cho thành phần chính trị ưu tú của miễn Nam, ra 
tuyên ngôn tố cáo chính quyền độc đài bất lực và đòi cải tổ 
chính sách. Hệ quả của tuyên ngôn này là 4 bộ trưởng thân tín 
từ chức ra đi (Lâm Lễ Trinh - Nội Vụ, Trần Trung Dung - Quốc 
Phòng, Trần Chánh Thành - Thông Tin, và Nguyễn Văn Sĩ - Tư 
Pháp). Hai tuần sau, ngày 11-11, lực lượng Nhãy Dù (Nguyễn 
Chánh Thi, Vương Văn Đông, Hoàng Cơ Thụy, Phan Quang 
Đán) tấn công và bao vây Dinh Độc lập đòi thay đổi lãnh đạo. 
Vào cuối năm, ngày 20-12-1960, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng 
Miền Nam ra đời tại Tây Ninh, thách thức tính chính danh của 
chính phủ Ngô Đình Diệm trên vũ đài chính trị trong và ngoài 
nước. 

m Năm 1961 là năm tẻ nhạt về mặt chính trị nhưng lại 
cực kỳ tệ hại về tình hình an ninh tại nhiều tỉnh. Ngày 28-4, 
toàn dân đi bầu Tổng thống nhiệm kỳ II với kết quả mà ai cũng 
biết trước: Liên danh Ngô Đình Diệm-Nguyễn Ngọc Thơ thắng 
88% số phiếu cử tri (hai liên danh kia chiếm 7% và 4%). 
Khoảng giữa năm, ngày 2-7, Hội nghị “Đại Đoàn Kết Toàn Dân 
Chống Cong” do ông Nhu thiết kế và chủ trì nhằm tóm thâu và 
khống chế các sinh hoạt chính trị tại Sài Gòn. Nhưng Hội Nghị 
đã bị tan vỡ ngay từ đầu vì ý đồ của ông Nhu bị phát hiện nên 
các đảng phái thì đứng ngoài và giới sinh hoạt chính trị thì 
không hợp tác. 

Trong khi đó, Việt Cọng tấn công và làm chủ nhiều 
quận huyện, thậm chí còn chiếm đóng trung tâm tỉnh ly Kiến 
Hòa (1-4). Đặc công Việt Cọng đặt bom và ném lựu đạn ngay 
tại Sài Gòn, xua 2,500 dân biểu tình phá rối cuộc bầu cữ Tông 
thống nhiệm kỳ II (9-4) tại thủ đô. Địch khống chế Công trường 
Đa Nhim nhiều ngày, bắt và hạ sát Quận trưởng Đơn Dương. 
Ngày 28-6, đánh bại quân đội tại Tô Hạp (Khánh Hòa); và ngày 
16-7, Tiêu đoàn 502 của địch đánh bại một Tiểu đoàn Dù tại 


256 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Kiến Phong. Ngày 1§-9, Việt Cọng đốt phá tỉnh ly Phước 
Thành, hạ sát Thiệu tá Tỉnh trưởng Nguyễn Minh Mẫn, và ngày 
1-10, bắt cóc rồi hạ sát Đại tá Nguyễn Thụy Nam, Trưởng Phái 
đoàn Việt Nam liên lạc Ủy Ban Kiếm. Soát Đình chiến.. 

Trước tình hình nguy ngập nầy, ngày 10- 10, ng Diệm 
ký Sắc lệnh 209-TTP ban bố “?ình trạng khẩn cấp trên toàn 
lãnh thổ” „ yêu cầu Quốc Hội dành cho Tổng thống quyền được 
ban những sắc luật đặc biệt về an ninh, và ngày 7-12, ông Diệm 
gửi thư cầu cứu với Tổng thống Kennedy. 

m Năm 1962 mở màn vào sáng 27-2 với một trái bom từ 
chiếc khu trục A-1H Skyrider của Trung úy Nguyễn Văn Cử thả 
xuống cánh trái Dinh Độc Lập, nơi có phòng ôc sinh sống và 
làm việc của gia đình ông Nhu. Vụ nầy do một số thành viên 
của Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Quốc tô chức. Phi công 
của chiếc khu trục thứ nhì là Trung úy Phạm Phú Quốc bị bắt, 
và bị phát hiện thuộc dòng dỏi danh gia của cụ Phạm Phú Thứ ở 
Quảng Nam (nơi ông anh trưởng Ngô Đình Khôi từng là 
một Tổng Đốc tham nhũng), lại càng làm cho anh em nhà Ngô 

. đau nhói. Đã thế, tình hình chiến sự thê thảm đến nỗi ngày 
31- 3, ông Diệm đã phải gửi thông điệp chính thức cho nguyên 
thủ của 92 quốc gia trên thế giới yêu cầu yêm trợ Việt Nam 
Cọng Hòa chống lại xâm lăng của Cọng sản từ miền Bắc. Tình 
hình kinh tế cũng chăng sáng sũa gì: Bernard Nalty (trong Rival 
Ideologies in Divided Nations) cho biết “Kinh tế Việt Nam đều 
phụ thuộc vào Kinh viện và Quân viện của Mỹ”, và điều tra của 
Robert ScIgliano (trong Viefnam, A Counfry At War) xác nhận 
“Việt Cọng đã chiếm được 80% nông thôn của Việt Nam Cọng 
Hòa”. 

Gần cuối năm, Bác sĩ Phạm Huy Cơ, một chính khách 
tên tuổi, công khai đả kích chính sách độc tài gia đình trị, đã 
cùng một sô chính trị gia thành lập Hồi đông Cách Mạng Quốc 
gia rồi thuyết phục Hoa Kỳ ngưng ủng hộ ông Diệm. Ông lập 
luận rằng nên độc tài gia đình trị của chế độ Diệm chỉ làm lợi 
cho Cộng Sản Hà Nội và Mặt trận Giải phóng. Dĩ nhiên, ông đã 
bị bắt giam ngay. 


237 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Vua Lê Chúa Trịnh 

Tình hình trầm trọng, dồn dập và phức tạp trong ba năm 
1960, 1961 và 1962 nầy đã càng ngày càng bộc lộ những khuyết 
điểm về khả năng lãnh đạo của ông quan Thượng thư Ngô Đình 
Diệm nhưng cũng đồng thời làm dấy lên những tham vọng của 
ông siêu cô vấn Ngô Đình Nhu. Thật vậy, ngay từ khi ông Diệm 
lên làm Tổng thống một nước Cọng hòa hiện đại cho đến đầu 
thập niên 60°, tâm chất và kỷ năng của ông Diệm như một ông 
quan đầu tỉnh triều Nguyễn hình như vẫn không khá hơn được 
chút nào. Chính vị Đông Lý Văn Phòng gần gũi của ông Diệm 
mô tả rằng “7í não ông Diệm không quen lý hội sự gì trừu 
tượng và tổng quát. Ông chỉ ưa việc cụ thể mà ông hình dung 
được rõ mới chịu là cân, ông xét định về từng trường hợp và 
từng công tác dễ hơn là về toàn diện vấn đề. Ông có thể chỉ làm 
được một tổng thanh tra tắn mãn, sục sạo như viên kỹ sư 
Bigorne thời Pháp thuộc: Giá ông làm tổng thanh tra dời 
Bigorne không chừng làm được việc hơn một Tổng thông .. 
(Đoàn Thêm, Những Ngày Chưa Quên, nxb Đại Nam, Sài Gòn 
1969, trang 200). Cho nên choáng ngợp trước nhiều biến động 
phức tạp và dồn dập của 3 năm qua, Vua Lê nhu nhược và bất 
tài đang từ từ phải chia sẻ quyền lực và nương dựa nhiều hơn 
vào một Chúa Trịnh càng lúc càng tham quyền. Các sử gia 
nghiên cứu về giai đoạn 3 năm đầu của thập niên 60”, xin chú ý 
đến hiện tượng chuyền quyên lý thú này để đánh giá cho đúng 
hai ông Nhu Diệm tội ai nặng tội ai nhẹ. Tại vì ông Nhu mới 
chính là kiến trúc sư và cũng là nhà thầu cố găng chống 
đở nhưng cuối cùng lại phá nátngôi nhà Đệ Nhất Cọng 
Hòa đã tơi tả trong khoảng thời gian đầy giông bão này. 

Qua đến năm 1963, thì tình trạng “Vua Lê Chúa Trịnh” 
càng rõ nét song song với những biến cố sôi động trong năm 
nây: 

Ngày 2-1 đầu năm là thất bại thê thảm ở trận Ấp Bắc, 
tính Định Tường (trong quá trình triển khai chiến lược Trực 
thăng vận và Thiết xa vận do Mỹ viện trợ) khiến nhiều giới 
chức trong và ngoài chính quyền Mỹ đặt lại vấn đề hiệu quả của 
các chương trình quân viện. 


2538 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Tháng 2, nhằm Tết Quý Mão, là lúc những mâu thuẫn 
quyền lực và quyền lợi nỗ lớn giữa các anh em Ngô Đình: Hai 
ông Diệm-Nhu một bên, hai ông Thục- Cần một bên, với bà Nhu 
nhảy nhót tung tăng đồ dầu vào lửa... Tháng 5 cho đến tháng 8 
là phong trào đấu tranh đòi bình đừnữ tôn giáo của Phật tử với 
vụ nô súng giết người ở Huế, cuộc tự thiêu của Hòa thượng 
Thích Quảng Đức ở Sài Gòn, và cuộc tấn công "Nước Lũ" các 
chùa toàn quốc bắt giam hơn 1,400 Tăng Ni và Cư sĩ của Lực 
lượng Đặc biệt. Ngày 23/8, trong khi sinh viên học sinh thay thế 
Tăng Ni Phật tử (đã bị bắt giam) xuống đường rằm rộ thì Chánh 
Văn phòng Phủ Tổng thống Võ Văn Hải và Bộ trưởng Phủ 
Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần đòi loại bỏ ông Nhu ra khỏi 
chính quyền. Một loạt các viên chức cao cấp khác như Ngoại 
trưởng Vũ Văn Mẫu, Đại sứ Trần Văn Chương cũng từ chức 
(hoặc bị đuôi như Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Bác sĩ 
Trần Kim Tuyến, Chủ tịch Quân ủy Đảng Cần Lao Trung tá 
Nguyễn. Văn Châu). 

-Ổ Từ lúc đó trở đi, những phản kháng của Phật tử 
tăng th ïb thành một phong trào lớn mạnh và có gốc rễ với sự 
yêm trợ rộng rãi rong giới sinh viên, trí thức, và ngay cả vải 
người trong cộng đông Công giáo. Biết rằng tình trạng, bắt ồn 
đã lan tràn đến giới quân sự và vài sĩ quan đang lên kế hoạch 
đáo chánh, ông Nhu đã ngắm ngâm dự định một kế hoạch cực 
kỳ rắc rồi để nghiền nát phong trào Phật tử, đồ lỗi cho quân đội 
và chiếm đoạt quyên kiểm soát chính phủ của ông Diệm. Ông ta 
đã đi đến kết luận rằng anh mình lông Diệmj quá mêm yếu 
nên không cai trị được nữa. Ông Nhu đã kêu âm lên với 
[Trưởng] văn phòng CA [tại Sài Gòn là] John Richardson vào 
tháng 6 rằng “Tôi chẳng thèm coi ông anh tôi [Diệmj ra gì 
nữa. Nếu một chính phú không đủ sức áp dụng luật lệ được 
nữa, chính phủ đó sẽ đồ”. Ông Nhu còn nói thêm rằng chế độ 
nây thì “quan lại và phong kiến” đến mức vô phương cứu 
chữa.” 

[From that point, the Buddhist pro(ests ørew a powerful 
deeply rooted movement with broad support among students, 
Iintellectuals, and even some among Catholic communIty. 


259 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Aware that unrest had spread to the military and certain offIcers 
were planning a coup, Nhu hatched a byzantine plan to crush 
the Buddhist movement, blame the military and selze the 
confrol of the government from Diem. He had concluded that 
his brother become too weak to rule. “I don”t give a damn about 
my brother,” Nhu exclaimed to CIA station John Richardson in 
June, “If a government 1s incapable to apply the law, 1t should 
fall” The regime, he said, was Incurably “mandarn and 
feudal”. (Randall B. Woods, Shadow Warrior, Wiliam Egan 
Colby and The CÌA, nxb Basic Books, New York 2013, trang 
219)]. 

Thái độ ông Nhu xem thường ông Diệm “không ra gì” 
đó, chính bà Nhu, gần 20 năm sau, trong một cuộc phỏng vấn 
vào năm 1982, khi so sánh tương quan giữa ông anh Tổng 
thống Diệm và chồng bà cũng đã xác nhận răng “ông fa biết rất 
rõ răng chông tôi có thể cai trị [đất nước} mà không cần ông 
ta, nhưng ông ta không thể cai trị nếu không có chồng tôi” 
[Because he knew very well that my husband can do without 
him but he could not do without my husband (Chương trình 
“Vietnam: A Television History”, đài truyền hình PBS, phát 
hình năm 1983)] 


tRáwvscn£+ 





Bản chép lại (Transcript) cuộc phỏng vấn bà Ngô Đình 
Nhutrong Chương trình “Vietnam: A 'Television History ”, đài 
truyện hình PBS phát hình năm 1983 


Cho nên, để hoàn tất một trong những mất xích của 
chiên lược chóng Mỹ - phê Diệm của mình, ngày 25/8, sau 


240 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


nhiều vận động của Pháp và Ấn Độ, lần đầu tiên, trong một 
buổi tiệc tại Bộ Ngoại giao, ông Nhu gặp đại diện của Bắc Việt 
là Trưởng đoàn Ba Lan Mieczyslaw Maneli tại ICC. Lần gặp 
thứ nhì vào ngày 2/9, Quốc Khánh của VNDCCH, ông Nhu mời 
ông Maneli vào Dinh Gia Long... đó là chưa kế những trao đổi 
bí mật khác qua hai "søecial envoy" Phạm Hùng và Trần Văn 
Dĩnh. Những biến cố dồn dập, phức tạp và trầm trọng đó, tích 
lủy từ 3 năm trước và lên đến cao điểm vào cuối Hè năm 1963, 
đã vượt khỏi khả năng cai trị và ý chí lãnh đạo của con người 
thơ lại khăn đóng áo đài Ngô Đình Diệm. Ông chỉ còn biết quay 
về với chuyện ông giỏi nhất và thích nhất: cầu nguyện với 
Chúa và hút thuốc lá liên miên. Vã lại, ông bà Nhu đã thay ông 
điều động việc nước từ lâu rồi. Những ngày đầu tháng 10 năm 
1963, không cần. những kế hoạch đảo chánh giả “Bravol/ 
Bravo2” cực kỳ rắc rối để cướp quyền ông Diệm, không cần 
cho nhân viên thay chân dung to lớn của ông Diệm tại Tòa Đô 
sảnh bằng chân dung của minh, ông Nhu cũng đã là, trên thực tế 
và bất chấp Hiến Pháp, Tổng thống Việt Nam Cọng Hòa tồi. 
Một tổng thống với tâm địa của một tên “đao phủ chính trị”. 

And the rest is history ... ! 

Ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ trưởng Phụ tá Quốc Phòng 
rồi Bộ trưởng tại Phủ Tổng Thống của Đệ Nhất Cọng Hòa, 
người ra vào Dinh Gia Long hầu như hằng ngày, đã kê lại rằng 

. Vào giai đoạn đó, Nhu sa vào vòng nghiện ngập và điều đó 
đã Th Ông fa đến những trạng thái cực đoan... Người ta bắt 
đâu thấy những dấu hiệu điên loạn trên mặt ông ta, nhìn bắt 
động như kẻ mộng du, với một nụ cười lạnh lùng có hữu... 
(theo Rogers Hillman, 7o Mfove A Nafion, Doubleday Inc. and 
Co., New York 1967, trang 480) 


241 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 





~ L _— L9 
Đệ Nhát Cọng Hòa, 1960-1963 
““Vua Lê' Ngô Đình Diệm nhu nhược an phận 
và 'Chúa Trịnh" Ngô Đình Nhu gian hùng hiểu sát 


Thế cờ bí oan nghiệt - Một post-mortem Khi cùng ông 
Nhu trốn ra khỏi Dinh Gia Long ngày 2-11-1963, ông Diệm 
nghĩ rằng cùng đi với nhau, ông Nhu sẽ an toàn hơn. Ông Diệm 
đã nghĩ đúng một nửa vì trước đó, bạn cũng như thù, cọng tác 
viên cũng như đối lập, đều chỉ đòi hỏi ông bà Nhu rời khỏi nước 
và giữ ông Diệm làm Quốc trưởng (bù nhìn). Nhưng một nửa 
khác mà ông Diệm nghĩ không tới là theo đà cuộc khủng hoảng 
kéo dài từ năm 1960 chứ không phải từ vụ Phật giáo (5/1963), 
Chúa Trịnh Ngô Đình Nhu độc ác đã “tiếm quyền” ˆ Vua Lê Ñgô 
Đình Diệm nhu nhược, thì tình cảm của quân dân miền Nam đã 
trở nên căm thủ và uất hận ông Nhu như thế nào? Ngày 2-11 đó 
là ngày họ, cả người sống lẫn người chết, đòi nợ máu của 7 năm 
bạo trị! Giá mà tại nhà ông ba Tàu làm kinh tài cho đảng Cần 
Lao tên là Mã Tuyên ở Chợ Lớn, khi toàn bộ những công cụ 
bạo lực của gia đình ông đều tự tê liệt hoặc tan rã như bọt Sóng, 
ông Diệm để ông Nhu “nhảy núi” một mình, theo đường giao 
liên vào mật khu của Mặt trận Giải phóng Miền Nam rồi ra Hà 
Nội, còn ông về nhà thờ cha Tam để liên lạc với các Tướng lãnh 
thì có phải cơ may để cả hai ông vẫn toàn thây có phải lớn hơn 


242 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


không? Nhưng lịch sử không làm bằng những “giá mà”, và số 
phận đã làm cho “Diệm vô Nhu, Diệm héo - Nhu vô Diệm, Nhu 
fàn” nên họ đã không bỏ được nhau. Bộ óc “mưu lược bá đạo” 
Ngô Đình Nhu đã không nghĩ ra được cách giải thế cờ bí oan 
nghiệt của chính anh em mình bày ra. Vì Nhân Quả là quy luật 
hăng hữu của kiếp nhân sinh, hay đó cũng là nhiệm ý của Thiên 
Chúa chăng? Cho nên chính những anh em dòng họ Ngô Đình 
đã tự hại nhau mà không biết! Và lịch sử sang trang trong tiếng 
reo mừng thoát nạn của toàn dân thủ đô Sài Gòn trưa ngày 2- 
11-1963. 


Nguyễn Kha 8/2013 


243 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


MỸ ĐÃ THÂY MÁT NAM VIỆT NAM 
_——_ TỪ CUÓI NĂM 1961: 
LỖI LỚN LÀ DO CHẺ ĐỘ ÔNG DIỆM 


(Bản Ghi nhớ NSAM 263 của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia 
về quyết định rút 1,000 quân Mỹ vào cuối năm 1963) 
Cư Šĩ Nguyên Giác dịch 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Một số người trong cộng đồng người Việt 
ở hải ngoại đã nêu lên lý luận răng, Tổng Thống Hoa Kỳ John 
F. Kennedy trong năm 1963 đã yêu câu đưa quân Mỹ vào Việt 
Nam, nhưng bị Tổng Thống Diệm phản đối, nên Hoa Kỳ mới 
thúc đây các cuộc biểu tình của Phật Giáo để lật đỗ ông Diệm 
hầu dễ đưa chiến binh Mỹ vào miền Nam VN được. Từ đó, để 

“giải tội” cho ông Diệm, họ đã phóng to thành kịch bản “ông 
Diệm bảo vệ quyền tự quyết” nên bị Mỹ xúi giục các tướng 
lãnh đảo chánh! 

Lý luận trên hoàn toàn sai, hoàn toàn không đúng. Các 
hồ sơ giải mật gần đây cho thấy TT Kennedy đã thấy thua từ 
cuối 1961, nên thu xếp từ mùa xuân 1962 để giảm sự tham dự 
quân sự Hoa Kỳ trở về mức tương đương với đầu năm 1961. Và 
vào ngày II tháng 10-1963, TT Kennedy đã ra một lệnh bí mật 
để lập kế hoạch rút 1,000 cố vấn (trên tổng số gần 17,000) từ 
VN về Mỹ vào cuối năm 1963; hồ sơ mật này có ký hiệu là 
NSAM 263. Như vậy, TT Kennedy không những đã không 
muốn đem quân vào Việt Nam, mà ngược lại, còn quyết 
định bắt đầu rút quân khỏi miền Nam. 

Ngoài ra, Phật Giáo đã không tham dự gì với các diễn 
biến chính trị quân sự quan trọng trong quan hệ Mỹ-Việt đó, vì 
trận tổng tấn công các chùa do ông Nhu thực hiện đêm 20 rạng 
21-8-1963 đã bắt hầu hết các vị sư lãnh đạo Phật Giáo. 

Sau đây là bản Việt dịch 5 trang trong cuốn biên khảo 


244 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


“Death of A Generation” của GS Howard Jones, xuất bản bởi 
NXB Oxford University Press năm 2003, và cả bản Việt dịch hồ 
sơ NSAM 263. Cuốn biên khảo viết trong 15 năm, duyệt và góp 
ý bởi nhiều học giả, ghi lại thông tin có từ nhiều hồ sơ giải mật 
và các cuộc phỏng vân riêng, cùng với các bản khai hữu thệ 
chưa phổ biến từ ba thư viện Tổng Thống và Trung Tâm Văn 
Khố Quốc Gia. 

Sách này viết công phu và cân trọng vì tham khảo nhiều 
nguồn; Thí dụ, độc giả có thể xem cuối bản dịch này, trong chú 
thích số (9) — khi nói về chiến lược Rostow trình lên TT 
Kennedy — đã dẫn ra tới 7 nguồn khác nhau. Tất cả các chú 
thích nơi đây đều sẽ không dịch ra Việt ngữ, giúp người cần 
nghiên cứu có thể dựa vào chú thích để dễ dàng tìm ra tài liệu 
gộc Anh ngữ. 

Qua các tài liệu và phân tích trong 5 trang này, ta có thể 
nhận ra các sự kiện sau: 
® Năm 1960, John F. Kennedy nhậm chức Tổng Thống Mỹ. 
Tháng 4 năm 1961, ông chấp thuận đưa du kích quân (Lữ Đoàn 
2506, do CIA huấn luyện) vào Vịnh Con Heo để lật đồ Fidel 
Castro và để chiếm Cuba nhưng hoàn toàn thất bại. Sau thảm 
bại này, TT Kennedy không hoàn toàn tin vào các nhận định 
của các tướng Hoa Kỳ và CIA nữa. 
® Năm 1962, TT Kenney sắp xếp đề sẽ rút bớt quân Mỹ tại VN 
(xem trang 8). Kennedy tin rằng cải cách chính trị ở Việt Nam 
quan trọng hơn là chiến thắng ở chiến trường. Nhưng Việt Nam 
tất phải thua vì chính sách của TT Ngô Đình Diệm làm mắt 
lòng dân (xem chú thích 16). 

e Bản văn NSAM 263 để ngày I1 tháng 10-1963, do Cố vấn 
An ninh Quốc gia (NSC) McGeorge Bundy chỉ thị sẽ rút quân 
Mỹ kế từ tháng 12-1963. 

® Kennedy hỗ trợ cuộc đảo chánh của các tướng lãnh VNCH, 
nhưng muôn đưa ông Diệm ra lưu vong. 

e® Dòng họ Ngô Đình Diệm kiêu kỳ và khó chịu tới nỗi, Tòa 
Đại Sứ Mỹ chỉ thị cho tất cả các nhân viên sứ quán không được 
uống bất cứ thứ gì trong 3 giờ đồng hồ trước khi vào Dinh Tổng 
Thống để khỏi phải dùng nhà vệ sinh (xem trang 9). 


245 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


e Thất bại trong Cuộc Chiến Việt Nam là do Tổng Thống 
Diệm và gia tộc họ Ngô (xem trang 9). 

® Kenncdy đã thấy Mỹ và chính phủ ông Diệm tất phải thua 
cuộc chiến từ cuôi năm 196I (xem trang l l). 

e Kennedy sắp xếp việc rút quân bằng cách dự tính gỡ chức 
Ngoại Trưởng của Rusk (xem trang II) và giữ thể diện cho 
Đảng Dân Chủ khi thua cuộc ở Nam VN bằng cách đưa Lodge 
(Cộng Hòa) vào chức Đại Sứ Mỹ ở VN (xem trang 12). 


Cuốỗi bản dịch này sẽ đính kèm bản scan của các trang 8-12 và 
bản gôc hô sơ mật NSAM 263. Toàn văn dịch bởi Cư sĩ Nguyên 
Giác.) 


BẮT ĐẦU BẢN DỊCH HỖ SƠ NSAM 263 





Bạch Ốc 
: 'Washington 
CHI ĐỌC THOI Ngày I1I tháng 10 1963 


BẢN GHI NHỚ HÀNH ĐỘNG AN NINH QUỐC GIA SỐ 263 


GỬI TỚI: Bộ Trưởng Ngoại Giao 
Bộ Trưởng Quôc Phòng 
Tham Mưu Trưởng Liên Quân 


CHỦ ĐỀ: Nam Việt Nam 

Trong một buổi họp ngày 5 tháng 10-1963, Tổng Thống 
[Kennedy] xem xét các khuyến nghị trong bản phúc trình của 
Bộ Trưởng McNamara và Tướng Taylor trong chuyến đi khảo 
sát của họ ở Nam VN. 

Tổng Thống chấp thuận khuyến nghị quân sự trong Phần 
LB (-3) của bản phúc trình, nhưng ra lệnh rằng không đưa ra 
loan báo chính thức nào về việc thực hiện kế hoạch rút 1,000 
chiến binh Mỹ về vào cuối năm 1963. 

Sau khi thảo luận về các khuyến nghị còn lại trong bản 


246 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


phúc trình, TT Kennedy chấp thuận bản chỉ thị cho Đại sứ 

Lodge nguyên đã ghi trong bức điện văn số 534 do Bộ Ngoại 

Giao Mỹ gửi (LND: Điện văn 534 này đề ngày 5 tháng 10- 
1963). 

Ký tên: 

McGeorge Bundy 

(Có vấn An ninh Quốc gia) 


Phó bản gửi đề thực hiện: 
Giám độc Sở Tình Báo Trung Ương CIA 
Giám đôc Sở Phát Triên Quôc Tê AID 


Phó bản gửi đề biết: : 
Ong Bundy, Ông Forrestal, Ông Johnson, 
Hồ sơ lưu Hội đông An ninh Quôc gia NSC. 





Hồ sơ giải mật ngày 15 tháng 7-1977 


Hết Bản Dịch NSAM 263 


NGUYÊN VĂN: > 


247 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 





' ÝwNgạ Đ 


THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 


?OE-ORGSWWNHN. EYES ONLY October 11, 1963 


NATIONAL SECURITY ACTION MEMORANDƯM NO, 263 


| TQ: Secretary of State 
Secretary o{ Defense 
Chairman of the Joint Chiefs of Staff£ 


SUBJECT: South Vietnam 

At a meeting on Oetober 5, 1963, the President considered the 
xecommendations contained in the report of Secretary McNamara 
and General Taylor on their mmission to South Vietnam. 


“The Pzesident approved the rmilitary xecommendations contained 
in Section I B (1-3) of the reporzt, but directed that no formal 
announcement be made of the implementation of pians to with~ 
draw 1,000 U,S, miltitaxy personnel by the end of 1963. 


———————— 


After điscussion of the remaining recormmendations of the report, 
the President approved an instruction to Ambassador Lodge whích 
is set forth ia State Departrnent telegram No, 53⁄4 to Saigon. 


hệ Xe{ | 
MecGeorge Bundy 





Copy furnished: 
Đirector of Central Intelligence 
Administrator, Agency for International Development 


cc: 
^ Mr, Bandy ⁄ˆ 
Mr. Forrestal 


| 
ị 
Mr. Johnson | 
D£CLAS9r1D 
ó (  ˆ`) 


“eo mcehont=etd+f©<SOweÝ NSC Files 


- 





248 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


BẶT ĐẦU BẢN DỊCH TRANG §-12 
của tác phâm DEATH OF A GENERATION 


m Trang 6: 

..Chủ nghĩa Cộng sản vò lấy 
các nước chưa phát triển bằng cách trà 
trộn, nổi loạn, và mở ra cuộc chiến du 
kích. Đề đối phó “bệnh” này, Rostow 
(Phụ tá Cố vân An ninh Quốc gia của 
TT Kennedy) đưa ra chiến lược phản 
kích đa tầng, tập trung vào việc tăng 
tính đi động nhanh hơn để đánh các 
trận hạn chế, và một chương trình kinh 
tế đề ra để ngăn cản phiến quân Cộng 
sản xuyên qua các chương trình xây 
dựng đất nước. 

Phương pháp rộng lớn như thế đòi các biện pháp cả 
quân sự và dân sự để cung cấp cho số lượng nhiều nông dân tại 
Lào và Việt Nam “mồi chỗ đứng trong hệ thông, một cảm thức 
về vai trò của họ trong đó, và một quyết tâm đề hệ thống này 
tôn tại.” 

Một phương pháp linh động và tự chế như thế có thể 
hoàn tất lời hứa nêu lên trong bài diễn văn đăng quang của 
Tổng Thống Kennedy đề giúp “những người sống trong các túp 
lều và các ngôi làng của một nửa địa câu đang gian nan (rong 
việc phá vỡ các tai ách nghèo khó tập thể.” Chỉ khi làm được 
như thế, Hoa Kỳ mới tránh nôi việc tham chiến trực tiếp. (9) 

Nhưng sự lạc quan trong giây phút đăng quang đã nhạt 
dần đi. Vào thời điểm Tổng Thông Kennedy bị ám sát, ông đã 
sắp hoàn tất một tiến trình để rút hầu hết lính Mỹ ra khỏi 
Việt Nam theo kế hoạch có tên “Comprehensive Plan for South 
Vietnam.” (Kế Hoạch Toàn Diện cho Nam Việt Nam -- viết tắt, 
CPSV) 

Thực sự, 1,000 chiến binh Mỹ đầu tiên sẽ khởi sự theo 
lịch trình rút khỏi VN vào đầu tháng 12-1963. (10) 





249 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Nên biết rằng, cách tiếp cận của TT Kennedy đối với 
Nam VN [cho đến năm 1963] đã dẫn tới việc đưa gần 17,000 
lính Mỹ vào Nam VN, nhưng không chiến binh nào có quyền 
tác chiến trừ khi bị tấn công. Mục tiêu chính thức của họ vẫn là 
cố vấn, hỗ trợ, và hiện diện biểu tượng, ngay cả khi họ có mặt 
như thế đã dẫn tới một số lính Mỹ rơi vào trường hợp tác chiến, 
cho đù là với tư cách cố vấn quân sự, chuyên gia về tô chức, phi 
công, hay chỉ đơn giản là nhân viên trong căn cứ. 

Bạch Ốc đã cô gắng che giấu cuộc chiến bí mật tại VN 
nhằm ngăn cản bất ôn trong nội bộ Hoa Kỳ và để giữ mức hạn 
chế đối với cuộc chiến thực giữa những người Cộng sản và Thế 
Giới Tự Do. Nếu Quân lực VNCH đây lùi được Việt Cộng, và 
nếu Kennedy thắng cử lần nữa vào năm 1964, ông dự định tiếp 
tục chương trình rút quân Mỹ về từng giai đoạn, nhằm đưa 
hầu hết lính Mỹ từ VN về Mỹ trong năm 1965. Những lính 
Mỹ còn lại dự kiến sẽ chỉ còn 1,500 người, gồm toàn là có vấn 
và như thế sẽ gần với con số ấn định trong Hiệp Định Geneva. 

Nhưng, khi tình hình Nam VN tệ hại đi vào mùa thu 
1961, TT Kennedy tin rằng, ít nhất có một lúc như thế, ông phải 
nhấn mạnh liệu pháp quân sự có sẵn trong lý thuyết chống nỗi 
loạn. TT Kennedy cô gắng duy trì lằn ranh mỏng giữa nhiệm 
vụ hỗ trợ và tác chiến trực diện với Việt Cộng. Nhưng lằn ranh 
này mờ dần đi khi chiến binh Mỹ tại Nam VN đông thêm và 
gặp nguy hiểm hàng ngày. 

Làm thế nào một cấp chỉ huy quân sự Mỹ có thể kềm 
chế lính của ông trong khi bị tấn công? Có thể nào mà việc tự 
vệ sẽ không dẫn tới một cuộc tấn công, mà việc tấn công đó đã 
Mỹ hóa cuộc chiến tranh này? 

Vào mùa xuân 1962, Tổng Thống Kennedy tìm cách 
giảm mức tham dự quân sự của Mỹ trở về ngang mức của 
đầu năm 1961. Nỗ lực rút quân Mỹ về như thế đã khựng lại từ 
sau những cuộc biểu tình của Phật Tử vào tháng 5-1963, và rồi 
ngưng hẳn sau khi TT Kennedy bị ám sát 6 tháng sau đó. 

m Trang 9: 

Thất bại tại Việt Nam phần lớn là do Tổng Thống 
Diệm và gia đình của ông ta. Là một giáo dân Thiên Chúa 


250 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Giáo La Mã trong một đất nước đa số là Phật Tử, Diệm thấy 
khó mà cãi lại các cáo buộc ông về lỗi truy bức tôn giáo. 

Với kiểu cách lạnh lùng, kiêu kỳ và thiên vị, Diệm 
không bao giờ lộ ra bất kỳ khuynh hướng nào cho dân chủ, và 
đã chỉ ưa năm quyền lực trong tay riêng cho ông và gia đình 
ông. Thực sự, ông Diệm thuộc loại quá khó để nói chuyện, đến 
nôi, để tránh việc phải sử dụng nhà vệ sinh, Tòa Đại Sứ Mỹ đã 
chỉ thị cho các viên chức là đừng có uông bất kỳ nước gì trong 3 
giờ đồng hồ trước khi gặp ông Diệm. 

Niềm tin của ông Diệm vào “Chủ nghĩa Nhân vị,” phản 
ảnh cái nền tảng quan cách, thượng lưu của ông, và phản ảnh 
cái nghi ngờ thâm sâu của Diệm đối với những người ở ngoài 
gia tộc nhà Ngô -- kế cả [nghi ngờ] người Mỹ. 

Khi các sĩ quan bất mãn thất bại trong cuộc đảo chánh 
dang dỡ cuối năm 1960, có phải đúng là gia đình của Diệm vẫn 
giữ lòng trung thành với nhau hay sao? Có phải là không chắc 
chắn rằng (ít nhất là với ông Diệm) Tòa Đại Sứ Mỹ và CIA 
trước đó đã chấp nhận [đảo chánh] miễn đừng sát hại ông 
Diệm? 

Do vậy, ông Diệm (không có vợ) đã tìm lời có vấn hầu 
như chỉ riêng từ người em là Ngô Đình Nhu, cũng lạnh lùng xa 
cách và như dường vô cảm như ông, vốn là người không giữ 
chức vụ hành pháp nào trong chính quyên, và cô em dâu là bà 
Ngô Đình Nhu, người đã trở thành “Đệ Nhất Phu Nhân” của 
ông Diệm. 

Bà Nhu là người chỉ trích các nỗ lực đổi mới của Mỹ tại 
Nam VN bằng lời cay độc và sinh động; Bà Nhu là một cựu 
Phật Tử, đã cải đạo sang Thiên Chúa Giáo La Mã, và ưa thích 
một xã hội khép kính dựa vào tiêu chuẩn đạo đức nghiêm khắc 
mà riêng bà định ra. Bà Nhu đã nói, “Không chỉ ánh sáng mặt 
trời tới [khi mở cửa], mà cả nhiều thứ tệ hại cũng bay vào.” (11) 

Khi Kennedy lên ngôi Tổng Thống, Diệm trước đó đã 
thoát nhiều cuộc khủng hoảng từ khi giữ chức lãnh đạo Nam 
VN năm 1954, khi Hoa Kỳ đỡ đầu chế độ của Diệm với viện trợ 
kinh tế và quân sự lớn lao, vừa sau khi quân Pháp thảm bại ở 
trận Điện Biên Phủ. 


251 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Trong một động thái sai mục tiêu bị thảm, chính phủ 
Kennedy vào năm 1963 đã hỗ trợ cuộc đảo chánh của các 
tướng lãnh chống ô ông Diệm, nghĩ rằng thay đổi chính phủ sẽ 
cải tiến nỗ lực chiến tranh và từ đó sẽ dọn đường để Mỹ rút 
khỏi Việt Nam. Khi các tướng lãnh Quân lực VNCH sửa soạn 
đảo chánh đầu tháng 11-1963, họ biết rất rõ là được Hoa Kỳ 
tán thành, dù không có hợp tác và tham dự trực tiếp. Dù 
vậy, Tòa Bạch Ôc vân mang trách nhiệm lớn. Tổng Thống 
Kennedy đã trở thành đồng lõa trong cuộc đảo chánh bằng cách 
tỏ dấu hiệu cho các tướng lãnh này thấy rằng ông Diệm sẽ 
không được Mỹ giúp đỡ. 

Những tiếp cận trước đó từ các tướng lãnh VNCH với 
Hoa Kỳ xuyên qua CIA đã không được bảo đảm như thế, làm 
cho họ khựng lại kế hoạch hồi tháng 8-1963. Nhưng rồi các 
thông tin lộ ra cho thấy Nhu đã bí mật liên lạc với Bắc VN về 
việc kết thúc chiến tranh mà không tham khảo các quốc gia siêu 
cường nào hết. Số mệnh các tướng lãnh sẽ ra sao, khi họ đã lỗ 
liễu bất mãn với nhà Ngô như thế? Bàn tay tàn bạo của ông 
Diệm khi đàn áp Phật Tử cuối cùng kết hợp với tình hình 
quân đội VNCH dao động trong nỗ lực chiến tranh, với việc 
chính phủ Kennedy công khai chỉ trích chế độ Sài Gòn, và 
những tin đồn liên tục về những cuộc thương thuyết bí mật 
của Nhu với Hà Nội đã thúc đấy các tướng lãnh phải đảo 
chánh và đã dẫn tới cái chết của cả ông Diệm và Nhu. 

m Trang 10: 

Những lễ hội tưng bừng đón mừng các tướng lãnh ở Sài 
Gòn, khi dân chúng bày tỏ lòng biết ơn và ca ngợi họ đã lật 
đỗ được nhà Ngô đáng ghét. Sự ồn định nội bộ như dường đã 
trở lại với Nam VN. Cuộc dàn quân đảo chánh của các tướng 
lãnh đã cho thấy hiệu quả, cho thấy niềm tin rộng rãi rằng họ sẽ 
dễ dàng đánh bại Việt Cộng. 

Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài khoảnh khắc. Quyết 
định của các tướng lãnh trong việc giết Diệm và Nhu đã làm 
chính họ chia rẽ thâm sâu, và dẫn tới hỗn loạn cay đắng ở Sài 
Gòn. Rồi thì, ba tuần sau đó, TT Kennedy bị giết — và chôn 
cùng với ông là CPSV (Kế Hoạch Toàn Diện cho Nam VN). 


252 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Các viên chức thân cận của TT Kennedy đã xác định ý 
định của ông muốn giảm sự tham dự của Mỹ tại VN. John 
Kenneth Galbraith, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ và là bạn lâu năm và 
là người thân tín của TT Kennedy, nói rằng Kennedy đã quyết 
định đưa lực lượng quân sự đặc biệt của Mỹ ra khỏi VN. 
Hilsman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Viễn Đông Vụ) và 
MeNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng) cũng nói thế, và như thế 
đã làm tăng mức bị kịch cho vụ ám sát TT Kennedy. (12) 

Đặc biệt thêm là, lời khẳng định của Galbraith răng, để 
xúc tiễn việc rút quân Mỹ ra khỏi VN, TT Kennedy đã lên kế 
hoạch đưa McNamara thay Rusk trong chức vụ Ngoại Trưởng 
Mỹ, sau cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vào năm 1964. Galbraith 
tin rằng Kennedy có ý định “Việt Nam hóa” cuộc chiến sau 
cuộc tái thắng cử dự kiến của ông — đề giảm sự tham dự của 
Mỹ trở về mức cô vấn như thời khi ông mới vào Bạch Ốc. 

Trở ngại lớn nhất của TT Kennedy là quân đội. TT 
Kennedy bị “phỏng' vì các viên chức Bộ Quốc Phòng (và CIA) 
trong thảm bại ở Vịnh Con Heo, và sau đó đã lưỡng lự không 
còn tin tưởng họ. Vào cuối năm 1962, TT Kennedy đã tìm ra 
một cách để duy trì sự kiểm soát quân đội Mỹ trong khi giảm 
từ từ viện trợ quân sự đặc biệt của Mỹ tại VN. Một cách để 
làm như thế, theo lời Galbraith, là đổi lãnh đạo ở Bộ Ngoại 
Giao Mỹ. 

TT Kennedy đã xem Ngoại Trưởng Rusk như là “một 
chiến sĩ lạnh lùng, quyết tâm, và được trao cho, như ở Việt 
Nam, một giải pháp quân sự, hay, nói chính xác hơn, là không- 
giải-pháp.” Thực sự, quan điểm của Rusk về dòng thác xâm lắn 
của Cộng sản tới từ kinh nghiệm của Tây Phương ở Munich 
năm 1938. 

Rusk viết trong hồi ký, “Khi người ta nhìn các sự kiện 
buôn trong thập niên 1930 s tại Châu Âu, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ 
và các nên dân chủ Tây Phương, với chủ nghĩa chủ hòa và chủ 
nghĩa tự cô lập của chúng ta, và với sự lạnh nhạt của chúng ta 
đổi với dòng thác xâm lấn đó, đêu có tội để cửa cho bọn cướp 
vào.” 

Do dự duy nhất của TT Kennedy về dự định chuyên 


253 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


MecNamara [thay Rusk| là, khi Bộ Quốc Phòng Mỹ không còn 
MecNamara nữa, giới quân đội có thể sẽ lèo lái cuộc chiến. 
Galbraith nói rằng. Kennedy xem MeNamara là người duy nhất 
có khả năng lèo lái Tham Mưu Trưởng Hoa Kỳ và Bộ Quốc 
Phòng Mỹ. (13) 

Các nhận định đó của Galbraith có giá trị. Hilsman, 
cũng thế, nói rằng Kennedy “rõ ràng sắp rút khỏi VN” và răng 
Kennedy dự định bình thường hóa quan hệ với Nam VN. 
Hilsman nói, một phương tiện để làm như thế là phải gỡ Rusk 
đi [khỏi chức Ngoại Trưởng]. 

m Trang l1]: 

Mặc dù Rostow đã ra khỏi Bạch Óc vào cuối năm 1961, 
Rostow cũng đã biết về một kế hoạch rút lính Mỹ về nước một 
thời gian sau đó. Thực sự, McNamara trước đó đã tin rằng vào 
mùa thu 1963, Mỹ sẽ rút nhiều ngàn “cố vấn” về lại Mỹ. 

Thực sự, theo lời Galbraith, một sự thật lớn lao không 
được nói lên trong vòng cao cấp. nhất của chính phủ Kennedy 
là, Hoa Kỳ không thể thắng nỗi cuộc chiến, và nên thu về 
toàn bộ các trợ giúp đặc biệt đã đưa vào VN kế từ tháng 1- 
1961. 

Khi được hỏi về lời khăng định của Galbraith rằng TT 
Kennedy đã quyết định thay đổi người giữ chức vụ Ngoại 
Trưởng, Cựu Bộ Trương Quốc Phòng [MeNamara] trả lời rằng 
TT Kennedy không yêu cầu ông vào thay chức [Ngoại Trưởng 
của Rusk] nhưng rằng “Robert Kennedy đã yêu cẩu như thế.” 
(14) 

(LND: Robert Kennedy là em ruột của Tổng Thống Kennedy, 
giữ chức Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ từ 1961-1964, đồng thời là 
Có vấn Bạch Ốc cho TT Kennedy từ 1961-1963.) 

Tiết lộ của Galbraith đã đưa MeNamara vào sâu thêm 
vào bóng mờ của Việt Nam. Mặc dù Bộ Trưởng Quốc Phòng 
MecNamara đã kêu gọi rút quân Mỹ về trong năm 1963, ông 
không nêu ý kiến đó khi Tổng Thống Johnson leo thang cuộc 
chiến sau đó vào cuối năm đó. 

MeNamara giải thích với tôi (GS Howard Jones) rằng vì 
Việt Cộng tăng tốc hoạt động và vì chỉ có hành động quân sự 


254 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


mới có thể giải quyết tình hình nguy cấp đó. Tuy nhiên, 
Hilsman nói rằng MeNamara mang tâm thức “bất định” và “lẫn 
lộn” và không bao giờ có ý định rút lui. (15) 

Vào tháng 12-1963, Tổng Thống Johnson đã làm những 
gì mà người tiền nhiệm đã khéo léo tránh né: Ông gắn bó sát 
hơn với quan điểm của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Mỹ về 
vấn đề Việt Nam. 

Khi còn là Phó Tổng Thống, Johnson đã không có mặt 
trong các buổi họp bí mật ở Bạch Ốc về diễn tiến cuộc đảo 
chánh ở Nam VN, và khi biết sự liên hệ bí mật của chính phủ 
Kenmnedy, Johnson đã mạnh mẽ lên án quyết định đó. Khi lên 
giữ chức Tổng Thống, Johnson muốn cuộc chiến đừng rắc rối 
quá để khỏi ngăn trở việc ông thực hiện chương trình cải cách 
trên nước Mỹ. 

Đề lý luận, các Sử gia sẽ do dự khi giả thiết về những gì 
có thê xảy ra tại VN nếu TT Kennedy còn sống. Rồi thì, tại sao 
khảo sát vấn đề này? Những người bi quan nói, Kennedy đã 
chết ở Dallas, như thế thật là là vô nghĩa khi chúng ta bàn về 
Kennedy có thê có chính sách gì khác tại VN đề có thê ngăn cản 
cái chết của nhiều triệu người. 

Tuy nhiên, không phải là chuyện giả thiết khi khảo sát 
chính sách của TT Kennedy về VN trong nỗ lực muốn tìm xem 
có hay không diễn ra một mô hình rút lui quân Mỹ về. Là một 
nhân vật chủ yêu trong vở bi kịch này, Kennedy lý luận rằng 
chỉ có người Nam VN mới có thể chiến thắng (hay thất bại) 
ở cuộc chiến này. Chính Kennedy đã lập đi lặp lại rằng ông 
định nghĩa thành công như là việc giảm khả năng của loạn quân 
Việt Cộng về mức độ mà chính phủ Sài Gòn có thể tự mình 
kiểm soát được để giữ an ninh. 

Các hồ sơ củng cố cho cuộc nghiên cứu này cho thấy 
rằng TT Kennedy đã có ý định rút bớt sự tham dự quân sự 
đặc biệt của Mỹ tại Nam VN về còn mức tương đương đầu 
năm 1961 thôi. (16) 

Sau khi liên tục nhận các bản báo cáo lẫn lộn 
(thắng/thua) về diễn tiến cuộc chiến, TT Kennedy đã chọn giai 
pháp rút bót quân Mỹ, dự kiến khởi sự từ cuối 1963 và, sau 


255 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


khi tái đắc cử vào mùa thu 1964, sẽ đưa số quân Mỹ giảm 
còn tương đương mức cố vấn quân sự của năm 1961 vào 
cuối năm 1965. Việc Kennedy bô nhiệm Henry Cabot Lodge 
làm Đại sứ tại Nam VN vào mùa thu 1963 là sự kiện đáng nói. 

m Trang l1]: 

Là một nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, Lodge 
và Đảng Cộng Hòa sẽ chia sẻ trách nhiệm chính trị nếu có thất 
bại tại Việt Nam. Thực sự, Lodge trở thành người ủng hộ mạnh 
mẽ cho cuộc đảo chánh [tại Sài Gòn], liên lạc trực tiếp với TT 
Kennedy và làm cho việc này trong bản chất trở thành việc của 
lưỡng đảng [tức, Dân Chủ và Cộng Hòa]. 

Nghi ngờ khả năng của Nam VN [tức, chính phủ nhà 
Ngô] và chống lại việc quân Mỹ phải tham chiến, TT 
Kennedy đã tìm cách ngưng việc Mỹ hóa cuộc chiến trong 
một tiễn trình mà TT Richard M. Nixon sẽ đặt tên là “Wiệ Nam 
hóa” chiên tranh. 

Không phải ai cũng chấp nhận các khám phá trong cuộc 
nghiên cứu này (LND: mà kết quả là sách “Death oƒ a 
Œeneraiion”). Câu chuyện kể lại trong các trang giấy này vẫn 
còn chưa lắng xuống, và khó mà bác bỏ. TT Kennedy lúc đầu 
đã cùng những người khác tham dự chiến lược tranh cãi là rút 
lui xuyên qua việc leo thang chiến tranh, nhưng đã sớm nhận 
ra rằng gỡ dần quan hệ quân sự mới đưa ra con đường khả 
thi duy nhất để ra khỏi vũng lầy. TT Kennedy lúc đó hỗ trợ 
cuộc đáo chánh trong một nỗ lực tính nhầm để đấy tới kế 
hoạch rút quân Mỹ về, mà, vì các lý do chính trị, việc rút quân 
đó sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông ở cương vị 
Tổng Thống Mỹ. 

TT Kennedy không đơn độc chịu trách nhiệm cho các sự 
kiện này. Tham dự của Mỹ tại VN trong nhiều năm trước khi 
ông vào Bạch Óc đã đây Hoa Kỳ vào các vấn đề đối ngoại và 
đối nội của Nam VN. 

Emmet John Hughes, cựu có vấn chính trị và là người 
viết diễn văn cho TT Eisenhower, ghi nhận rằng Hoa Kỳ với tư 
cách quốc gia can thiệp không có thể “cứu nên fự do chân thực 
của nước khác mà không trở thành liên hệ một cách chủ yếu 


256 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


trong toàn bộ hành vi và định mệnh của quốc gia đó.” Không 
có cách nào khác để tách biệt sự liên hệ vê các vân đè đối ngoại 
và đối nội. “Điểm cần thấy rằng để sắp xếp từ xa vào đời sống 
chính trị nội bộ của một nước đồng minh chính là “can thiệp". 
Đó là sự can thiệp của sự ưng thuận lặng lẽ.” Sự liên hệ của 
Hoa Kỳ [với Việt Nam] đã quá sâu tới nổi Mỹ không thể thoát 
trách nhiệm về cuộc đảo chánh đó, bất kê những gì Mỹ đã làm 
hay đã không làm. (I7) 

Dù vậy, TT Kennedy không xuất hiện phù hợp với hình 
ảnh lý tưởng như trong vở bi kịch Camelot. Kennedy đã khuyến 
khích một cuộc đảo chánh ra ngoài vòng kiểm soát và dẫn tới 
cái chết của ông Diệm chứ không như dự tính là đây Diệm ra 
hải ngoại. Một SỐ SỬ gia hiện đại nghi ngờ sự liên hệ của 
Kennedy với cuộc đảo chánh, nhưng họ không đây xa vấn đề vì 
chẳng bao lâu sau đó TT Kennedy lại bị ám sát. 

Nếu Kennedy thoát chết và thăng cử nhiệm kỳ nữa, sẽ 
không có lý do nào để tin rằng ông sẽ thay, đổi quan điểm của 
ông về việc muốn rút ra khỏi một cuộc chiến vốn đã trở thành 
một thảm bại tất yếu (to get out of a war that had become a lost 
cause — Dictionary.com dịch “lost cause” là “whose defeat 1s 
Iinevitable; a cause with no chance of success'). 

Có công bằng không, khi chỉ trích TT Kennedy đã hoãn 
một cuộc rút quân Mỹ vì lý do chính trị? Có phải Kennedy làm 
đúng khi nhận định răng rút quân Mỹ trước cuộc bầu cử sẽ bảo 
đảm cho Đảng Cộng Hòa chiến thắng vì cáo buộc rằng Đảng 
Dân Chủ đã làm mất VN cũng như trước đó họ làm mất Trung 
Quốc? 

Trong vở bị kịch của T.S. Eliot, tưạ đề Murder in the 
Cathedral (Ấm sát trong thánh đường), TỐng Giám Mục người 
Anh ở Tổng Giáo Phận Canterbury là Thomas Becket (LND: 
chức này cũng là Giáo Chủ Anh Giáo) tuyên bố, “Cám dỗ cuối 
cùng là phản bội lớn nhất; Để làm điều đúng vì một lý do sai 
lầm.” (18) 

Nhưng động cơ có đáng nói không, nếu kết quả có thê 
cứu được một thê hệ [thanh niên Mỹ]? 


257 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


NOTES: 


9. Rostow to Rusk, Jan. 6, 1961, pp. 2-3, 8-9, President”s 
Office File (hereafter referred to as PORF), Staff Memoranda 
Nov. 1960-FEeb. 1961—Rostow, box 64a, JFKL; Walt W. 
Rostow, The Sfages oƒ Economic Growth, A Non-Communist 
Manjesto (Cambridge, Engl.: Cambridge UỦnIversity Press, 
1960); William J. Rust, Kennedy im Vietnam: American Vietnam 
Policy, 1960-1963 (New York: Charles Scribner”s Sons, 1985), 
31; JFK”s Inaugural Address, Jan. 20, 1961, Public Papers oƒ 
the Presidents oƒ the United States: John F. Kennedy, T961 
(Washington, D.C.: Government Printing Office, 1962), I; 
David Halberstam, The Making of a Quagmire: America and 
Vietnam during the Kennedy Era (New York: Alfred A. Knopf, 
1964; revised ed., New York: Alfred A. Knopf, 1988); David 
Halberstam, The Best and the Brighfesf (New York: Random 
House, 1969); Neil Sheehan, A Brighf Shiming Lie: John Paul 
Vann and America In Viefmnmam (New York: Random House, 
1988). 

10. Hedrick Smith, “220 G.I.”s Leave South Vietnam as 
Troop Reduction Gets Under Way,” New York Times, Dec. 4, 
1963, p. l1; “South Vietnam: The Break-Even Poimt,” 
Newsweek, Dec. 2, 1963, p. 57; Hilsman, “McNamaras War,” 
161. 

11. Hilsman, “MecNamaraˆs War,” 158; Mme. Nhu quoted 
in Schlesinger, Thousand Days, 451. For backeround of Diem 
and family, see Denis Warner, The Last Confucian: Vietnam, 
Southeast Asia, and the West (New York: Macmlllan, 1963), 
chap. 5, and Robert ScIgliano, Souíh Vietnam: NaHion under 
Sfress (Boston: Houghton Mifflin, 1964), 13-24. 

12. Author”s Interview with Galbraith, March 28, 2001; 
author”s Interview with Hilsman, Sept. 17, 2001; author”s 
Iinterview with McNamara, March 5, Apri 17, 2001. 

13. Author”s Interview with Galbraith, March 28, 2001; 
Galbrath to author, Oct. 10, 2001 (leter 1n author”s 


258 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


possession); Rusk, AÁs 7 Saw 1, 83; author”s mmterview with 
Hilsman, Sept. L7, 2001. 

14. Author*s Interview with Hilsman, Sept. I7, 2001; 
authors Interview with Rostow, Feb. 20, 2001; author”s 
Iinterview with Galbraith, March 28, 2001; author”s Interview 
with MecNamara, April I7, 2001. Hilsman thought that 
President Kennedy might replace Rusk with McGeorge Bundy. 

15. Author”s Interview with MecNamara, April I7, 2001; 
author”s Interview with Hilsman, Sept. 17, 2001. 

16. Other historians have made this argument before me, 
daring to speculate about what might have resulted in Vietnam 
had the bullets missed Kennedy. The three most deeply 
researched works on Kennedy and Vietnam are: John M. 
Newman, JFK and Vietnam: Deception, lIntrigue, and the 
Sfruggle for Power (New York: Warner Books, 1992); Fredrik 
Logevall, Choosing War: The Lost Chance for Peace and the 
kscalalon øoƒ War in Vienam (Berkeley: Dniversity Of 
California Press, 1999); and David Kalser, American Tragedy: 
Kennedy, Johnson, and the Origins oƒ the Vietnam War 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000). Logevall 
most directly speculates about what might have been, but he 
bases his thoughts on sound reasoning. President Kennedy, 
Logevall maintains, had always been ambivalent about the war, 
never wavering from his desire to win but recognizing the 
danger of enlargIing U.S. Intervention without allied support and 
understanding the domestic political costs Involved 1n taking 
over the war. Despite Kennedys setbacks In foreign policy, he 
had earned sufficlent credibilty to permit hìm to change 
Vietnam policy after his presumed reelection 1n 1964. He knew 
that political reforms In Vietnam were more Importfant than 
battlefield victorles; he had no Great Soclety program to 
1mplement; and, having faced a number of crises while 1n office 
for three years, he had less need than Johnson to prove himself. 
The dire situatlon in Vietnam by late 1964 would doubtless 
have encouraged Kennedy to reduce the U.S. commitment. See 
Logevall, Choosing War, 395—400, and his essay, “Vietnam and 


259 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


the Question of What Might Have Been,” in Mark J. White, ed., 
Kennedy: The New Frontier Revisited (New York: New York 
University Press, 1998), 43-48. 

17. Emmet John Hughes, “A Lesson from Vietnam,” 
Newsweek, Sept. 9, 1963, p. 17. 

18. T. S. Eliot, Murder in the Cathedral (New York: 
Harcourt, Brace, 1935), 44. 


260 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


TƯỚNG LÃNH TIỀN HÀNH 
ĐÁNH DINH GIA LONG DÙ ÁP LỰC 
GIỜ CHÓT CỦA MỸ ĐÒI HỦY BỎ 
CUỘC LẬT ĐÓ NHÀ NGÔ 





Phúc Trình Thượng Viện Hoa Kỳ Số 94-465 


JHcà C®<S,096 


..- 
.. —. puss Í s. sa 


&4I.LEGED ASSARBSINATIAIN PL@TW 
INVOLVING F0HEIGN LEAIERS 


xN iN?EHIM REPOWT 
s su 
XE1JUTT (194MITTKE 
tt Sƒ( PV QOVEHIXMENYAL, GPEKRATMYXS 

“I3 kưướng Â⁄ 

ENYEI.I.ISEXCE 44T1YIT1ES 

IXITED 9ŸATE8 S3#NATE 
YUGETHES WZTM 


XI11T1ISAI, 996 FEXY4(, ANI: SET4RATT 
VIEFWS 


\wW 


CÓ ĐB (6g 94s00s dvợ Maese L8/, V33 





.~. -.. ghê dưới 








(LỜI NGƯỜI DỊCH: Đọc lại các 
chuyên biến trong thời điểm 24 
giờ trước cuộc cách mạng I1-lI- 
1963, chúng ta thấy lịch sử có 
thể chuyển biến theo nhiều 
hướng khác nhau, khi có nhiều 
áp lực từ MACV và từ Cố vấn 
An Ninh Quốc gia Hoa Kỳ đòi 
hủy bỏ cuộc đảo chánh. Một bản 
phúc trình của Ủy Ban Đặc 
Tuyền Thượng Viện Hoa Kỳ dày 
351 trang về “những âm mưu ám 
sát các lãnh tụ nước ngoài mà 
phía Hoa Kỳ có liên hệ”, trong 
đó các trang 216-223 kế về 
trường hợp các tướng lãnh 
VNCH lật đỗ ông Ngô Đình 


ca “———— Diệm. 


261 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Sau đây là bản dịch trang 222, từ kho lưu trữ hồ sơ của 
Ủy Ban Đặc Tuyển Thượng Viện Hoa Kỳ. Bản phúc trình có 
tựa đề “Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders 
— An Inteim Report of the Select Committee to Study 
Governmental Operations, November 1975” — tức là “Các Âm 
Mưu Ám Sát Liên Hệ Các Lãnh Tụ Ngoại Quốc — Bản Phúc 
Trình Lâm Thời của Ủy Ban Đặc Tuyền để Nghiên Cứu Hoạt 
Động Chính Phủ, Tháng 11-1975. 

Vài ghi nhận từ bản phúc trình tháng II năm 1975 này: 
e Tướng Stillwell ngày 17-10-1963 yêu cầu chính phủ ông 
Diệm đôi cách làm việc, áp lực cụ thê là sẽ ngưng viện trợ cho 
các đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt cho tới khi các đơn vị này 
chuyên về trực thuộc Tổng Tham Mưu Trưởng và được dùng 
ngoài chiến trường thay vì dùng để đàn áp Phật Giáo. 
e Đại sứ Lodge ngày 27-10-1963 đã trực tiếp nói với ông Diệm, 
nhưng ông Diệm không cam kết gì. 
e Tướng Trần Văn Đôn hứa sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chánh cho 
Đại sứ Lodge biết 4 giờ đồng hồ trước khi đảo chánh khởi 
động. Tuy nhiên, vào ngày 1-11-1963, Tòa Đại sứ Mỹ chỉ được 
báo trước 4 phút mà thôi. 
e Đại sứ Lodge điện văn về Mỹ ngày 30-10-1963 nói rằng 
chuyện đảo chánh hoàn toàn nằm trong tay phía người Việt, 
còn Mỹ không cản ngăn gì được. 
® Tướng Tư Lệnh MACV là Harkins lập tức cùng ngày 30-10- 
1963 từ Sài Gòn gửi điện văn về Mỹ phản đối tất cả những 
âm mưu đảo chánh ông Diệm. 
e Hai điện văn cùng ngày 30-10-1963 từ Cô vấn An ninh Quốc 
gia Mỹ khuyến cáo Đại sứ Lodge, bày tỏ quan ngại và nói 
Lodge có thê nên khuyến cáo hủy bỏ đảo chánh. | 
e Khoản tiền 42,000 Mỹ Kim đã do CIA trao trước đó để dùng 
mua thực phẩm cho chiến binh VNCH và dùng làm tiền tử 
tuất cho gia đình tử sĩ trong cuộc đảo chánh. 
e Tướng Dương Văn Minh hai lần điện thoại tới ông Diệm, đề 
nghị hai anh em Diệm-Nhu đầu hàng sẽ được an toàn xuất 
ngoại. Ông Diệm hai lần từ chối. 

Ngoài ra, trong phần Tổng Kết Những Phát hiện và Kết 


262 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


luận VỀ Những Âm Mưu (Summary of Findings and 
Conclusions Ôn The Plots) tại 5 nước là Cuba (Fidel Castro), 
Congo (Patice Lummumba), Dominca Republic (Rafael 
Trujillo), Chile (Rene Schneider), và South Vietnam (Ngô Đình 
Diệm), kết luận về trường hợp Ngô Đình Diệm ở trang 5 là như 
Sau: 

Ngô Đình Diệm (Nam Việt Nam) — Diệm và em ông ta, 
Nhu, bị giết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, trong quá trình diễn 
biến của một cuộc đảo chánh của các Tướng lãnh Nam Việt 
Nam. Mặc dù Chính phủ Mỹ ủng hộ cuộc đảo chánh, [Ủy ban 
chúng tôi] đã không tìm thấy chứng cớ nào cho thấy quan chức 
Mỹ đồng ý với cuộc ám sát. Thật vậy, có vẻ như việc ám sát 
Diệm đã không nằm trong kế hoạch trước khi đảo chánh của các 
Tướng lãnh, nhưng lại là một hành động tự phát xảy ra trong 
cuộc đảo chánh và đã được tiễn hành không có sự can dự và 
ủng hộ của Hoa Kỳ. 


cerning whether the weapons were knowingly Su 
qøaagsirtatlo and whether any of them were present at the seene. 

Nạo Dứnh Dien (South Vietnam) —Dlem and hìs brother, Nhu, 
were killed on Ñovember 9, 1963, in the eourse of a South Vietnamese 
Generals' coup. Although the Ủnited States Government supported 
the coup, there is no evidenee that American officials favored the 


tssassination. Indeed, it appears that the assassination of Diem was not 
part of the Generals? pre- coup planning but was instead a spontaneos 
net which oceurred during the eoup and was earried out without 
United States involvement or support. 

Œeneral lene Sechneider" ( 0112) —On October 2ð, 1970, General 
Schneider died of gunshot wounds Infiieted three days earlier while re- 





: __ Trang 5 của Phúc Trình 94-465 
Kết luận về trưởng hợp Ngô Đình Diệm của Nam Việt Nam 


Bản dịch dưới đây do Cư sĩ Nguyên Giác thực hiện) 
Nguyên văn toàn bộ Phúc trình 94-465 có thê hạ tải ở: 
http:/www.intelligence.senate.øov/pdfs94th/94465.pdf 





263 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


BẮT ĐẦU BẢN DỊCH 


| Hoa Kỳ đã tăng áp lực lên Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
để điều chỉnh phương cách làm việc của ông ta. Vào ngày 17- 
10-1963, Tướng Richard Stillwell (Chỉ huy trưởng về hoạt động 
của MACV, cơ quan điều hợp viện trợ quân sự Hoa Kỳ ở VN, 
viết tắt của “Military Assistance Command, Vietnam”) thông 
báo cho Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần rằng Hoa Kỳ sẽ ngưng 
viện trợ cho các đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt đã tấn công các 
ngôi chùa cho tới khi nào các đơn vị này chuyền ra chiến trường 
và đặt dưới quyền của Tổng Tham Mưu Trưởng. (Theo 
Pentagon Papers, trang 217) 

Vào ngày 27-10-1963, Đại sứ Lodge cùng với ông Diệm 
tới thăm Đà Lạt, nhưng không nhận được cam kết nào từ ông 
Diệm để thực hiện theo yêu cầu của Mỹ. (Pentagon Papers, 
trang 219) 

Vào ngày 28-10-1963, Conein (LND: tình báo CIA) gặp 
Tướng Trần Văn Đôn; Tướng này trước đó đã nhận được bảo 
đảm từ Đại sứ Lodge răng Conein đã nói nhân danh cho Hoa 
Kỳ. Tướng Đôn nói răng ông sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chánh cho 
Đại sứ Lodge biết bốn giờ đông hồ trước khi xảy ra, và đề nghị 
rằng Đại sứ Lodge đừng đổi kế hoạch bay sang Mỹ dự kiến vào 
ngày 31-10-1963. (Bản phúc trình I.G. Report, phần C, trang 
37; Pentagon Papers, trang 219) 

Vào ngày 30-10-1963, Đại sứ Lodge báo cáo về 
Washington rằng ông không có cách nào ngăn cản cuộc đảo 
chánh nữa, và rằng chuyện này hoàn toàn nằm trong tay người 
Việt rồi. Tướng Harkins (LND: Tư lệnh MACV) không đồng ý, 
và gửi điện văn bày tỏ lập trường chống đảo chánh của ông lên 
Tướng Maxwell Taylor (LND: Tổng Tham Mưu Trưởng Quân 
Lực Hoa Kỳ) (Pentagon Papers, trang 220) 

Một điện văn từ Bundy (LND: Có vấn An ninh Quốc gia 
Hoa Kỳ) gửi cho Đại sứ Lodge đề ngày 30-10-1963 bày tỏ quan 
ngại của Tòa Bạch Ốc và chỉ thị răng “Chứng fa không. thể 
chấp nhận kết luận rằng chúng ta không có sức mạnh để trì 
hoãn hay khuyến cáo hủy bỏ cuộc đảo chánh.” (Điện văn, 


264 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Bundy gửi Lodge, 30/10/63) 

Một điện văn kế tiếp trong cùng ngày từ Washington gửi 
cho Đại sứ Lodge ra lệnh Lodge vận động các tướng lãnh 
VNCH hủy bỏ cuộc đảo chánh nếu Lodge không tin là cuộc đảo 
chánh sẽ thành công. Chỉ thị này yêu cầu Lodge “#yệt đối 
không liên hệ gì |tới đảo chánh] và giữ thái độ trung lập một 
cách nào đó.” (Pentagon Papers, trang 220) 

Vào buổi sáng ngày I-I1-1963, các đơn vị đầu tiên liên 
hệ tới cuộc đảo chánh bắt đầu vây quanh Sài Gòn. Tòa Đại Sứ 
Mỹ chỉ được thông báo có 4 phút đồng hồ trước khi cuộc đảo 
chánh khởi sự. (Điện văn, MACV gửi Tổng Tham Mưu Trưởng 
Quân Lực Hoa Kỳ, ngày 1/11/63) 

Một phụ tá của Tướng Đôn nói với Conein là hãy mang 
tiền có sẵn tới Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH. Conein 
mang 3 triệu đồng VN (tương đương khoảng 42,000 Mỹ kim) 
tới Bộ Tổng Tham Mưu, trao cho Tướng Đôn để mua thực 
phẩm cho chiến binh và đề trả tiền tử tuất cho các chiến binh hy 
sinh trong cuộc đảo chánh. (Conein, ngày 20/6/75, trang 72) (1) 

Conein có mặt ở doanh trại của Bộ Tổng Tham Mưu 
Quân Lực VNCH trong hầu hết thời gian đảo chánh. (Bản phúc 
trình LG. Report, C, trang 41-42) 

Vào lúc 1:40 giờ trưa ngày 1-11-1963, các tướng lãnh đề 
nghị rằng ông Diệm hãy từ chức tức khắc, và hứa sẽ bảo đảm 
cho hai ông Diệm và Nhu an toàn ra đi [khỏi VN]. (Conein, bản 
phúc trình Conein After-Action, trang 15) 

Dinh Tổng Thống bị bao vây liền sau đó, và vào khoảng 
4:30 giờ chiều, các tướng tuyên bố đảo chánh trên đài phát 
thanh và yêu cầu hai ông Diệm và Nhu từ chức. 

Ông Diệm điện thoại cho Đại sứ Lodge và hỏi về lập 
trường Hoa Kỳ. Đại sứ Lodge trả lời rằng Mỹ không có quan 
điểm nào, và bày tỏ quan ngại về an toàn của ông Diệm. 
(Pentagon Papers, trang 22l) 

Theo bản phúc trình của Conein, Tướng Dương Văn 
Minh nói với ông Ngô Đình Nhu rằng nếu ông Diệm và Nhu 
không từ chức trong vòng 5 phút đồng hồ, Dinh Tổng Thống sẽ 
bị dội bom. Rồi Tướng Minh điện thoại cho ông Diệm. Ông 


265 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Diệm từ chối nói chuyện với Tướng Minh, và tướng này ra lệnh 
dội bom vào Dinh. Chiến binh tiến vào Dinh, nhưng ông Diệm 
vẫn từ chối điều đình. Tướng Minh đề nghị cho ông Diệm cơ 
hội thứ nhì để đầu hàng nửa giờ sau đó... 


GHI CHÚ: 

() Chuyển số tiền này cho các lãnh đạo cuộc đảo chánh 
đã được đề cập đến từ trước cuộc đảo chánh. Vào ngày 29-10- 
1963, Đại Sứ Lodge gửi điện văn nói rằng nên đoán trước rằng 
cần có tiền trợ giúp. (Điện văn, Đại sứ Lodge gửi Bộ Ngoại 
Giao Mỹ, ngày 29/10/1963 và ngày 30/10/1963) Conein đã 
nhận tiền này vào ngày 24-10-1963, và giữ tiền này trong tủ sắt 
tại nhà riêng của ông. 


- HÉT TRANG 222-~ 


ĐÍNH KÈM > 


266 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


222 


The United States inereased pressure on Diem to mend hỉs ways. 
On Oetober 17, General Richard Stillwell (MACYV operations chief) 
Informed Secretary Thuan that the United States was sus endiïng aid 
to the Special Forees units responsible for the pagoda. A9: H untH they 
were transferred to the feld and plaeed under Joint General Staử 
(JG8) command. (Pentagon Pa ers, p. 217) On Oetober 97, Lodge 
trayeled to Dalat with Diem, but, dịd not recelve any commitment from 
Tem to ecomply with American requests. (Pentagon Papers, p. 219) 

On October 98, Conein met with General Don, who had received 
asSurance from IL,odge that Conein spoke for the United States. Don 
sald that he would make the plans for the coup ayallable to the Am- 
bassador four hours before it took plÌaee, and suggested that Lodge not 
change his plans to go to the United States on Ôetober 31. (16. Re- 
port, C, p. 37; Pentagon Papers, p. 919) 

On October 30, Lodge reported to Washington that he was power- 
less to stop the coup, and that the matter was entirely in Vietnamese 
hands. General Harkins đisagreed and eabled his o positidn to the 
coup to General Taylor. (Pentagon Papers, p. 990) A cable from 
Bundy to Lodge dated October 30 expressed White House concern 
and stated that “[w ]e cannot aecept conelusion that we have no power 
_ to delay or diseourage a eoup.” (Cable, Bundy to Lodge, 10/30/63) 
Á subsequent cable on that same đay from Washington instructed 
Lodge to intercede with the Generals to call of the coup If he did 
not beÌieve it would sueeeed. The instruetions prescribed “striet non- 
=?”4 ng and somewhat less strict neutrality.” ( Pentagon Papers, 
p. 220 


Late in the morning of Ñoyember 1, the first units involved in the 
coup began to deploy around Saigon. The Em aSSy was given onÌy 
four minutes warning before the coup began. (Cable, MAOYV to Joiïnt 
Chiefs of Staff, 11/1/63) An aide to Don told Conein to bring all 
available money to the đJoint General Staf headquarters. Conein 
brought 3 million piasters (approximately $42,000) to the headquar- 
ters, which was given to Don to proeure food for his troops and to pay 
death benefits to those killed in the coup. (onein, 6/20/75, p. 72)1 

Conein was at the Joint General Staff headquarters during most, of 
the coup. (1G. Report, C, pp. 41-49) At 4 :40 pm., the GeneraÌs pro- 
posed that, Diem resign immediately, and guaranteed hìm and Nhu safe 
departure. (Conein After-Aetion Report, p- 15) The palace was sur- 
rounded shortly afterwards, and at 4:30 p.m. the Generals announeed 
the coup on the rađio and demanded the resignation of Diem and Nhu. 
Diem called Lodge and inquired about the United States° position. 
Lodge responded that the United States địd not. yet have a view, and 
expressed concern for Diem”s sac iế (Pentagon Papers, p. 291) 

According to Conein* report, Mình told Nhu that if he and Diem 
did not resign within ñve minutes, the palaee would be bombed. Minh 
then Hhén 7 Diem. Diem refused to taÌk with him and Minh ordered 
the bombing of the palace. Troops moved in on the palace, but Diem 
sEIll refused to eapitulate. Minh offered Diem a seeond chanee to sur- 


? Passing money to the coup leaders was oonsidered sometime prlor to the coup. On 
Oetober 20. 1Lodge cabled that a request for funds should be antlelpated. (Cabies, lge to 
“th LIÁ Án and 19/80/63) Coneln recelved the money on October 24, and kept it in a 
safe in 0u5E. 


26/ 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


268 


PHÂN TII 


VÀI TÀI LIỆU TỔNG HỢP 


269 


270 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


: Bản Ghi Nhớ Tình Báo: 
THỊCH TRI QUANG và Mục Tiêu 
Chính Trị Phật Giáo tại Nam Việt Nam 


VĂN PHÒNG GIÁM ĐÓC TÌNH BÁO 
(Directorate of Intelligence) 





Hồ Sơ Mật 
Viết ngày 20 tháng 4 năm 1966 
Hồ sơ số No. 0806/66 
Bản thứ 213 
Giải Mật Ngày 15 tháng I năm 2004 
Tên hồ sơ: CIA-RDP80B01676R000100050011-6.pdf 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Hồ sơ này đã giải mật theo luật Hoa Kỳ 
— tuy vẫn còn xóa trắng 2 dòng ở trang 1, và xóa trăng hai 
trang 3 và 4 — sẽ cho thấy cách nhìn từ chính phủ Mỹ về tình 
hình Việt Nam trong thập niên 1960s. Hồ sơ này cho thấy đánh 
giá từ phía tình báo Hoa Kỳ về Thầy Thích Trí Quang và hoạt 
động của Phật Giáo VN trong năm 1966, tức là ba năm sau khi 
Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Một vài 
đánh giá trong bản văn này bây giờ đã thấy là không chính xác, 
khi Mỹ dựa vào suy đoán để gán ghép một mục tiêu chính trị 
nào đó cho một hay nhiều vị sư. Tuy nhiên, bản văn này cho 
thấy cái nhìn từ phía tình báo Hoa Kỳ đối với Phật Giáo trong 
tình hình lúc đó đang gay gắt, và sẽ chiếu rọi thêm một phần 
vào lịch sử phong trào Phật Giáo. 


271 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Điểm ghi nhận từ hồ sơ đánh giá này: 

(1) Phật Giáo đứng về quyên lợi dân tộc, không hề bị chỉ 
phối bởi người Cộng sản hay bởi người Mỹ; 

(2) Thời kỳ Phật Giáo hồi phục gắn liền với phong trào 
kháng Pháp; 

(3) Người Pháp củng cố quyền lực cai trị phần lớn là nhờ 
Các giáo sĩ; 

(4) Bản văn CIA này còn quá sơ sài, không nhìn đúng tình 
hình chế độ của Tổng Thống Diệm đã gay gắt đàn áp tôn giáo, 
như đối với Đạo Cao Đài 

[http://hoangnamgiao.blogspot.com/2013/02/ao-cao-aI-bI- 
nha-ngo-ap-ra-sao-tran-van.html] hay đối với Phật Giáo Hòa 
Hảo [http://hoangnamgiao.blogspot.com/2013/02/phat-giao- 
hoa-hao-bi-nha-ngo-ap-ra-sao.html], đó là chưa nói tới trường 
hợp Phật Giáo; 

(5) Bản thân Thầy Thích Trí Quang không liên hệ gì tới 
CIA hay Cộng sản, chỉ là một người chủ nghĩa dân tộc; 

(6) Theo CLA đánh giá, Phật Giáo là cảm xúc sâu thắm 
nhất của đa số dân VN (xem đoạn văn 27), chính phủ Phật Giáo 
nếu có sẽ có thê là kình địch mạnh nhất mà Việt Cộng có thể 
đối điện (xem đoạn 30), và Phật Giáo muốn thấy người Mỹ rời 
Việt Nam (xem đoạn 31). 


Cần ghi nhận bối cảnh này: 

- Tháng 3 năm 1966, Phật Tử biểu tình tại Đà Nẵng và 
Huế, tổng đình công, chiếm đài Phát thanh ở Huế và Đà Nẵng. 

- Ngày 17-3-1966, tại Sài Gòn đại sứ Hoa Kỳ tại VNCH, 
Cabot Lodge gặp Thầy Thích Trí Quang, trong khi các tướng 
Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ gặp Thầy Thích Tâm 
Châu. 

- Ngày 19-3-1966, Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thông nhất tuyên bố không chống đối chính phủ mà chỉ 
đòi hỏi bầu cử và thành lập chính phủ dân sự. Biểu tình tiếp 
điện. 

- Ngày 5-4-1966, tướng Nguyễn Cao Kỳ đem theo hàng 
ngàn binh sĩ ra Đà Nẵng bằng cầu không vận Mỹ, nhưng bị binh 


272 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


lính địa phương ngăn chặn, không cho ra khỏi sân bay. 

- Ngày 8-4-1966, chính phủ gửi tiếp hai tiểu đoàn Thủy 
Quân Lục Chiến ra Đà Nẵng nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối 
và yêu cầu chính phủ giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. 

- Ngày 14-4-1966, trung tướng Nguyễn Văn Thiệu 
nhượng bộ, công bố sắc luật số 14/66, tô chức bầu cử Quốc hội 
Lập hiến để soạn thảo và biểu quyết hiến pháp VNCH. Phật 
giáo tuyên bố tạm ngưng đấu tranh. 

- Ngày 17-4-1966, Thầy Thích Trí Quang từ Sài Gòn ra 
Huế dàn xếp và kêu gọi ngưng biểu tình. 

- Và ngày 20-4-1966, hồ sơ tình báo này được soạn thảo... 


Trong bản dịch này, chữ “Catholic” sẽ dịch là “Thiên 
Chúa giáo,” hiểu là thuộc hệ “Thiên Chúa giáo La mã” của 
Vatican. Sau đây là bản dịch toàn văn, thực hiện bởi Cư Sĩ 
Nguyên Giác.) 


TÓM LƯỢC: 


Một chiến thắng chính trị Phật Giáo xuất phát từ khủng 
hoảng chính trị hiện nay ở Nam Việt Nam sẽ dẫn tới một bước 
khựng lại tạm thời đối với mục tiêu và các chương trình Hoa 
Kỳ, nhưng sẽ không có nghĩa là thảm họa hoàn toàn. Những 
mục tiêu được nêu lên từ các vị lãnh đạo Phật Giáo nhấn mạnh 
tới việc gìn giữ sự độc lập của Nam Việt Nam và sự tự do 
không bị Cộng Sản chế ngự. (Người dịch: Tới đây là hai dòng 
trong bản văn giải mật bị cơ quan giải mật xóa trắng. Những 
người Phật Tử là một yếu tố chính trị có sức mạnh mà bất kỳ 
chính phủ nào cũng phải thương lượng nếu muốn đạt ồn định. 

Các vị sư chính trị, như Thích Trí Quang, không nhất 
thiết lên tiếng cho, hay đại diện cho, ước muốn chân thực của 
tất cả Phật Tử Nam Việt Nam, nhưng họ có một tổ chức chính 
trị hiệu quả, dựa vào số đông quần chúng, hơn bất kỳ ai khác 
không phải người Cộng sản. Hệ thống tổ chức Phật Giáo không 
phải là Cộng sản, mặc dù các hoạt động của các vị lãnh đạo tổ 
chức này thường trợ giúp cho chính nghĩa Cộng sản. Thái độ và 


273 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


các hành xử của những vị này, và sự tiếp nhận của công chúng 
VN đối với ảnh hưởng chính trị của họ, đã bị điều kiện hóa bởi 
các yếu tô tôn giáo, chính trị và xã hội xuyên qua lịch sử VN. 

Nếu các Phật Tử thành công trong việc năm chính 
quyền, Hoa Kỳ sẽ bị trực diện với các vấn đề chính trị tế nhỊ. 
Tuy nhiên, vê lâu dài, một chính phủ do Phật Tử chiếm đa số có 
thê có hiệu quả ổn định tình hình VN. 

Không có vẻ gì là một chính phủ Phật Giáo sẽ cố ý trao 
Nam VN cho người Cộng sản. Mặc dù các Phật Tử mong muốn 
kết thúc sự hiện điện và ảnh hưởng của Mỹ, các vị lãnh đạo 
Phật Giáo chính yêu công nhận rằng sự hỗ trợ kinh tế và quân 
sự của Mỹ sẽ còn cần tới một thời gian nữa. Mặc dù họ có vẻ 
mong muốn một Nam VN độc lập trong kiểm soát của Phật 
Giáo, họ có lẽ nhận ra rằng. mục tiêu này không có thể thành đạt 
nếu không có Mỹ ủng hộ đề chống lại người Cộng sản. 

Một chính phủ do Phật Giáo kiểm soát sẽ bị nhìn với bất 
mãn và nhiều ngờ vực từ các tổ chức tôn giáo khác và chính trị 
khác tại Nam VN, và một số tổ chức này có thể sẽ tìm cách lật 
đồ chính phủ (của PG). Tuy nhiên, đối diện với lựa chọn giữa 
người Phật Tử và Việt Cộng, hầu hết các tổ chức khác sẽ có thể 
sẽ đi chung với PG, hy vọng điều tốt nhất nhưng chờ đợi điều tệ 
nhất. 

Nếu PG nắm được quyền lực chính trị cũng sẽ gây căng 
thắng lớn trong quân lực Nam VN. Về ngắn hạn, sự đoàn kết và 
tính hiệu quả của quân đội sẽ có lẽ bị thiệt hại. Tuy nhiên, có 
thể ít nhất là mức độ tiềm tàng ủng hộ PG trong khắp quân đội 
Nam VN có thể dẫn tới sự đoàn kết tốt hơn và một ý nghĩa lớn 
hơn về một căn cước giữa quân đội và quần chúng. 


Sư Thích Trí Quang 

1. Nếu người PG thành công trong việc lật đỗ chính phủ 
hiện nay ở Nam VN và dựng lên một chính phủ như họ muốn, 
kết quả sẽ là một chiến thắng cho Sư Thích Trí Quang, người sẽ 
trở thành, ít nhất tạm thời là, khuôn mặt chính trị quyền lực nhất 
tại Nam VN. Sư Thích Trí Quang là một người Việt Nam độc 
đáo, và rất phức tạp. Ông lộ vẻ mờ nhạt, tự đồng nhất “ muốn 


274 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


quần chúng” với của riêng ông, và kỹ lưỡng chơi trò chính trị. 
Ông là người theo chủ nghĩa dân tộc tới mức không ưa ngoại 
quốc; ông là bậc thầy của nghệ thuật kích động và áp lực, và là 
chính khách hiệu quả nhất hiện hoạt động ở Nam VN. Không ai 
thực sự biết ông muốn øÌ cụ thể, và ông có lẽ không thể nói ra 
các mục tiêu tích cực của ông với bất kỳ mức độ chính xác 

. (Tới đây, có 2 trang bị xóa trắng, không bị giải mật.).... 
cần tới sự hỗ trợ của Mỹ trong việc chiến đấu chống lại Việt 
Cộng và đối với sự bất khả của việc thương thuyết với người 
Cộng sản cho tới khi họ bị đánh bại, sẽ có rất Ít ngờ vực rằng 
ông muốn thấy Mỹ rút khỏi Nam VN càng sớm càng tốt. Ông 
có lẽ có khả năng tự làm đồng minh với người Cộng sản nêu 
ông xem xét điều này là lợi thê để đạt các mục tiêu chính trị và 
tôn giáo của ông, và ông tự tin tới mức nghĩ là ông có thể lôi 
kéo họ làm đồng minh khi họ trước đó đã làm lợi cho mục tiêu 
của ông. Thường khi, ông như dường đã xem người Thiên Chúa 
giáo VN như là một hiểm họa lớn hơn đối với chủ nghĩa dân tộc 
và đối với Phật Giáo, hơn là người Cộng sản. 


Bối Cảnh Phong Trào Phật Giáo 

7. Sự phát triển lịch sử của Phật Giáo tại VN đã giúp tạo 
ra quan điểm chính trị của Sư Thích Trí Quang, và ngay cả quan 
trọng hơn, đã cho ông một quần chúng đón nhận rộng lớn. Phật 
Giáo vào VN từ Trung Quốc trong thời kỳ TQ đô hộ, chiếm 
đóng VN hơn một ngàn năm theo Tây lịch. Cùng với Phật Giáo, 
người TQ đã đưa những lý thuyết và khái niệm tôn giáo khác, 
kế cả Không Giáo và Đạo Giáo, tất cả tích hợp tại VN với tín 
ngưỡng bái vật và thờ tổ tiên vốn đã rộng lớn, đặc biệt là trong 
dân chúng miễn quê. 

8. Gần như tất cả người dân tộc Việt [người Kinh] đều 
theo Đại Thừa PG, một nhánh Phật Giáo Bắc Truyền. Người 
sắc tộc Việt nguyên khởi cư ngụ ở nơi bây giờ là Bắc VN, và đã 
tiến dần dần về nam qua nhiều thế kỷ để chinh phục nơi bây giờ 
là Nam VN từ người sắc tộc Khmer, tức là sắc tộc của người 
Cam Bốt hiện nay. Vẫn còn nhiều người thiểu số Khmer ở các 
tỉnh vùng đồng bằng Nam VN, theo PG Theravada (Nam Tông 


275 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


hay Nam Truyền), một hình thức chính thống hơn được truyền 
vào từ Ấn Độ và Tích Lan. Mặc dù cả 2 truyền thống PG Bắc 
Truyền và Nam Truyền có một liên minh chính thức lỏng lẻo 
hiện nay, ảnh hưởng của lãnh đạo PG Bắc Truyền hiện nay ở 
Nam VN ở các tỉnh cực nam của Nam VN vẫn tương đối hạn 
chê. 


Thiên Chúa Giáo và Người Pháp 

9. Phật Giáo có một chút ảnh hưởng chính trị tại VN cho 
tới thời nhà Lý; triều nhà Lý kéo dài từ 1009-1224 đã chính 
thức ủng hộ Phật Giáo. Thời kỳ này có sự hợp tác gần gũi giữa 
chính trị và tôn giáo, giữa các vị vua và các vị sư, đó là cao 
điểm của PGVN, và tôn giáo này sau đó suy giảm cho tới những 
năm gần đây. Tuy nhiên, thời vàng son này đã cho PGVN một 
hào quang dân tộc truyền kỳ, cho tận tới bây giờ. Suy giảm thế 
lực của PG tăng nhanh hơn, khi người Pháp vào. Sức mạnh 
chính trị áp đặt của người Pháp trong thế kỷ 19 theo sau các 
đoàn truyền giáo Dòng Tên từ khoảng 2 thế kỷ trước đó. Các 
chức sắc nhà thờ sau đó đã liên minh với những thành phần 
quyền lực. Có lúc, sự ủng hộ — gồm cả các quân đánh thuê vũ 
trang (armed mercenaries) — từ các chức sắc Công Giáo người 
Pháp thực tế đã giúp dựng lên Nhà Nguyễn, mà hoàng đề cuối 
cùng của dòng vua này là Bảo Đại đã bị truất phê năm 1954. Sự 
liên hệ của giới tu sĩ người Pháp và giáo dân người Việt đã dẫn 
tới lời kêu gọi tăng hỗ trợ từ chính phủ Pháp, và rồi dẫn tới việc 
quân đội Pháp vào can thiệp, và tận cùng là tới sự thiết lập 
quyền kiểm soát chính trị của người Pháp trên khắp Đông 
Dương. 

10. Người Pháp đã cai trị Đông Dương phần lớn xuyên 
qua các quan chức người Việt được lèo lái bởi các ' 'cố vấn” 
người Pháp. Đa số những người Việt này là Thiên Chúa giáo, ít 
nhất theo danh nghĩa, một phần bởi vì đòi hỏi về giáo dục cho 
giai cấp quan chức người Việt chủ yêu là từ các trường học dạy 
bằng tiếng Pháp do nhà thờ CG kiểm soát. Người Pháp cũng 
thấy điều này thuận lợi, nhăm duy trì sự kiểm soát của họ, để 
khuyến khích sự trung thành ở điạ phương và khu vực, khích lệ 


276 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


sự chia rẽ chính trị (để dễ cai trị) và hệ thống trường đạo giữa 
các thần dân Thiên Chúa giáo của họ và các thần dân không- 
Công-giáo. Họ cũng không làm bao nhiêu trong việc tăng thêm 
khuynh hướng vốn đã chia rẽ trong Phật Giáo VN. Do vậy, một 
cách truyền thống, và cũng không sai bao nhiêu, những người 
Việt không theo Thiên Chúa giáo vẫn đồng nhất đạo Thiên 
Chúa giáo với người Châu Âu và với sự cai trị của ngoại quốc. 
11. Trong thập niên 1920s, một thời kỳ của Phật Giáo 
hồi phục, gần như trùng hợp với các phong trào chống Pháp tại 
Việt Nam, kê cả phong trào Cộng sản. Sự hồi phục của Phật 
giáo phản ánh không chỉ là một chủ nghĩa dân tộc bài ngoại, 
chủ nghĩa này vốn trong tự thân là một đặc tính của dân Việt, 
nhưng cũng là những cảm xúc cay đắng của lịch sử đã ăn sâu 
giữa người Việt Thiên Chúa giáo và không theo Thiên Chúa 
giáo. Tình hình thay thế chủ nghĩa thực dân của Pháp ở Nam 
VN bởi chế độ Ngô Đình Diệm, cho dù ông Diệm là người chủ 
nghĩa dân tộc chồng Pháp, có khuynh hướng kéo dài quyền 
kiểm soát của giai cấp quan lại Thiên Chúa giáo vốn đã cường 
thịnh dưới thời Pháp. Mặc dù ông Diệm không chính thức kỳ thị 
giữa tín đồ Thiên Chúa giáo và Phật tử, và không đàn áp tôn 
giáo, nguồn hỗ trợ chính của ông chủ yếu là Thiên Chúa giáo, 
hoặc là những người có tổ chức chính trị từ quê miền Trung của 
ông, hoặc là những người di cư chống Cộng từ Bắc VN. Trong 
khi chính phủ ông Diệm ngày càng trở nên độc tài, bộ máy này 
đã tạo nên một cơ chế kiểm soát chính trị ngày càng chặt chẽ do 
đa số là Thiên Chúa giáo thống trị, và nền tảng do vậy đã đặt ra 
một “nan đề tôn giáo” nơi đó người Phật tử có thể nêu lên, và 
những chỉ trích và chống đối ông Diệm có thê tập trung vào. 


Phong Trào Phật Giáo Hiện Nay 

12. Số lượng Phật tử nhiệt tâm, tu hành tích cực tại Nam 
VN là khoảng từ 2 tới 2.5 triệu người, trong phía Thiên Chúa 
giáo là từ I tới 1.5 triệu người. Hầu hết người Việt khác ở miền 
Nam là tổng hợp nhiều khuynh hướng tôn giáo khác, gắn bó với 
tín ngưỡng bái vật, thờ tổ tiên, và theo đạo lý Không tử. Tuy 
nhiên, vì đại đa số người Việt không theo Thiên Chúa giáo, 


277 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


phong trào Phật giáo đã tự có bối cảnh chung để lên tiếng 
chống đối một Thiên Chúa giáo đầy quyền lực chính trị. Phật 
giáo cũng cung cấp một phương tiện để bày tỏ chủ nghĩa dân 
tộc bởi những người Việt không theo Thiên Chúa giáo, cũng 
như [cung cấp] một điểm tập trung đề đối kháng với một chính 
quyền cụ thê ở Sài Gòn. 

13. Trước thời Thế Chiến II, người Phật tử đã có nhiều 
nỗ lực đề thiết lập các giáo hội khu vực hay toàn quốc. Trong 
thời hưng thịnh của các chủ nghĩa dân tộc Châu Á sau thế chiến, 
Tổng hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1951. Tổ chức này, 
một liên minh lỏng lẻo của các hội Phật giaó khu vực, được 
thiết lập đề trao đổi quan điểm và để khởi lên một vài cảm thức 
về thống nhất giữa các trường phái Phật giáo. Tuy nhiên, một 
cách chủ yêu, Phật tử thuần thành vẫn còn tập trung quanh các 
vị sư tại một ngôi chùa hay tông phái cụ thể, hay là quanh các vị 
sư cao cấp ở những khu đô thị. Các chính sách và những hành 
động của ông Diệm -— và đặc biệt là những sự kiện của tháng Š5- 
1963 ở Huế, lúc đó đã đưa Sư Thích Trí Quang lên tầm vóc 
toàn quốc — đã là một tác nhân đề thúc đây Phật tử, và đặc biệt 
là các vị sư, vào môi trường chính trị. Sau những tháng xung 
khắc với chính phủ ông Diệm, người Phật tử tới lúc đó đã hiển 
lộ ra những tài năng chính trị và có khả năng tổ chức, sử dụng 
cơ chế Tổng hội Phật giáo Việc nam cho các mục tiêu của họ. 

14. Cuộc tranh đấu chống ông Diệm, cao điểm là việc 
quân đội lật đỗ nhà Ngô, đã cho người Phật tử một cảm thức 
mới về đoàn kết thống nhất và cho các lãnh đạo của họ một ước 
muốn quyền lực. Một đại hội để thống nhất Phật tử VN đã tổ 
chức cuối năm 1963 dẫn tới việc thành lập một tổ chức mới, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), bao 
gồm tất cả các tông phái PG chính, gồm cả PG Nam Tông 
(Theravada). GHPGVNTN có 2 cơ chế tổng quát: một Viện 
Tăng Thống (VTT) trên danh nghĩa là cao nhất và quan tâm 
chính là về tỉnh thần, và một Viện Hóa Đạo (VHĐ), tức là cơ 
chế hành pháp của G1aó hội, đặc biệt về các vấn đề thế ø1an. 
Dưới quyền VHĐ, chủ tịch là Sư Thích Tâm Châu, là sáu tổng 
vụ trông y hệt như các ban bộ trong một đảng chính trị muốn 


278 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


tìm quyền lực. 

15. Cao nhất trong Giáo hội là Sư Thích Tịnh Khiết, một 
bậc đại sư tuổi trên bát tuần và là lãnh đạo tỉnh thần của phong 
trào Phật giáo. Thực tế, Sư này chỉ là mặt ngoài cho các vị sư 
trẻ hơn và xông xáo hơn, đặc biệt là Sư Thích Trí Quang, người 
giữ chức Tổng Thư Ký Viện Tăng Thống. Từ lâu đã có kình 
nhau giữa Sư Thích Trí Quang, đại diện các Phật tử xông xáo 
Miền Trung, và Sư Thích Tâm Châu, người, có bản doanh ở Sài 
Gòn, có quyên lực từ ủng hộ của và là phát ngôn nhân của Phật 
tử đi cư từ Bắc vào. Sư Thích Tâm Châu, xấp xỉ cùng tuôi với 
Sư Thích Trí Quang, được xem có lập trường trung dung hơn. 
Mặc dù có vẻ như một số dị biệt chính sách hiển lộ giữa hai vị 
sư này, việc Phật tử tham gia vào chính trị đã gần như luôn luôn 
cho thấy rằng Sư Thích Trí Quang nắm quyền chỉ huy, và Sư 
Thích Tâm Châu hoặc là phải đi đồng bộ hoặc là nhượng bước. 
Sư Thích Tâm Châu thường xuyên là một mục tiêu — trong khi 
Sư Thích Trí Quang không bao giờ bị — của những tấn công từ 
phía Việt Cộng và từ quy chụp rằng vị sư này là một “búp bê 
của Mỹ.” 

16. Trong nhiều vị sư chính trị khác ở Nam VN, người 
uy thế nhất bây giờ là Sư Thích Thiện Minh, một sư cùng quan 
điểm năng động của Sư Thích Trí Quang, và Sư Thích Hộ Giác, 
một nhà hùng biện thường đứng về phía Sư Thích Tâm Châu và 
là một trong số Ít các vị sư theo PG Nam Tông, từng tu học ở 
Cam Bốt. Một vị sư nổi tiếng khác, Sư Thích Quảng Liên, tốt 
nghiệp đại học Yale, trông có vẻ như thân cận, nhưng không 
hoàn toàn là, thuộc vòng trong cơ chế Phật giáo. Nỗ lực của Sư 
Thích Quảng Liên muốn đây ra một phong trào hòa bình vào 
đầu. năm 1965, dù có quảng bá hay không bởi các sư thâm 
quyền, đã bị đẹp bỏ bởi cả các sư thâm quyên và chính phủ ông 
Quát vì cớ nghỉ ngờ rằng Phật tử có thể đang bị Việt Cộng lợi 
dụng. Tuy nhiên, tuyên truyền Cộng sản vẫn liên tục chỉ trích 
phong trào của Sư Thích Quảng Liên là không đi “đúng 
đường,” và ám chỉ rằng đó là một hình thức cạm bẫy của Mỹ. 
Sư Thích Đức Nghiệp, một vị sư chống Cộng mạnh mẽ, là 
người tích cực trong phong trào Phật giáo chống ông Diệm, 


279 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


nhưng đã ra ngoại quốc rồi. Lập trường chống cộng mạnh mẽ 
của Sư Thích Đức Nghiệp đã vượt xa khỏi các giới hạn mà các 
vị sư trong Giáo hội của ông sẵn sàng lựa chọn, và cũng có vẻ 
như đã khởi lên ngờ vực của họ rằng Sư này muốn có ủng hộ từ 
phía Mỹ trong việc tranh quyền Giáo hội. 


Mục Tiêu Chính Trị Phật Giáo 

17. Người ta thường suy đoán rằng các định chế dân chủ 
mà các lãnh đạo Phật Giáo nói là mục tiêu của họ thì với họ chỉ 
là phương tiện để đạt tới một quốc gia có ảnh hưởng Phật Giáo, 
mặc dù không nhất thiết là một nhà nước Phật Giáo. Theo các 
văn bản công bố và theo các cuộc nói chuyện riêng của họ với 
các viên chức Mỹ, các Phật tử bây giờ muôn có một quốc hội 
đơn viện do dân bầu lên. Mặc dù Sư Thích Trí Quang thường 
nói về nhu cầu cần. có một chính phủ trung ương mạnh, các Phật 
tử có vẻ như nói về một cơ chế chính phủ được lựa chọn bởi và 
chịu trách nhiệm với Quốc hội này. Sư Thích Trí Quang cũng 
nói về một nghị viện lâm thời, sẽ gồm các đại diện được cử lên 
bởi các hội đồng tỉnh và địa phương được bầu hồi tháng 5-1965. 
Cơ quan lâm thời này sẽ soạn thảo một Hiến pháp và hoặc là 
“phê chuẩn” chính phủ hiện nay đang chờ tuyển cử, hoặc là 
chọn một vài chế độ lâm thời nào khác. Mục tiêu của thủ tục 
tiền bầu cử này được hiểu là sẽ cho Nam VN một chính phủ 
“hợp pháp” càng sớm càng tốt. 

18. Người Phật tử nói rằng họ có thể thắng đa số trong 
bầu cử -- điều có thể xảy ra, nhưng chưa chứng minh thực tế — 
nhưng rằng họ muốn có một chính phủ quân bình gồm những 
người xuất sắc nhất có thể. Tuy nhiên, việc kết hợp khả thể của 
một chính phủ lâm thời hay thường trực với đa sô là Phật Tử thì 
không thể tiên đoán chính xác. Có sự ngờ vực [chưa rõ] là [sẽ 
có] bắt kỳ vị sư uy quyền nào, đặc biệt là Sư Thích Trí Quang, 
sẽ muốn nhận bất kỳ vị trí hành pháp có trách nhiệm nào. Một 
số vị, gồm cả Sư Thích Tâm Châu, có thê đồng ý làm một thành 
viên của hoặc là một Quốc hội lâm thời hay thường trực; Sư 
Thích Trí Quang, người có vẻ như ưa muôn khống chế từ hậu 
trường, gần như chắc chắn sẽ không [muốn vào Quốc hội]. 


280 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


19. Ít nhất là trong một chính phủ lâm thời, không có vẻ 
gì là người Phật tử sẽ mời một số khuôn mặt nôi tiếng, như 
Tướng Dương Văn Minh (đang ở hải ngoại) về làm nguyên thủ 
quốc gia; họ cũng đã cho thấy rằng họ sẽ chấp nhận một người 
Thiên Chúa giáo không theo chế độ ông Diệm vào vị trí này. Họ 
có thê mời một vài dân sự Phật tử làm Thủ Tướng, mặc dù Sư 
Thích Trí Quang đã cho thấy rằng Sư sẽ chấp nhận một vài 
khuôn mặt không tôn giáo như Tướng hồi hưu Trần Văn Đôn. 
Trong trường hợp của một Quốc hội lâm thời, người Phật tử sẽ 
hoặc là đòi bầu cử sớm để chọn lên một Quốc Hội, hoặc là tìm 
cách chuyển một cơ quan lâm thời, nếu có thê được, thành một 
Quốc hội thường trực. 

20. Bầu cử tô chức dưới sự bao bọc của Phật giáo sẽ có 
thể bị dàn dựng để có một Quốc hội do Phật tử kiểm soát, 
nhưng một vài chính khách uy thế không bị kiểm soát bởi Phật 
tử, như Bác sĩ Phan Quang Đán (LND: bản văn CIA viết nhằm 
là 'Dr. Pham Quang Dan°), có thể sẽ thắng cử. Với giả thiết 
rằng người Phật tử có thể, và sẽ chọn, đề thiết lập một chính 
phủ toàn là Phật tử, Thủ Tướng sẽ, không ngờ vực gì, hắn là 
một vài chính khách Phật tử dân sự, như Bùi Tường Huân, hiện 
là Viện Trưởng Viện Đại Học Huế. Các chức bộ trưởng sẽ có 
thê là giới trí thức và cư sĩ Phật tử trẻ, và có thể một vài sĩ quan 
quân đội thân Phật giáo. Việc dựng lên chính phủ đó, tất nhiên, 
sẽ theo sau đó là thay đổi hàng loạt tỉnh trưởng, như kiểu Việt 
Nam trước giờ. 


Phản Ứng Thiên Chúa Giáo và Người Không Phải 
Phật Tử 

21. Một chính phủ do Phật tử kiểm soát sẽ bị nhìn với 
bất mãn và lo ngại lớn từ các nhóm chính trị khác tại Nam VN. 
Người Thiên Chúa giáo, đặc biệt thành phần người Bắc di cư, 
sẽ rất là bất mãn. Một vài tổ chức Thiên Chúa giáo, như giáo 
dân của Linh Mục (LM) Hoàng Quỳnh và LM Nguyễn Quang 
Lãm, sẽ gần như chắc chắn làm vài hình thức kích động, ít nhất 
là tại Sài Gòn, với hy vọng lật đồ chính phủ. Tuy nhiên, đối 
diện với lựa chọn giữa người Phật tử và Việt Cộng, hầu hết 


281 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 
người Thiên Chúa giáo có lẽ rồi sẽ quyết định, với nhiều mức 
độ do dự, rằng họ không còn chọn lựa nào khác ngoài việc đồng 
hành với tân chính phủ, hy vọng cho điều tốt nhất nhưng cũng 
mong đợi điều tệ nhất. 

22. Các nhóm thiểu số khác, kế cả Cao Đài và Hòa Hảo, 
cũng sẽ bất mãn, mặc dù có lẽ ít bạo động hơn người Thiên 
Chúa giáo; những “dân Nam kỳ” - tức là những người sinh ở 
các tỉnh phía Nam, tức là nơi trước kia gọi là vùng Cochinchina 
— cũng sẽ có thêm phần bất mãn chính phủ mới với cớ vùng 
miền, bởi vì Sư Thích Trí Quang và các Phật tử thân tín của Sư 
này là từ các tỉnh miễn Trung. Những nơi các nhóm thiêu số 
này có thế lực, nhưng nhiều nơi ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu 
Long, có thể ở mức độ nhiều ít “ly khai” khỏi chính quyền trung 
ương, mặc dù hậu quả chính trị sẽ kém nghiêm trọng so với việc 
Quân Đoàn L tách rời. 

23. Việc Phật tử nắm quyên lực chính trị sẽ gây căng 
thắng sâu thăm trong quân đội Nam VN. Một số sĩ quan, đặc 
biệt là Thiên Chúa giáo, có lẽ sẽ nghĩ tới đảo chánh để quân đội 
nắm quyên trở lại. Nếu người Phật tử nhanh chóng đưa các sĩ 
quan trung thành giữ các chức vụ cầm quân quan trọng, những 
quân nhân trung kiên, cũng như cộng đồng Thiên Chúa giáo, có 
thể tự thấy đối diện với sự lựa chọn cay đăng giữa người Phật tử 
hay Việt Cộng, và rồi sẽ chọn về phía người Phật tử. Về ngắn 
hạn, dưới nhà nước ảnh hưởng Phật tử, sự đoàn kết và tính hiệu 
quả của cấp lãnh đạo quân đội Nam VN sẽ có thê thiệt hại. Sẽ 
khó tiên đoán thiệt hại này kéo đài bao lâu, nhưng ít nhất có thể 
rằng mức độ ủng hộ tiềm tàng đối với người Phật tử vẫn rộng 
rãi khắp quân đội, đặc biệt ở sĩ quan cấp thấp và ở Quân Đoàn I, 
có thể sẽ dẫn tới đoàn kết quân đội rộng lớn hơn và tới một ý 
nghĩa lớn hơn về căn cước giữa quân đội và quần chúng. 

24. Một khi đã nắm quyền, không có lý do đề tin rằng 
người Phật tử sẽ thuần nhất một khối hơn là bất kỳ nhóm dân 
Việt nào khác. Đã có chia rẽ thấy rõ trong hàng ngũ của họ. Sư 
Thích Tâm Châu và tín đồ hầu hết gốc Bắc của vị Sư này đang 
thấy bất an về ưu thế của Sư Thích Trí Quang và thành phần 
miễn Trung ủng hộ Sư này. Nhiều Phật tử phía Nam — chủ yêu 


282 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


là cư sĩ lãnh đao Mai Thọ Truyền và người ủng hộ cư sĩ này, 
cũng như nhiều người trong Phật giáo Nam tông — thì không 
thiện cảm với vận động áp lực hiện nay của Sư Thích Trí 
Quang. Mặc dù những tiếng nói trung dung trong phong trào 
Phật giáo vẫn thường im lặng trong thời tranh đấu, Sự căng 
thắng nội bộ và sự bất đồng ý tất sẽ tái xuất hiện nêu người Phật 
tử năm quyên. 

25. Một chính phủ hình dung như trên sẽ có thể gặp khó 
khăn khi thực hiện quyền lực trung ương trên cả nước. Nó sẽ bị 
vây bủa tứ phía bởi tranh cãi, bởi do dự, và bởi sự viễn tưởng 
trong, cơ chế quốc hội quyền lực, và bởi những mưu đồ tranh 
quyên và chức ngay cả trong các phe Phật tử. Tốc độ và nhịp 
điệu của nỗ lực chống nổi dậy sẽ hầu như bị hạn chế, ít nhất là 
tạm thời, do vậy đặt gánh nặng kèm chế Việt Cộng hầu như 
toàn bộ vào quân Mỹ và đồng minh. 

26. Tuy nhiên, phần nhiều những sự yếu kém của một 
chính phủ Phật Giáo sẽ, trong các mức độ khác nhau, cũng là 
những yếu kém sẽ gây rối bất kỳ tân chính phủ Nam VN nào. 
Với trường hợp sức mạnh quân sự của Mỹ và đồng minh và các 
trợ giúp liên hệ có thể ngăn cản nhiều bước tiến của người Cộng 
sản trong một thời kỳ chuyên tiếp chưa ổn định, một chính phủ 
có đa số Phật tử có thể có một số ưu thế mà chưa chính phủ nào 
trước đó từng có. Một lý do lớn cho điều này là, không kế tới 
người Cộng sản, người Phật tử hiện nay là tổ chức quần chúng 
hiệu quả duy nhất tại Nam VN. Mặc dù người Thiên Chúa giáo 
cũng tương tự như: thế, và có lẽ có kỷ luật hơn, cơ cấu chính trị 
Phật giáo có gốc rễ quần chúng sâu hơn, đặc biệt ở. miền Trung 
và các tỉnh ven biển phía bắc Sài Gòn, hơn bất kỳ tổ chức chính 
trị nào. Mặc dù mức độ mà người Phật tử có thể vận dụng tín đồ 
đề hỗ trợ cho, chứ không phải chống đối với, một chính phủ vẫn 
còn cần phải chờ xem, một chính phủ Phật giáo sẽ có một khối 
nên tảng quần chúng tiềm năng rộng hơn và mạnh hơn bất kỳ 
tổ chức nào trước đó của họ. 

27. Phật giáo, như là một khái niệm tôn giáo chính trị, 
đã chứng tỏ rằng chính họ có khả năng đánh động những cảm 
xúc sâu thắm trong những khối đa số của dân tộc Việt. Một 


283 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


chính phủ Phật giáo khuynh hướng dân tộc nhạy cảm có thê sẽ 
là điều mà tuyên truyền Cộng sản sẽ thấy khó tấn công. Người 
Cộng sản cũng sẽ gặp gian nan khi tìm bất kỳ đồng minh nào 
trong những người đối lập tự nhiên của một chính phủ Phật giáo 
so với người Thiên Chúa giáo, những người như dường kiên 
quyết chỗng Cộng. 


Tình Hình Phật Giáo Chiếm Ưu Thế và Chính Sách 
Hoa Kỳ 

28. Sư Thích Trí Quang, Sư Thích Tâm Châu và các vị 
sư chính trị khác, những người đã thảo luận về mục tiêu Phật 
giáo với các viên chức Mỹ đều ám chỉ rằng riêng người Phật tử 
có thể “hợp pháp hóa” vị trí Hoa Kỳ tại VN. Họ nói rằng họ 
muốn có sự hỗ trợ tiếp tục từ Hoa Kỳ, rằng họ muốn với trợ 
giúp của Mỹ để cách mạng hóa xã hội, và răng họ nhận ra sự 
bất khả của việc hòa giải hay thương thuyết với Việt Cộng trong 
hoàn cảnh hiện nay. Ít nhất bằng cách ám chỉ, họ nói rằng họ 
muốn thực hiện cuộc chiến tranh. Sự chân thực của những lời 
này có lẽ còn cần chất vấn, và cách [họ] trình bày các mục tiêu 
Phật giáo sẽ được thể hiện ra các chương trình chính phủ cụ thể 
thì không có thể tiên đoán một cách tự tin được. 

29. Tuy nhiên, có thê rằng trách nhiệm của quyên lực sẽ 
có tính nghiêm túc đối với người Phật tử cũng như nhiều nhà 
cách mạng thành công khác. Cách chống Cộng thông minh và 
phức tạp mà các lãnh đạo Phật giáo trình bày là muôn thực hiện 
có thê được củng cô nếu, một khi tín đồ của họ nắm quyên, 
những người Phật tử khám phá rằng các phần tử Việt Cộng 
(những người trước giờ thành công trong việc xâm nhập phong 
trào tranh đấu Phật giáo) không sẵn lòng ngưng kích động và 
hoạt động gây rối. Việc xâm nhập quá độ của Cộng sản trong 
nhiều nhóm tranh đấu đã cho các phân tử chống Cộng lý do để 
quan ngại công khai. 

30. Trong khi có thê tranh cãi rằng người Cộng sản có 
thể nằm lặng lẽ để khích lệ khả năng của những cuộc thương 
thuyết thành công với một chế độ Phật giáo, người Cộng sản sẽ 
không nhất thiết lý luận và hành động kiểu này. Hậu quả chung 


284 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


của những hoạt động gây rối tiếp diễn của họ, và có thê ngay cả 
phong trào tranh đấu hiện nay, có thể làm khởi lên trong những 
người Phật tử một ý thức ưu tiên về nhu cầu chống lại hiểm họa 
Cộng sản. Nếu người Phật tử toàn lực gắn bó vào cuộc chiến 
chống Cộng, họ có thể sẽ là một kình địch chính trị mạnh mẽ 
hơn bắt kỳ kình địch nào mà Việt Cộng từng đối diện. 

31. Có một câu hỏi nhỏ rằng người Phật tử, một cách 
cảm xúc, không ưa mức độ can thiệp của Mỹ hiện nay trong vấn 
đề Việt Nam và sự hiện diện rộng lớn, lộ liễu của quân sự Mỹ, 
với những hiệu ứng bên lề là tất phải xảy ra. Không ngờ vực gì 
rằng người Phật tử rất muốn thấy người Mỹ rời VN, một mục 
tiêu chắc chăn không phủ hợp với mục tiêu Hoa Kỳ. Vẫn còn 
cần phải chờ xem rằng có phải hay không, rằng người Phật tử sẽ 
có thể tìm cách buộc Mỹ rút quân sớm trong tình hình tất sẽ dẫn 
tới chiến thắng. của người Cộng sản. Có một vài nguy hiểm 
rằng, ngay cả nêu điều này không phải ý định trực tiếp của họ, 
sự thiển cận của họ có thê thúc đây họ hành động trong những 
cách sẽ gây rủi ro dẫn tới hậu quả đó. 

32. Về mặt quân bình, như dường không có vẻ gì một 
chính phủ Phật giáo sẽ cố ý giao nộp Nam VN vào tay chế độ 
CS ở Hà Nội. Sư Thích Trí Quang có thể ước muốn có một 
Nam VN độc lập nhưng dưới quyên kiểm soát của Phật tử và 
không nằm trong quyên lực chính trị của CS. Sư có thể nhận 
thức răng những mục tiêu này không có thể đạt được nếu không 
có hỗ trợ và viện trợ từ Mỹ, nhưng định kiến kèm với sự thông 
minh của Sư này và với những mục tiêu trực tiếp có thể dẫn Sư 
này vào những chuỗi hành động và liên minh mà Sư không có 
thê đảo ngược nỗi. 

33. Một chính phủ Phật giáo, đặc biệt khi một chính phủ 
lên nắm quyền với những điều kiện làm mất mặt quân đội Nam 
VN, sẽ gần như chắc chắn thử nghiệm một phương pháp khác 
với cuộc chiến và các chương trình hòa bình liên hệ. Hành động 
và chính sách của một chính phủ như thế sẽ sớm làm sáng tỏ 
xem Sư Thích Trí Quang có phải là một người đứng giữa thân 
Cộng hay không, như một số nhà quan sát Mỹ và Việt Nam quy 
chụp, hay có phải là một người chủ nghĩa dân tộc chống Cộng 


285 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


như Sư này tự nói hay không. Trong bất kỳ sự kiện nào, sẽ tất 
yêu có một vài thời kỳ gián đoạn, trong thời kỳ đó quân Mỹ và 
đồng minh sẽ phải gánh chịu nhiều phần gánh nặng kềm chế 
tình hình Việt Cộng tiến quân và nỗ lực hưởng lợi khi có sự 
gián đoạn một quyên lực trung ương. 

34. Tuy nhiên, về lâu dài, một chính phủ Phật giáo có 
thể chứng tỏ là có gốc rễ sâu thắm trong truyền thống Việt Nam 
hơn bắt kỳ chính phủ nào trước đó. Quan hệ của chính quyền đó 
VỚI Mỹ sẽ là khó khăn và mong manh, đặc biệt bởi vì chính phủ 
Phật giáo sẽ có tính dân tộc nhạy cảm, và sẽ có một kiểu hoạt 
động khác so với những chính phủ tiền nhiệm thân Tây phương 
hơn. Một chính phủ có Phật tử chiếm đa số có lẽ sẽ quan tâm 
nhiều hơn với sự trong sáng của các khái niệm cách mạng hơn 
là với các chỉ tiết thực dụng của guồng máy chính trị hay với 
những vấn đề cụ thể như lạm phát cần có những giải pháp cụ 
thê. Tuy nhiên, một chính phủ mà trong đó Phật tử có tiếng nói 
ưu thế có thể dẫn tới một điểm tập trung đề chủ nghĩa dân tộc 
Việt Nam hiển lộ, mà, một cách thực tế, có thể cho toàn bộ cơ 
cấu dân tộc phi Cộng sản một nền tảng mạnh hơn là nền tảng 
hiện nay đang có. 


HET 


Nguyên bản phóng ảnh 
của Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ (CIA): 
THỊCH TRI QUANG AND BUDDHIST POLITICAL 
OBJECTIVES IN SOUTH VIETNAM 





Link: http://thuvienhoasen.orgimages/upload/CIA- 
RDPS0B01676R000100050011-6.pdf 





> 


286 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


25X1 Approved For Release|2004/01/15 : CIA-RpPsftf/ÊJ4rlooasoo050011-6 


20 April 1966 


No. 0806/66 
Copy No. s14 





INTELLIGENCE MEMORANDUM 


THICH TRI QUANG AND BUDDHIST POLITICAL, 
OBJECTIVES IN SOUTH VIETNAM 


DIRECTORATE OF INTELLIGENCE 





Approved For Release 2004/01/15 : CIA-RDP80129/976P0010005001 1-6 đaclenifcetien 


287 


25X6 


Approved Fo®@#lease 2004/01/15 : CIA-RDP80B016 





HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


25X1 






ø000100050011-6 


No. 0806/66 


CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 
Directorate of Intelligence 
20 April 1966 


TNTELLIGENCE MEMORANDUM 


Thich Tri Quang and Buddhist PoliticaLl 
OBjectives in 5outh Vietnam —” 





Summary 


A Buddhist political victory stemming from the 
current political crisis in South Vietnam would al- 
most certainly entail a temporary setback to U§ ob- 
jectives and programs, but would not portend total 
disaster. The professed aims of the Buddhist leaders 
stress preservation of §outh Vietnamese independence 
and ífreedom from Coi 2518 






i8tS are a potent political factor 
wÌ which any government must come to terms if it 
is to achieve stability, 








The political bonzes, such as Thich (@neaning 
"'venerable")Tri Quang, do not necessarily speak for 
or represent the true aspirations of all South Viet- 
namese Buddhists, but they do have a more effective, 
mass-based political organization than anyone else 
in Vietnam other than the Communists. The Buddhist 
hierarchy is not Communist, although the aectivities 
of its leaders often aid the Communist cause. The 
attitudes and behavio* of these men, and the Viet- 
namese public receptiveness of their political in- 
fluenee, have been conditioned by complex religioug, 
political, and sociological factors over the course 
of Vietnamese history, 


S§hould the Buddhists succeed in bringing to 
power a government under their control, the US would 
be confronted with delicate political problems., Over 
the longer term, however, 4 Buddhist-dominated gov~- 
ernment could have the effect of stabilizing the 
Vietnam situation. 


25X1 







Approved For Releasb 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R000100050011-6 


288 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 






25X1 


Approved FonBzlea$e 2004/01/15 : CIA-RDP80B0167RB000100050011-6 


IÈt is unlikely that a Buddhist government would 
deliberately hand S§outh Vietnam to the Communists., 
Although the Buddhists desire the eventual termina- 
tion of US presence and influence, key Buddhist 
leaders recognize that U§ economic and military sup- 
port wi11 be needed for some time. Though they ap- 
pear to desire an independent S5outh Vietnam under 
Buddhist control, they probably recognize that this 
goal cannot be achieved without U§ support and assist~- 
ance against the Communists. 


Â Buddhist-controlled government would be viewed 
with resentment and great apprehension by other po- 
litical and religious groups in 8outh Vietnam, and 
some of these groups might attempt to bring the gov- 
ernment down. Faced with a choice between the Bud- 
đhists and the Viet Cong, however, most other groups 
would probably eventually đecide to go along with the 
Buddhists, hoping for the best, but expecting the 
WOTSt, 


Buddhist acquisition of political power would 
also cause đdeep strains within the Vietnamese mili- 
tary establishment. Over the short run, the unity 
and effectiveness of the armed forces would prob- 
ably be impaired. It is at least possible, however, 
that the degree of latent support for the Buddhists 
prevalent throughout the armed forces could even- 
tually result in better military unity and a greater 
sense of identity between the army and the populace, 


Tri Quang 


1, TIf the Buddhists succeed in toppling the 
bresent government of §outh Vietnam and installing 
a government responsive to their wishes, the net 
result will be a victory for Tri Quang, who will 
become at least temporarily the most powerful po- 
litical figure in South Vietnam. Tri Quang is 
highly complex and uniquely Vietnamese, He is vain, 
equates "'the people's" wishes with his own, and 
thoroughly enjoys playing the game of politics for 
its own sake, He is nationalistic to the point of 
xenophobia, a consummate master of the arts of agi- 
tation and pressure, and the most effective poli- 
tician now active in S§outh Vietnam. No one really 
knows what he wants, in concrete terms, and he him- 
self probably could not spell out his positive ob- 
đjectives with any great degree of precision, 


-2~- 


25X1 






Approved For Releasb 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676IR000100050011-6 


289 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


K1 Approved For Release 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R000100050011-6 


Next 1 Page(s) In Document Exempt 





Approved For Release 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R000100050011-6 


290 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 





25X1 


Approved For@øiease 2004/01/15 : CIA-RDP80B016ƑB900100050011-6 


the need for U8 support in fighting the Viet Cong 
and to the impossibility of negotiating with the 
Communists until they are defeated, there is 1ittle 
doubt that he desires to see the US§ out of South 
Vietnam at the earliest possible moment, He is 
probably capable of allying himself with the Commu~ 
nists if he considered this advantageous to achiev- 
ing his political and religious goals, and he is 
sufficiently egotistical to believe he could shuck 
them as allies when they had served his immediate 
burposes, Often, he has seemed to regard the Viet- 
namese Catholics as a greater threat to his con- 
cepts of nationalism and Buddhism than the Communists. 


Background of the Buddhist Movement 


7, The historical development of Buddhism in 
Vietnam has helped to shape Tri Quang's political 
views, and, even more importantly, to provide him 
with a large and potentially receptive audienece, 
Buddhism was introduced into Vietnam from China đdur~ 
ing the middle period of Chinese domination which 
lasted roughly over the first millennium A,D, Along 
with Buddhism, the Chinese introduced other religious 
ideas and doctrines, including Confucianism and 
Taoism, which underwent considerable fusion in Viet- 
nam with the animism and spirit worship which were 
prevalent, particularly among the rural population. 


8.  Virtually all ethnic Vietnamese adhere to 
the Mahayana sect, an essentially northern branch 
of Buddhism. The ethnic Vietnamese originally in- 
habited the area that is now North Vietnam, and ex- 
panded southward only gradually over the course of 
several centuries to conquer what is now 8outh Viet- 
nam from the Khmers, or forerunners of the modern 
Cambodians, There is still a large minority Khmer 
population in the delta provinces of §outh Vietnam, 
who practice Theravada Buddhism (the Hinayana or 
"'Lesser Vehicle" sect), a more orthodox form intro- 
duced from India and Ceylon. Although both the 
Mayahana and Theravada sects have a loose formal 
alliance today, the impact of South Vietnam's pres- 
ent Mahayana Buddhist leadership in the southernmost 
provinces of §outh Vietnam is still comparatively 
1imited. 


-8~ 


25X1 





Approved For Releabe 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R00Đ100050011-6 


291 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


25X1 






Approved For Røfea‡e 2004/01/15 : CIA-RDP80B0167&@#@00100050011-6 


Catholicism and the French 


9, Buddhism had 1ittle political significance 
in Vietnam until the Ly Dynasty, which lasted from 
1009-1224, officially sponsored the religion. This 
period of close politieal and religious cooperation 
between emperors and the Buddhist clergy was the high 
point of Vietnamese Buddhism, and the religion there- 
after fell into a decline until recent years, This 
ancient period of glory, however, gave Buddhism in 
Vietnam something of a legendary "nationalist" aura 
which persists today, The decay of Buddhist influ- 
ence in Vietnam was already well advanced when the 
trench arrived. The imposition of French political 
authority in the 19th century was preceded by the 
introduction of Jesuit missionaries some two cen- 
turies earlier, The churchmen who followed eventually 
made their own alliances with Vietnam's contending 
power factions. In time, support--including armed 
mercenaries--from French Catholic prelates actually 
helped to install the Nguyen Dynasty, whose last 
emperor Bao Dai was deposed in 1954. The involve- 
ment of the French clergy, and their Vietnamese 
followers, resulted in calls for increasing support 
from the French Government, leading in turn to French 
military intervention, and ultimately to the estab- 
1ishment of Frenchpolitical control over all of Indo- 
China, 


10, The French ruled Indochina largely through 
Vietnamese officials guided by French "advisers;'" 
The majority of these Vietnamese were at least 
nominally Catholic, partly because the edueation 
requirements for the Vietnamese administrative class 
were mainly available in church-controlled French 
schools, The French also found it advantageous, in 
order to maintain their control, to encourage re- 
gional and local loyalties, political factionalism, 
and parochialism among their Catholic and non-Catholic 
subjects. They did little to discourage the existing 
divisive tendencies in Vietnamese Buddhism. Thus, 
traditionally, and not without some justification, 
non-Catholic Vietnamese have tended to identify 
Catholicism with the European foreigner, and with 
foreign domination, 


11, In the 1920s, a period of Buddhist resur- 
gence began, roughly coinciding with the emergenee 


-Š= 






25X1 
Approved For Release 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R000100050011-6 


292 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


25X1 







Approved For ÑeÍeasd 2004/01/15 : CIA-RDP80B0167/&G@00100050011-6 


of the anti-French nationalist movements in Vietnam, 
including the Communist movement. The Buddhist re- 
Surgence reflected not only a xenophobie nationalism, 
which is in itself a pronounced Vietnamese trait, but 
also the deep-seated historical animosities between 
Catholic and non-Catholic Vietnamese. The replace- 
ment of French eolonialism in South Vietnam by the 
regime of Ngo Dinh Diem, even though Diem was an in- 
tensely anti-French nationalist, tended to berpetuate 
the control of the Catholic mandarin class which had 
prospered under the French. Although Diem did not 
officially discriminate between Catholics and Bud- 
đhists and did not suppress freedom of religion, the 
mainstays of his political support were mostly Catho- 
lic, either politically organized Supporters from 

his native central Vietnam, or militantly anti-Com- 
munist refugees from North Vietnam. As Diem's gov- 
ernment developed increasingly autocratic tendencies, 
it acquired an increasingly tight political control 
mechanism largely dominated by Catholics, and the 
groundwork was thus laid for a "religious issue" on 
which the Buddhists could capitalize and eriticism 
and opposition to Diem could foecus, 


The Present-Day Buddhist Movement 


12. The number of devout, actively practicing 
Buddhists in South Vietnam is about 2-2.5 million 
asS compared with 1-1.5 million practicing Catholics, 
Most other Vietnamese in the §outh are religious 
eclectics, adhering to a vague mixture of animism, 
ancestor worship, and Confucian ethiecal precepts, 
However, since the overwhelming majority of Viet- 
namese are non-Catholic, the Buddhist movement has 
provided them with a vehicle for voicing their oppo- 
sition to politically powerful Catholicism. Bud- 
đhism also provides a means for the ©xpression of 
nationalism by non~Catholie Vietnamese, as well as 
a focal point for opposition to a particular gov~ 
ernment in 8aigon, 


13, Prior to World War TI, the Buddhists made 
several efforts to launch regional or national 
associations. In the upsurge of Asian nationalism 
after the war, a General Association of Vietnamese 
BuddhistS was formed in 1951, This organization, a 
loose fedoeration of egional Buddhist associations, 


~7~ 


25X1 






Approved For Releabe 2004/01/15 : CIA-RDP80B0167BR000100050011-6 


293 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 






25X1 
Approved For Refeasẻ 2004/01/15 : CIA-RDP80B0167400100050011-6 


was designed to permit an exchange of views and to 
foster some sense of unity among Buddhist sects, 
Essentially, however, Buddhist loyalties were still 
centered around the monks in a particular pagoda or 
Sect, or among the ranking monks in urban areas, 

The policies and practices of Diem--and particular1ly 
the events of May 1963 in Hue, which catapulted Tri 
Quang into national prominence-~acted as a catalyst 
for pushing the Buddhists, and particularly the monks, 
into the political scene. In the ensuing months of 
conflict with the Diem government, the Buddhists dis- 
played hitherto unsuspected organizational and po~ 
litical talents, using the shell of the General 
Association of Buddhists for their Ppurposes, 


14, The struggle against Diem, culminating in 
his overthrow by the military, gave the Buddhists 
a new sense of unity and their leaders an appeti te 
for power. A Vietnamese Buddhist reunification 
congress held at the close of 1963 led to the crea- 
tion of a new organization, the Unified Buddhist 
Âssociation (UBA), embracing all the main Buddhist 
Sects including the Theravada sect, The UBA has two 
general divisions; a High Clerical Council which is 
nominally supreme and eoneerned with spiritual matters, 
and an Institute for the Propagation of the Faith 
(the Vien Hoa Dao or VHD) which is the UBA's execu- 
tive arm, particularly in secular matters. Under 
the VHD, whose chairman is Thiỉch Tam Chau, are six 
general ceomnissions which bear a striking resem- 
blance to shadow ministries in a political party 
Seeking office, 


15. The over-all head of the UBA is Thích Tỉnh 
Khiet, a revered octogenarian bonze who is ostensibly 
the "leader" and spiritual head of the Buddhist move- 
ment. In fact, he is merely a facade for younger and 
more militant bonzes, particularly Tri Quang, who is 
Secretary-general of the High Clerical Council, There 
has long been a rivalry between Tri Quang, repre- 
senting the militant Buddhists of central Vietnam, 
and Tam Chau, who, while headquartered in Saigon, 
draws his power from and is the spokesman for refu- 
gee Buddhists from North Vietnam, Chau, approximately 
the same age as Tri Quang, is generally regarded as 
more moderate. Even though there are apparentliy some 
genuine policy differences between the two men, 


<< 


25X1 






Approved For Release 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676IR000100050011-6 


294 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


25X1 






Approved For Rekasd 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676HØ00100050011-6 


Buddhist intrusions into politics have almost in- 
variably ended with Quang calling the shots, and 
Chau either falling into step or retreating from 
active engagement. Chau is frequently a target-~ 
as Tri Quang never is--of Viet Cong attacks and 
charges that he is a "U§ puppet." 


16, Of the many other political bonzes in 
South Vietnam, the most prominent at presen£t are 
Thiỉch Thien Minh, a Tri Quang follower of simi larly 
radical views, and Thich Ho Giac, a firebrand ora- 
tor who generally sides with Tam Chau and who is 
one of the few ethnic Vietnamese Theravada bonzes, 
having been reared in Cambodia, Another well-known 
monk, Yale-educated Thích Quang Lien, is apparently 
close to, but not entirely of, the Buddhist inner 
circles, Lien's efforts to launch a peace movement 
in early 1965, whether or not promoted by the Bud- 
đhist hierarchy, were squelched by both the hier- 
archy and the Quat government as suspicions arose 
that the Buddhists were deliberately Pplaying into 
Viet Cong hands, Communist propaganda, however, 
consistently denounced Lien's movement as not on 
the "correct path," and implied that it was some 
form of U§ trick. A strongly anti-Communist monk, 
Thich Duc Nghiep, was active in the Buddhist cam- 
paign against Diem, but has since gone abroad. 
Nghiep's preoccupation with combating Communism 
apparently went far beyond the commitment his eol- 
leagues were prepared to make, and also appeared to 
have aroused their suspicion that he was bidding 
for U§ backing in the rivalry for Buddhist leader- 
ship. 


Buddhist Political Aims 





17, It is frequently conjectured that the demo- 
cratic institutions which the Buddhist leaders say 
are their goals are to them only the means for at- 
taining a Buddhist-dominated state, although not 
necessarily a theocracy, According to Buddhist 
public statements and their private conversations 
with U§ officials, the Buddhists now desire a uni- 
cameral, eleeted legislature. Although Tri Quang 
has often spoken of the need for a strong central 
government, the Buddhists appear to be speaking of 
a parliamenta*y government chosen by and responsible 
to this 1egislature. Quang has also spoken of an 


~9~ 


25X1 







Approved For Helease 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R000100050011-6 


295 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 






25X1 
Approved For Rel6as4 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676@00100050011-6 


'interim" assembly, to be composed of representa~ 
tives named by the provinecial and munieipal coun- 
cils elected in May 1965. This interim body would 
draft a constitution and either "confirm" the pres- 
ent government in office pending elections, or 
choose some other provisional regime, The purpose 
of this pre-election procedure is allegeđdly to give 
South Vietnam a "'legally'" based 8overnment as 
quickly as possible, 


18. The Buddhists say that they could win an 
election majority-=something probable, but not yet 
proven--but that they desire a balanced government 
of the best available men, However, the probable 
composition of either a provisional or a permanent 
8overnment dominated by the Buddhists cannot be 
accurately predicted. It is doubtful that any of 
the more prominent bonzes, particularly Tri Quang, 
would serve in any responsgible executive post. 
Some, ineluding Tam Chau, might agree to be a mem~ 
ber of either an interim or permanent assembly; 
Tri Quang, who apparently prefers to dominate from 
the wings, almost certainly would not. 


19. It is not unlikely that, at least in an 
interim government, the Buddhists would invite some 
well-known figure, such as exiled General Duong Van 
"Big" Minh, to actas chicfof state; they have even 
indicated that they would accept a Catholic not 
associated with the Diem regime in this post. They 
might well insist upon some p#ominent Buddhist 
civilian as premier, although Tri Quang has also 
indicated that he would accept some nonreligious 
figure such as retired General Tran Van Don, In 
the case of an interim assembly, the Buddhists 
would either press for early elections of a perma~ 
nent legislature, or try to transform an interim 
body, 1f sufficiently pliable, into a permanent 
1egislature. 


20. Elections held under Buddhist Sponsorship 
would probably be rigged to produce a Buddhist- 
controlled legislature, but some prominent poli- 
ticians not under Buddhist control, such as Dr, 
Pham Quang Dan, could probably win seats. On the 
hypothesis that the Buddhists were able, and would 
choose, to install a fully Buddhist government, the 


=10~ 


25X1 






Approved For Reledse 2004/01/15 : CIA-RDP80B0167BR000100050011-6 


296 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 





25X1 


Approved For lefease È004/01/15 : CIA-RDP80B01676R@00100050011-6 


premier would undoubtedly be some activist Buddhist 
lay politician, such as Bui Tuong Huan, the rector 
of the Hue University. Ministerial posts would 
probably be staffed by younger Buddhist intellectuals 
and laymen, and possibly some Buddhist-oriented army 
X officers. The government's installation would, of 
course, be followed by a wholesale change of province 
chiefs, as is standard Vietnamese practice. 


Catholic and Non-Buddhist Reaction 





21.  A Buddhist-controlled government would be 
viewed with resentment and great apprehension by 
other political groups in South Vietnam. The 
Catholics, especially northern refugee mi1itants, 
would be deeply disturbed. §ome Catholic groups, 
such as the followers of Father Hoang Quynh and 
Father Nguyen Quang Lam, would almost certainly 
attempt some form of agitation, at least in the Sai- 
gon area, in the hope of bringing the government 
down. Faced with a choice between the Buddhists 
and the Viet Cong, however, most Catholics would 
Pprobably eventually decide, with varying degrees 
of reluctance, that they had no choice but to go 
along with the new government, hoping for the best, 
but expecting the worst. 


22. Other minority elements including the Cao 
Dai and Hoa Hao would also be đisturbed, although 
perhaps 1less violently than the Catholics; the 
"southerners'"'--those born in the southern provinees 
or former Cochinchina--would be additionally re- 
sentful of the government on regional grounds, 
since Tri Quang and his close Buddhist cohorts 
are from the "'center'provinces. Areas where the 
minority groups are locally strong, as in parts 
of the delta, might more or less "secede'"' from the 
central government, although the political ceonse- 
quences would be less severe than the secession of 
I Corps, 


23. Buddhist acquisition of political power 
would cause deep strains within the Vietnamese 
military establishment. §ome officors, particu- 
larly Catholics, would probably be inelined to 
coup attempts in order to reassert military con- 
trol. 8Should the Buddhists move quickly to put 


~-11- 


25X1 





Approved For Rẻlease 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R000100050011-6 


297 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


25X1 






Approved For tỀ6as 2004/01/15 : CIA-RDP80B0167BIÖ0100050011-6 


loyal officers into key command positions, the mili- 
tary die-hards, Like the Catholie community, might 
find themselves faced with the unpalatable choice 

of the Buddhists or the Viet Cong, and opt for the 
Buddhists, Over the short run, under Buddhist rule, 
the unity and effectiveness of the South Vietnamese 
military establishment would probably be impaired. 
How permanent the damage might be cannot be pre- 
đicted, but itisat least possible that the degree 

of latent support for the Buddhists prevalent through- 
out the military, particularly in the lower ranks and 
in I Corps, could ©eventually result in greater mili- 
tary unity and a greater sense of identity between 
the army and the populace. 


24. There is no reason to believe that, once in 
Ppower, the Buddhists would be more monolithie than 
any other Vietnamese group. There are already obvious 
divisions within their ranks. Tam Chau and his pre- 
dominantly northern followers are restive over the 
primacy accorded Trị Quang and his central Vietnam- 
based faction. Many southern Buddhists~-prineipa11y 
lay leader Mai Tho Truyen and his supporters but also 
many of the Theravada sect--are not in sympathy with 
Tri Quang's present ĐresSSure campaign. Although 
moderate voices within the Buddhist movement have 
tended to be muted in time of struggle, internal 
Sstrains and đisagreements would undoubtedly reappear 
if the Budđhists were in power, 


25. A government such as that envisaged above 
would probably find it difficult to exert effective 
centralized authority throughout the country. I€ 
would be beset with Squabbling, irresolution, and 
unrealism in its paramount parliamentary body, and 
with jockeying for power and position even among 
Buddhist factions. The pace and tempo of the counter 
insurgeney effort would almost certainly be checked, 
at least temporarily, thus placing the burden of con- 
taining the Viet Cong almost entirely on US and allied 
forces, 


26.  Many of the weaknesses of a Buddhist gov- 
©rnment, however, would be those which, in varying 
degrees, would plague any new Vietnamese E8overnment. 
Provided U§ and allied military strength and related 
assistance could prevent the Communists from making 
too many inroads during a period of unsettled 


-12~ 


25X1 






Approved For Releasb 2004/01/15 : CIA-RDP80B0167BR000100050011-6 


298 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


25X1 
Approved For Ñefease P004/01/15 : CIA-RDP80B01678@00100050011-6 


transition, a Buddhist-dominated government might 
have some assets not enjoyed by any of its prede- 
cesSors. Â major reason for this is that, apart 
from the Communists, the Buddhists currently have 
the only effective mass organization in South Viet- 
nam. Although the Catholics are similarly, and 
perhaps better disciplined, the Buddhist political 
structure has deeper popular roots, particularly 
in central Vietnam and along the coastal strip 
north of Saigon, than any other political body. 
Although the extent to which the Buddhists are 
capable of marshaling their followers in support 
of, rather than in opposition to, a government re- 
mains to be seen, a Buddhist government would have 
a potentially stronger and broader base than any 
of its predecessors, 





27. Buddhism, as a politico-religious idea, 
has shown itself capable of touching deep emo- 
tional chords within large segments of the Viet- 
namese population. A sensitively nationalistic 
Buddhist government might be something Communist 
propaganda would not find easy to attack. The 
Communists would also have đifficulty finding any 
willing allies among such natural opponents of a 
Buddhist government as the Catholics who seem un- 
alterably opposed to Communism. 


Buddhist Domination andUS Policy 





28. Tri Quang, Tam Chau, and other political 
bonzes who have đdiscussed Buddhist objectives with 
U§ officials have all implied that the Buddhists 
alone can "'legalize" the U§ position in Vietnam. 
They claim that they are anxious for continued U§ 
sSupport, that they want with US assistance to pur- 
sue the work of social revolution, and that they 
ealize the impossibility of accommodation or nego- 
tiation with the Viet Cong under present circum- 
stances, By implication at least,they claim that 
they want to prosecute the war. The sincerity of 
these claims is perhaps open to question, and the 
way that professed Buddhist objectives would be 
translated into concrete government programs eanno£t 
be confidently prediected. 


29. It is possible, however, that the responsi- 
bilities of power would be as sobering to the Buddhists 


-13- 


25X1 






Approved For Relbase 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R000100050011-6 





299 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


25X1 
2004/01/15 : CIA-RDP80B01876@800100050011-6 


as to many other successful revolutionaries. The 
intelligent and sophisticated anti-Communism that 
the Buddhist leaders profess to endorse might be 
reinforced if, once their followers were in power, 
the Buddhists diseovered that Viet Cong elements 
who have succeeded in penetrating the Buddhist-in- 
spired "struggle movement'" were unwilling to sus- 
pend agitation and disruptive activities. The 
excesses of Communist penetration in various "struggle" 
groups have already given anti-Communist elements 
grounds for openly expressed concern. 





Approved For Rel©ase 


30. While it is arguable that the Communists 
might lie low to encourage the possibility of 
fruitful negotiations with a Buddhist regine, the 
Communists will not necessarily reason and aet in 
this fashion. The net result of their continuing 
đisruptive activities, and possibly even of the 
present "struggle" movement, may be to implant in 
Buddhist circles a heightened awareness of the need 
for combating the Communist menacce. If the Bud- 
đdhists were to become totally engaged in the anti- 
Communist fight, they might be a more potent po- 
litical adversary than any the Viet Cong have yet 
faced. 


31.  There is little question that the Buddhists 
emotionally resent the present extent of US involve- 
ment in Vietnamese affairs and the sheer physical 
magnitude oŸ the current US military presence, with 
the side effects it inevitably entails. There is 
no doubt that the Buddhists would ultimately 1ike 
to seo the Americans leave, a goal certainly not 
imcompatible with US objectives. Whether the Bud- 
dhists would attempt to force an early US withdrawal 
in a manner which would result in inevitable Commu- 
nist victory remains to be seen. There is some 
đanger that, even if this is not their immediate 
intention, their shortsightedness may prompt them 
to act in ways which would risk just this result. 


32. On balance, it seems unlikely that a Bud- 
đhist government would deliberately deliver South 
Victnam into the hands of the Communist regime in 
Hanoi. Tri Quang probably desires an independent 
South Vietnam, but under Buddhist control and not 
under Communist political đictation. He probably 
tecognizes that these goals cannot be achieved 


-14.. 






25X1 
Approved For Rekease 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R000100050011-6 


300 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


TỶ 25X1 
: Approved For lf©ase 4004/01/15 : CIA-RDP80B01676j#00100050011-6 


without U§ support and assistanee, but preoccupation 
with his own cleverness and with immediate objectives 
could lead him into courses of action and allianees 
which he could not reverse, 





33. A Buddhist government, bparticularly one ac- 
quiring power in conditions which caused severe 1loss 
of face to the Vietnamese military, would almost 
certảinly essay a điffcrent approach to the war and 
related pacification programs. The actions and 
Pbolicies of such a governnent would soon clarify 
whether Tri Quang is a pro-Communist neutralist, as 
Some American and Vietnamese observers contend, or 
the anti-Communist nationalist he himself claims to 
be. In any event, there would inevitably be some 
period of dislocation, during which US and allied 
forces would have to bear much of the burden of con- 
taining Viet Cong incursions and attempts to profit 
from a disruption of central authority. 


34.  Over the longer term, however, a Buddhist 
gøovernment might prove to have deeper roots in Viet- 
namese traditions than any of its predecessors. 

Such a government's relations with the U§ would be 
delicate and difficult, particularly since a Bud- 
dhist government would be touchily nationalistic, 
and would have a different style of operation from 
itS more Western-oriented predecessors. A Buddhist- 
dominated government would perhaps be more concerned 
with the purity of its revolutionary concepts than 
with the practical details of political administra- 
tion or with conerete problems such as inflation 
tequiring concrete solutions. Nevertheless, a gov- 
ernment in which the Buddhists had a predominant 
voice could produce a focus for emergent Vietnamese 
nationalism which, eventually, could give the whole 
non-Commnunist nationalist structure a stronger founda~ 
tion than it presently enjoys. 


-18~ 






25X1 


Approved For Release 2004/01/15 : CIA-RDP80B01676R00010D050011-6 





301 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


TIẾT LỘ TỪ “BẢN GHI NHỚ CHO ÔNG 
MOYERS”: MỸ KHÔNG CẢN NỔI CUỘC 
ĐẢO CHÁNH VỐN ĐÃ MANH NHA 
TỪ TRƯỚC NGÀY ÔNG NHU TỎNG TẤN 
CÔNG CHÙA CHIẾN 20-8-1963 


Chính quyền Johnson nhìn lại Biến cố 1-11-1963. 
Bản Ghi Nhớ viết ngày 30 tháng 7-1966 
của Bộ Ngoại Giao/CIA gửi Tòa Bạch Ôc 
(Giải mật ngày 20-4-1998 - Bản lưu cho Thư Viện Tổng Thống 
Lyndon B. Johnson) 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm là cuộc 
cách mạng chung của quân và dân Miền Nam, từ nhận thức 
chân thực rằng nhà Ngô cần bị lật đồ vì họ vừa không xứng 
đáng vừa không đủ khả năng lãnh đạo miền Nam nữa, do đó 
không khởi nguồn từ xúi giục của bất kỳ ngoại nhân nào, kế cả 
từ Hoa Kỳ. 

Trước ngày I1 tháng 6-1963, ngày Bồ Tát Thích Quảng 
Đức vị pháp thiêu thân, từ năm 1960, đã có những cuộc chống 
đối, thậm chí đảo chánh bằng võ lực, thất bại. Và ngay trong 
buổi chiều 11/6 đó, sau khi có tin Ngài Quảng Đức tự thiêu, 
Trung Tá Đỗ Khắc Mai, Tham Mưu Trưởng Không Lực 
VNCH, đã bày tỏ ý định vận động một cuộc lật đồ nhà Ngô; ý 
định này được ghi lại trong Điện văn 165, đề ngày II-6-1963, 
do Tòa Đại Sứ Mỹ gửi về Bộ Ngoại Giao Mỹ ghi theo tiết lộ 
của một mật báo viên. 

Từ ngày 11-6-1963 trở đi, cho tới khi nhà Ngô sụp đồ, đã 
có thêm một số âm mưu đảo chánh khác, vận động từ phía các 
sĩ quan cấp tá và nhiều lãnh tụ đảng phái, kể cả những cọng sự 
viên thân tín của ông Diệm. Trong những người tham dự âm 
mưu lật đồ nhà Ngô có cựu Đại sứ Trần Văn Chương, thân phụ 


302 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


của bà Ngô Đình Nhu, theo Bản Ghi Nhớ số 118 đề ngày 16-9- 
1963, viết bởi Paul M. Kattenburg, Phó Giám Đốc Đông Nam 
Á Sự Vụ tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. 

Hồ sơ mật được dịch sau đây cho thấy một điều minh bạch 
nữa, rằng ngay sau khi ông Nhu ra lệnh Lực Lượng Đặc Biệt 
tấn công các chùa cuối tháng 8-1963, Tướng Lê Văn Kim đã 
nói với một viên chức Mỹ răng ông và một sô tướng lãnh đang 
có ý muốn đảo chánh nhà Ngô, nhưng tới nhiều tuần lễ sau, 
chính phủ Mỹ vẫn còn do dự; Cần ghi nhận về một điện văn 
ngày 24-8, còn gọi là Cable 243 hay DEPTEL 243 hay 
Telegram 243, chỉ thị Đại sứ Lodge phải áp lực ông Diệm gạt 
bó ông bà Nhu ra khói chính phú, nghĩa là vẫn sẽ duy trì Đệ 
Nhất Cọng hòa và riêng ông Diệm vẫn làm Tổng Thống, và niễu 
điều kiện ny không thỏa đáng thì được hiểu là Mỹ đồng ý một 
“sự thay thế” lãnh đạo tại miễn Nam. 

Hai ngày sau trận tổng tấn công vào các chùa do ông Ngô 
Đình Nhu thực hiện, và TRƯỚC KHI chính phủ Mỹ có 
những buỗi họp cấp cao có tính chính sách tại Washington 
hay tại Sài Gòn nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tại 
Nam Việt Nam, Tướng Lê Văn Kim ngày 23-8-1963, đã gặp 
Rufus Philips, Giám đốc USOM Rưural Affairs, và nói răng 
quân đội VNCH đã sẵn sàng đảo chánh để lật đỗ chế độ nhà 
Ngô vì đó là cách duy nhất để giữ lòng dân - vì quân đội và 
dân chúng đều bất mãn tột độ khi Phật Giáo bị đàn áp. 

Tuy nhiên, cho tới giữa tháng 9-1963, chính phủ Mỹ còn 
do dự không biết nên ủng hộ hay không đối với các tướng 
lãnh VNCH đang muốn lật đỗ nhà Ngô. 

- Ngày 14-9-1963, Bộ Ngoại Giao Mỹ tin là nhà Ngô phải 
bị lật đỗ, trong khi Bộ Quốc Phòng Mỹ và CIA tin là không nên 
lật đồ nhà Ngô. (Xem đoạn chỉ số 6) 

- Ngày 16-9-1963, Tổng Thống Kennedy chủ tọa một 
buổi họp ở Bạch Ốc, do dự trước nhiều luận cứ về nên hay 
không nên lật đồ nhà Ngô, nên chỉ thị đưa một phái đoàn sang 
VN để khảo sát tình hình cụ thể. (Xem đoạn ghi số 7) 

- Ngày 23-9-1963, phái đoàn gồm Bộ Trưởng Quốc 
Phòng McNamara, Tướng Taylor và một sô ít viên chức cao câp 


303 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


bay từ Mỹ sang VN để khảo sát mọi phương diện, xem có thể 
chiến thắng CS nếu giữ nhà Ngô hay không. (Xem đoạn ghi số 
7 và 8) 

- Ngày 2-10-193, phái đoàn trở về Mỹ, báo cáo tức khắc 
với TT Kennedy rằng phái đoàn đồng thuận là Mỹ phải áp lực 
ông Diệm cải tổ triệt đề, trong đó có việc loại trừ ông bà Nhu. 
(Xem đoạn 8) 

- Đầu tháng 10-1963, có khoảng 2 hay 3 âm mưu đảo 
chánh đang chuẩn bị tiến hành.(Xem đoạn I1) 

-_ Vài ngày trước cuộc đảo chánh I-11-1963, Mỹ lo ngại 
cuộc đảo chánh do các Tướng Dương Văn Minh và Tướng 
Trần Văn Đôn có thể thất bại vì thiếu quân, muốn ngăn cản 
nhưng thấy không cần nỗi. (Xem đoạn 12) 

Bản Ghi Nhớ này viết ngày 30-6-1966, bởi William P. 
Bundy (viên chức CIA, Phụ Tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông Á 
Vụ, cũng là cố vấn đối ngoại cho các Tổng Thống Kennedy và 
Johnson) theo yêu cầu của Bill Moyers (Trưởng Phòng Thông 
Tin của Tổng Thống Johnson) đề giải thích về diễn tiến những 
quyết định của chính phủ Kennedy 3 năm trước đó đối với 
chế độ ông Diệm. 

Bản gốc hồ sơ lưu ở Thư Viện Tổng Thống Lyndon B. 
Johnson, hồ sơ về Việt Nam, hộp 263, trong xấp hồ sơ Roger 
Hilsman (người tiền nhiệm của William P. Bundy trong chức vụ 
Phụ Tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông Á Vụ). Dưới đây sẽ dịch 
theo bản lấy từ Thư Viện Đại Học George Washinsgton 
UnIversIty: 
http:/www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBBI01/vn29.p 
df 

Ghi nhận, bản văn chỉ còn 4 trang, có thể trang sau vẫn 
chưa giải mật hay đã bị thất lạc. Bản văn gốc sẽ kèm dưới đây. 
Toàn văn dịch bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 


304 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


BẮT ĐẦU BẢN VĂN 
TÓI MẬT Ngày 30 tháng 7-1966 
BẢN GHI NHỚ CHO ÔNG MOYERS -- CHỈ ĐẺ ĐỌC THÔI 


ĐÈ TÀI: Cuộc thảo luận về chế độ Ngô Đình Diệm trong 
tháng 8 tới tháng 10-1963. 


Câu hỏi cụ thể của ông giành cho tôi về bức điện văn đề 
ngày 24-8-1963 mà nhiều người biết, trong đó đã chỉ thị cho 
Đại sứ Lodge và Phái bộ [Ngoại Giao Mỹ] khởi sự thăm dò để 
tìm người lãnh đạo thay thế ông Diệm. Điện văn đó thực sự 
phức tạp hơn và có lẽ ít minh bạch hơn bản tóm lược một câu 
đó. Bản này kèm theo đây, gọi là TAB A. 

Theo lời Michael Forrestal (LND: Phụ tá của cỗ vấn an 
ninh quốc gia của TT Johnson) nói với tôi hồi giữa tháng 9- 
1966 (tôi không có mặt ở văn phòng từ giữa tháng 8 tới giữa 
tháng 9-1963), tin nhắn đó được chấp thuận qua điện thoại bởi 
Tổng Thống Kennedy từ Hyanmisport, lúc đó là một đêm Thứ 
Bảy. Có một dị biệt lớn về trí nhớ giữa ông Forrestal và Tướng 
Krulak (lúc đó là đại điện ở VN của Phòng Tổng Tham Mưu 
Quân Lực Hoa Kỳ) về tình hình có phải Tướng Taylor (ND: 
lúc đó, năm 1963, Tướng Taylor là Tổng Tham Mưu Trưởng 
Quân Lực Hoa Kỳ) đã có chấp nhận tin nhắn này chưa. Tôi tin 
mọi người đều nhớ rằng ông Gilpatric (LND: Thứ Trưởng Quốc 
Phòng năm 1963) nói qua điện thoại từ trang trại của ông ở Bờ 
Biển Eastern Shore, trên nền tảng rằng vấn đề này chủ yếu là 
chính trị. Bộ Trưởng Ngoại Giao Rusk và Bộ Trưởng Quốc 
Phòng McNamara đêu đi xa ngoaì thủ đô và không liên lạc 
được cho tới đầu tuần lễ kế tiếp. 

Trong khi Điện văn ngày 24-8-1963 là một phần chủ 
yếu của câu chuyện và thực sự phản ảnh một “điểm chuyền 
biến” chân thực trong suy nghĩ của chính phủ Mỹ, có rất nhiều 
điêù liên hệ mà tôi nghĩ sẽ là sai lầm khi đơn giản chỉ nhìn vào 
điện văn đó. Các sự kiện trước đó và sau đó sơ lược như sau: 


305 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


I. Lodge được bổ nhiệm tới Sài Gòn trong tháng 6- 
1963, và nơi đó bắt đầu tức khắc có tin đồn trong giới báo chí 
rằng Lodge sẽ làm sáng tỏ tình hình và làm gì đó về ông Diệm. 
Tôi không thể nói ai có trách nhiệm về mấy chuyện [tin đồn] 
đó, nhưng người tiền nhiệm của tôi, ông Hilsman, cứ mãi gặp 
xui xẻo kiểu đó. Tất nhiên, ông Diệm xem việc Lodge tới 
[nhậm chức Đại sứ |] như một thách thức có tính toán với ông ta. 

2. Vào ngày 18-8-1963, trong khi Lodge trên đường 
tới Sài Gòn, Diệm và Nhu ra lệnh quân đội xông vào các chùa ở 
Sài Gòn, đây tới bước chuyên biến cho cuộc khủng hoảng Phật 
Giáo vốn đang âm ỉ từ tháng 5-1963. Tính toán thời điểm [tấn 
công chủa] này hắn là nhắm việc Lodge tới VN. 

3. Sau vài ngày tìm hiểu xem có phải quân đội VNCH 
tham dự trận tổng tấn công các chùa hay không, bức điện văn 
ngày 24-8 mới gửi đi. 

4. Trong tuần lễ kế tiếp, như các điện văn gửi đi ở cấp 
cao kèm trong hồ sơ TAB B nơi đây cho thấy, chúng ta [chính 
phủ Mỹ] lại tới lui lần nữa về khả thê của việc quân đội VNCH 
đảo chánh ông Diệm. Đây chủ yếu là hoạt động của CIA, và tôi 
đã lục xem từ các hồ sơ của tôi một thứ tự ngày tháng về những 
liên lạc chủ yếu của CAS (LND: văn phòng CIA ở Sài Gòn) 
trong trọn thời kỳ từ tháng § tới hết tháng 10-1963. Hồ sơ này 
đính kèm, ghi tên là TAB C. Chủ yếu, chúng ta lặng lẽ tiếp 
cận với các sĩ quan quân đội chính yếu, những người đó nói 
với chúng ta rằng họ không thể đảo chánh vào lúc đó được. 
Tuy nhiên, không ngờ vực gì nữa, ý nghĩ rằng họ có thê hành 
động, và nếu họ đảo chánh, chúng ta sẽ ủng hộ họ, đã được 
đưa ra lúc đó. 

53. Vào ngày, hay vào khoảng ngày, 7 tháng 9-1963, 
Tổng Thống Kennedy -- dựa vào những cuộc thảo luận mà tôi 
không có hồ sơ hay không biết, đã tổ chức một cuộc họp báo 
chỉ trích ông Diệm nặng nề. Thời gian ngắn sau đó, chúng ta 
ngưng các giao dịch trong Chương Trình Commodity Import 
Program (LND: chương trình này là hình thức viện trợ tiền mặt 
Mỹ Kim cho chính phủ ông Diệm, chiếm 80% tổng số viện trợ 
từ Mỹ cho VNCH -- xem giải thích từ sách A Hisfory øƒ the 


306 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Vieinamese của K. W. Taylor, trang 565), một chương trình căn 
bản cho việc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của chính phủ VNCH. 
Việc ngưng như thê không có nghĩa thực tế là viện trợ ngưng, vì 
có một khoản viện trợ ít nhất 2 tới 3 tháng đã gửi sang rồi. 

6. Vào giữa tháng 9-1963, có một cuộc tranh cãi gay 
gắt trong chính phủ Mỹ, và một loạt lộ tin trên báo chí rất đáng 
tiếc trong đó nêu rõ hai phía tranh cãi — Hilsman và những viên 
chức khác trong Bộ Ngoại G1ao tin là phải lật đồ ông Diệm, 
trong khi Bộ Quốc Phòng, Văn Phòng Tổng Tham Mưu, và CIA 
(cả ở Washington và cả ở Việt Nam) đều chống lại bất kỳ thay 
đổi nào. Bản thân tôi trở về từ Châu Âu ngày 14-9-1963, và còn 
nhớ sinh động rằng Mike Forrestal tức khắc gặp tôi để nói rằng 
những người như tôi, những người không chọn lập trường dựa 
trên cảm xúc nào hết, bây giờ nên tham dự trọn vào tình hình 
này và xem chúng ta có thể làm vấn đề rõ ràng hơn không. 

7. Vào giữa tuần lễ của ngày 16-9- 1963, TT Kennedy 
chủ toạ một buổi họp nhỏ trong Bạch Ốc, quyết định rằng cách 
duy nhất để chọn một lập trường chắc chắn cho chính phủ là để 
cho Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara và Tướng Taylor dẫn 
một nhóm ít người tức khắc tới Sài Gòn khảo sát kỹ. Tôi làm 
việc với Bộ Trưởng McNamara trong việc chọn người vào phái 
đoàn này, trong đó có BiII Sullivan từ Bộ Ngoại Giao, Mike 
Forrestal từ Bạch Ốc, và Bill Colby từ CIA. Nhóm này lên 
đường ngày 23-9-1963. 

8. Phái đoàn McNamara/Taylor ở lại Việt Nam cho 
hết ngày 1-10-1963, làm nhiều chuyên khảo sát nhưng tập trung 
chủ yêu vào các liên lạc rộng r ải nhất có thê được trong mọi 
nơi đề đánh giá tình hình chính trị. Phái đoàn trở về Mỹ ngày 2- 
10-1963, và tức khắc trình một bản báo cáo đầy đủ lên TT 
Kennedy, mà tôi kèm đây bản do tôi hiệu đính ghi tên là TAB 
D. Bản báo cáo tự nó nói lên được điều muốn trình bày rồi. Rủi 
ro thay, dư luận công chúng dựa vào bản tin Bạch Ốc phô biến 
ngày 2-10-1963 lại nêu lên tiên đoán của phái đoàn 
MecNamara/Taylor rằng sẽ có thể giảm nỗ lực quân sự Hoa Kỳ 
từ cuôi năm 1965. Tuy nhiên, cốt tủy bản báo cáo là kết luận 
của nó rằng ông Diệm phải cải tổ triệt để rồi chúng ta mới có 


307 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


thể hy vọng chút nào rằng ông ta có thể là một lãnh tụ hiệu 
quả. Kết luận đồng thuận tuyệt đối này của phái đoàn củng có 
cho suy nghĩ của cấp cao Hoa Kỳ rằng chúng ta có thể buộc 
phải tìm người khác thay thế ông Diệm. (Theo tôi nhớ, quan 
điểm của Phó Tổng Thống lúc đó không nêu lên trong các buồi 
họp lúc đó, mặc dù là có thê đã được nói riêng với TT Kennedy, 
và có thê không phù hợp với bản báo cáo và với sự đồng thuận 
đưa ra từ bản báo cáo.) 

9... Tuy nhiên, từ một quan điểm hành động, các quyết 
định là sẽ tiếp tục ngưng các giao dịch của chương trình 
Commodity Import Program, đề Lodge chờ liên lạc với ông 
Diệm để áp lục ông Diệm phải cải tổ, và rằng — như đối với bất 
kỳ cuộc đảo chánh nào có thể xảy ra — chúng ta sẽ không thúc 
đây một cuộc đảo chánh nào như thế, nhưng sẽ liên lạc thân 
cận với các lãnh đạo quân sự, những người có thể liên hệ tới 
các nỗ lực như thể. Điểm cuối cùng vừa nói là đề tài của một 
bản phụ đính Tối Mật của Bản Ghi Nhớ Hành Động NSC (Hội 
Đồng An Ninh Quốc Gia), mà tôi không có phóng ảnh chính 
xác nào, mặc dù tôi có bản nháp trong đó xác nhận các điểm tôi 
đã nói ở trên. 

10. Trong tháng 10-1963, ông Diệm từ chối gặp Đại sứ 
Lodge cho tới rất trễ cuối tháng đó, gần trước khi xảy ra cuộc 
đảo chánh. Tôi nhớ rằng Lodge cuối cùng đã gặp ông Diệm ở 
Đà Lạt, khoảng các ngày 27 hay 28 tháng 10-1963, và nói mạnh 
mẽ đòi cải tổ, với một số đáp ứng từ Diệm. Tuy nhiên, ông 
Diệm không có bất kỳ hành động nào trước ngày đảo chánh, 
ngày l tháng II-19ó643. 

I1. Về việc liên lạc với quân đội VNCH, chủ yếu thực 
hiện bởi một viên chức CIA trực tiếp nhận lệnh từ Lodge. Các 
thông tin chuyển cho chúng ta cho biết có sự chuyền động, và 
thông điệp duy nhất từ phía Mỹ là, nếu việc thay đôi chính phủ 
xảy ra bất kỳ lúc nào hay vì bất kỳ lý do nào, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ 
tân chính phủ nếu nó thực sự hiệu quả và sẵn sàng tiến hành 
cuộc chiến. Tuy là tổng quát, thông điệp này khuyến khích 
những người âm mưu đảo chánh. Vào đầu tháng 10-1963, họ có 
vẻ như rời rạc, và hình như cùng lúc là có ít nhất 2 hay 3 âm 


308 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


mưu đảo chánh cùng tiễn hành. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10- 
1963, chúng ta thấy rõ từ nguồn CIA rằng âm mưu hành động 
nghiêm túc từ nhóm của Tướng Trần Văn Đôn có thê thực sự 
sắp xảy ra. 

12. Do vậy, trong vòng 2 hay 3 ngày trước ngày I-II- 
1963, có một loạt buổi họp cuối cùng để chúng ta xem rằng 
chúng ta có nên làm gì để ngăn cản hay gián đoạn một cuộc đảo 
chánh nếu nó xảy ra. Chúng ta quan ngại sâu sắc về tình thế cân 
bằng lực lượng ở Sài Gòn, và đã nghĩ rằng hoàn toàn có thê xảy 
ra một trận tắm máu ở Sài Gòn từ cuộc đảo chánh với kết quả 
không dứt điểm nồi, và SẼ gây ra hỗn loạn công quyền. Tuy 
nhiên, chúng ta cuối cùng kết luận rằng chúng ía đã không có 
sức áp lực hay có các mối liên lạc để ngăn cản cuộc đảo 
chánh — mà chúng ta cũng không thê, một cách tự tin, chọn lập 
trường ngược lại để tiết lộ cho ông Diệm những gì chúng ta 
biết có thể đang sôi sục. 


Do vậy, cuối cùng, chúng ta không theo phe nào, và 
nhóm các Tướng Trần Văn Đôn và Tướng Dương Văn Minh đã 
tiến hành cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963 với thành công lớn. 

Trong cuộc đảo chánh này, điều chúng ta rất tiếc nhất là 
việc giết anh em Diệm và Nhu. Trong khi chúng ta trước đó đã 
lập lại nhiều lần với các lãnh tụ quân sự rằng chúng ta... 


HÉT BẢN DỊCH 
Bản gốc Anh Văn của Bộ Ngoại Giao/CIA gửi cho Tòa Bạch 
Ốc ngày 30-7-1966 


[Phóng ảnh cho Thư viện Lyndon Baines Johnson — Copy LBJ 
Library] 
>> 


309 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


BÀ - Š JŨWIS0N ® | ĐXHIBIIS 








tem Tuly 30, 1966 


MEMORANDUM FOR MR, MCYERS - EYES ONLY 


SUBJECT: Plscusaton Cencerning the Diem 3egime ‡+ August- 
October 1963 


Yoơar spec1ffc questlon to me concerned t:a celebrated 
cable of August 24, 1963, which in effect đirectsđ Lodge and the 
141ssion to start exploring ways to iind alternative leadershlp to 
Diem, That mesasge 1s in fact more complex and perhaps less 
clear than that one-sentence suramary, It 1s attached as TAĐB A. 


According to my oral nformatlon from XIichael Forrestal 
‡n raid-September (1 myself was away from raid- August to raid- 
6Septembar), the ressage was cleared by phone vzith Prestident 
Xennedy tn Hyannisport, it being a Saturday night, “There 1s a 
Sharp differanee cf recollectlon between +. Forrestal and 
General Xrulak (hen in the JC8 as their Vietnam man) as to 
whether General Taylor evoz cleared the messago. ï believe it ‡s 
agreed that Mr, Gilpatric đỉd so by phone from his Eastern Shore 
farm, ơn the basis that the rmatte wwas essentially political. 
8ocretsarles Rusk end 2ácNaraara were both cut cf tơwn and unavaii~ 
able untl early ín the follcwing week, 


ÿnÑla the August 24 cable 1s a vital part of the story and 
lrdeod reflects a trus "brea+2point! in ÿ/ashington thinxing, there 
‡S so mruch more to Ít that T thin: Ít would be a mistake mezely to 
1oox at that cable. “The prlor and ensuing events were rough!7 as 
follows: 


1. Ledge 1as nomdnated to Salgơn In June and there 
began tmraediately to be dcps storles ín the press that he wes 
going cut to clean to the situaticn and do something sbout Diem. 
1 carmnot say who +as responsible for thoee stories, but my 


DECIASSIIED -#£©=£“rrrrr 


Authoriy ›ÌEM #[33- Ì0o01-19165 
nà) —. NARA, Da-20-4ý 


'ĐÚPY L80 L8) 











310 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 








predecessor, lún, Hilsman, had unfortunste tendencles ín this 
đirection, Undoubtedly, Diem came to regard ILodge's arzival 
8S a calculated challenga to him. 


2. On August lêth, while Lodge vwas en route to Salgon, 
Điem and Nhu ordered the ^rmy into tha pagodas ín Satgon, 
bringing to a flash point the simrnering Buddhlst crisis 
that hađ been going cœn since May. The tming must have been 
xelated to F,odge's arrlval, 


3. Afterafeu đays of bacl en4d forLh› trying to establish 
whether the Army Teally had been acting at all on itz own, the 
^ugust 24th eable was sent, 


& 4. In the ensuing week, as the top-level cutgoings attached 
as TAB B show, 1e vưent tp the hill and đozm agafn as to the 
possibility cf the military taiing actlon against Diem, 'This was 
primarily a CIA ©peraticn, and I haye đug out frora Tay cœwn files 
a chronology cf prineipal CAS ccntacts in the whole August~October 
Pericd, “This is attached as TẠB C, ITnessence, te made quiet 
Approaches to key rmilitary men, who finally toìd us that they simply 
€ou]d not makte Ít at that tíìme, Ưndoubtedly, however, the iđea 
that they miight act, and that ‡f they di we would support them, was 
plarted at that time, 


6. Cn or about September 7th, President Kennedy -- based 
œn discussions of which I haye no Tecord or? tmoledge, raade a PDTr€sS 
Conference sharply erttical of Diem. Shorty thereafter, we suspended 
further transactions under the Commcởity Irnport Program, the 
proceeởs cf which were of eouse fundarmenta1 to the support cf the Viet- 
RArnsse war efort. The suspenslon c£ transactions đíd not at all raean 
that support ceased in faet, Since there was a pipeline cf at least 
2 ~ 3 mcnths alreađy on the way, 


6. By mid-Septermber, there was aente €cntroversy within 
the government, and a large and regrettable spate cf newspaper leaks 


that pretty clearly identHfied the Tespective si¿es -- Hilsman and others 
?n State belteving that Dara muast go, while Do, JCS, and CIA (both 


Ín W/ashington and ‡n the Ífis!d) were cpposed to any change. I myself 


-*“ĐPosonec 


2 


'C0PY L80 LïBMW†| 








MEMORANDUM FOR MR. MOYERS, July 30, 1966 
DECLASSTFIED — Authority JFK#577-10001-10455, Date 4- 
20-98 (pages l and 2) 


311 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 








<< *T 


— —- —~ —< —— 


returned from Europe on Septernbar 14, and vividly reeall that 

: Mike Forrestal came to me at onee to descyiba the whola contro- 
Versy and its báckground, and to say that psosle 1a ayself, who 
hađ taken no emotlonal pesitlon, should nơz get into the situation 
fully and see if we could help strafghten it out, 


: 7, ïn the middle of the week cf Septeraber 16th, Presldent 
Kernedy chaired a small White House meetíng at v/hich it was 
đecided that the only way to get a solid govsrn:nent position v/ould 
be for Socretary McNamara and Genezal Taylor to tal:e a szaall and 

- select gr*oup at onee to Saigon for a hard look, 1 worked with 
Secretary MeNamara in the seleetion cf this group, which included 
Đill Sullivan from Stats, Miike Forrestal from tha 1/nite House, and 
Bi Colby from CIA. Thỉs group left on Saptember 23rd, 


8. The MeNamara/Taylor rmissiơn stayed in Vietnam 
through October 1st, malting fielẻ trips but focusing prímarlly en 
the widest possible contaet in all quarters to assess the political 
Situation. “The mission retuzneđ ơn ©etober 2ad and 1ramediately 
presented a full report to Presidant Xennady, cf whfch ï enelose my 
own editing copy as TAB.D. The report spealts for itself, Unfortun- 
ately, its publie iraage has always đerived from the ihita House 
release cf Octobe> 2nd which pieked up the MNamara/Taylo* pre- 
điction that ít should bs possible to seale đown the U8 military effort 
in Vietnam by the end df1965, However, the reaì guis of the eport 
was lts conclusiơn that Diem simply had to be drastically zefo+zmed 
‡f tre were to have any hope that he eould be an e#feetfye leader, 
This unanimous ccnclus‡on of the group solidiiled top-level Washington + - 
that we might be forced to sedsorae eìternative to Dtem, 
(To the best of my recollection, the then Viee President's views were 
not stated in the raeetings at that time, although they may vw/ell have . 
been ccnveyed privately to Presidenat Rermnedy, and may not have 
been in accord with the report and the consensus that appeared to 
đevelơp from it.) 


9, However, from an action standpcint, the đecisions were 
to continue the suspension of transaetions undaz the Commcdity 
Import Program, for Lodge to azyait contaet ¿;tth Diera bụt to 0se 
any such contact to press hÍm on reforrm, and that ~- as to any poss- 
fble militar7 coup -~ we woulẻ net actlvely prcraote sueh a cơup, but 


Z©crsrcnE=— 
3 


_C0PY L0 LIỀN 





312 





HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 








SE CRET 


would stay ia c16se contaet tyith mmilitaxy leaders w/ho raight be 
involved in such cfforts, 'The last polnt vas the subjoet of a 
careftl Top Secret annex to the NSƠ Actioa ‡iaraorandum, of 
tvhich I bave no proclze copy, aÌthough 1T bave dzafts that confixm 
the above stataments, 


1Ô. TDuring Oetcbe", Diem refusod to see Lodge untf1 
Very late in the month, just prio> to the actual ccup, Mây recol- 
1ection is: that Lođge fina1ly saw him in Dalat about October 37-28, 
and r2de a streng pitch for Te{orzns, with sơrne anoarent zesponse 
frora Diem, However, the latte had net ts:en any acticn by the đata 
G£ the coup =-~ Noveraber lst, ` SẺ : 


Lm 
& :H, W/1th respeet to contasts with the ƒ11Htaxy, these wey 
Ptincinajj ca¡rjJed cut bị! & Cặ^ offleep tyidep* Ledge's persona) 
Qirectlon. The; twere đi>ectod to oup lqowjng eitact vwằat raight 

be afoot, and the only TA©SSage conveyed on the US side wos that, 

‡f a change c governraent đid take place at any từme or for any 
Teasơn, the ỦS v/ould support the new govearnment !f it vere in fact 
effective and prepared to cazry ca the waw, Thịs Iessage, while 
general, undơubtediy encouraged the railitary pìotters. In tho early 
part cơ? the month, they seerned to be disorgan1zed, and there seeraed 
to be at least tưo or threo rather feeble efforts ơn foot at neo, 
How/ever, in the last weel cf October, it becamae clear to us all 

from the CIA sơurce that sezious action by the group led by General 
Đen might fn fact be 1riminent, 


. 12. Hence, in the to or three đays prior to November lst, 
there vas a last serios cf meetings as to vihether we should do any- 
thing to forestall or interrupt a coup f it điđ take pÌaco, We were 
đecply concerned as to the balance cứ forces ‡n Saigon, and thơught 
it entirely possible that a coup atterpt would prođuee a blood bath 
in 8algon v;ith no deelsive result and Yesulting government chaos, 
ĐT nà na Dự €onelused that 3 dịd not have the 1everage or _ 

€cnlacts to ozevent a cơw› == nor could ve coa£idaptfy tai:e the 
cther sice znd te Diem vihat tre lợi sự might be b>ez⁄ing, 
Tn the end tze stood aside, and the Don/Blg tiinh group ciđ ïn facf 
€arry Out 1s €ou5 on Aiovyambex 1s‡ vrith gxo3 Sueecss, — The element 
ST TS Vơ0p that v/e Gf €ö0rs8 mot regretted v/as the killing of Diem 
anđ Nhu. š⁄hile v/e hađ repeatedly toìd the mnilitary leaders that we 


“C0PY LBở LIBỀMAY 








BẢN GHI NHỚ CHO ÔNG MOYERS, 30 tháng 7 năm 1966 
GIẢI MẬT — Cơ quan Thấm quyền JFK#577-10001-10455, 
ngày 20-4-98 (trang 3 và 4) 


313 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


THE PENTAGON PAPERS: 
BIẾN ĐỘNG PHẬT GIÁO 
Từ Ngày 8-5 Tới 21-8-1963 


zPENTAGON 


PAPERS 





JUNE 13, 2011 
9:00 A.M. PST 





Hồ Sơ Mật Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về Cuộc Chiến VN 
Giải Mật Ngày 13-6-2011 
Dịch theo bản văn từ trang nhà 
của Đại Học Mount Holyoke College: 
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/pent6.htm 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: The Pentagon Papers là tên gọi tắt một hồ 
sơ tối mật về Cuộc Chiến Việt Nam; theo Wikipedia, hồ sơ này 
tên chính thức là “United States — Vietnam Relatlons, 1945— 
1967: A Study Prepared by the Department of Defense” (Quan 
Hệ Mỹ-Việt, 1945--1967: Cuộc Nghiên Cứu Thực Hiện Bởi Bộ 
Quốc Phòng). Hồ sơ này được giải mật và phổ biến công khai 
năm 2011. 


314 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert MeNamara thành 
lập Ban Đặc Nhiệm Nghiên Cứu Về Việt Nam ngày l7-6-1967, 
có nhiệm vụ viết một “tự điển bách khoa về Cuộc Chiến Việt 
Nam,” mà theo ông là để lưu hồ sơ cho các sử gia và để ngăn 
cản các sai lầm chính sách trong các chính phủ Hoa Kỳ tương 
lai. 

Hồ sơ này thực hiện bởi 36 nhà phân tích — phân nửa là 
các sĩ quan đương nhiệm lúc đó, phần còn lại là các học giả và 
các viên chức dân sự liên bang -- phần lớn dựa vào các hồ sơ có 
sẵn trong Bộ Quốc Phòng. Hồ sơ gồm 3,000 trang phân tích lịch 
sử, và 4,000 trang tài liệu gốc của chính phủ, soạn thành 47 tập, 
và xếp loại “Top Secret — Sensitive” (“Tối Mật -- Nhạy Cảm.” 
Chữ “nhạy cảm” chỉ có nghĩa là việc phổ biến hồ sơ sẽ làm 
chính phủ Mỹ mất mặt.) 

Ban Đặc Nhiệm in hồ sơ làm 15 ấn bản duy nhất. Ngày 
giải mật và phổ biến tới các thư viện Tổng Thống, và tới Trung 
Tâm Giải Mật Quốc Gia của Văn Khó Liên Bang là ngày 13-6- 
2011. 

Sau đây là bản dịch về tình hình Phật Giáo Việt Nam thời 
gian từ ngày 8-5-1963 tới ngày 21-8-1963, nằm trong “Chapter 
4, “The Overthrow of NÑgo Dinh Diem, May-November, 1963” 
pp.201-276” thuộc Tập 2. 

Một số ghi nhận về hồ sơ này trong bối cảnh từ ngày 8-5- 
1963 cho tới ngày 21-8-1963: 

LÔ Ông Diệm biệt đãi Thiên Chúa GIáo, kỳ thị Phật Giáo; 

e Thảm sát ở Huế ngày 8-5-1963 xảy ra tình cờ, bất ngờ; 

e Trách nhiệm thảm sát ở Huế là do chính quyền Huế, nhưng 
ông Diệm đồ tội cho VC; 

e Biểu tình ngày 3-6-1963 bị đàn áp bằng hơi cay, Mỹ nghỉ có 
hơi độc mustard gas; 

e Cuộc vị pháp thiêu thân của HT Thích Quảng Đức gây chấn 
động toàn câu; 

e Thông Cáo Chung 16-6-1963 không được ông Diệm thực thị, 
và bị ông Nhu phá; 

e® Cao điểm sự tráo trở của chính phủ ông Diệm là cuộc tổng 
bố ráp các chùa toàn quốc ngày 21-8-1963, bắt 1.400 nhà sư 


315 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


trong đó có Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết (Hội chủ của Tổng 
Hội Phật giáo Việt Nam) và Thượng Tọa Thích Tâm Châu (Ủy 
ban Liên phái Phật Giáo). 

Độc giả có thê đọc thêm nguyên bản Anh văn kèm dưới 
đây. Bản dịch thực hiện bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 


BẢN VIỆT DỊCH 


Sự kiện tại Huế ngày 8 tháng 5-1963 á một sự kiện dẫn 
tới những gì được gọi là cuộc khủng hoảng Phật giáo và khởi sự 
cho một chuỗi sự kiện đã tận cùng dẫn tới việc lật đồ chế độ 
ông Diệm và hạ sát anh em nhà Ngô — đã xảy ra một cách tình 
cờ và bất ngờ. 

Không ai thấy trước rằng sự kiện Huế sẽ khởi lên một 
vận động đối lập toàn quốc có khả năng gần như tất cả những 
người dị biệt chính kiến và không Cộng sản tại Nam Việt Nam. 
Một cách quan trọng hơn, lúc đó chưa ai nhận ra đúng về mức 
độ bất mãn của dân Việt Nam đối với chính phủ ông Diệm, 
cũng như về mức độ mục nát chính trị trong chế độ, một chế độ 
không còn khả năng đối phó với sự bất mãn rộng lớn. 

Cội nguồn tôn giáo của sự kiện này có thê dò tới cuộc di 
cư đông đảo của người ty nạn Thiên Chúa Giáo ra khỏi Bắc 
Việt Nam sau khi Pháp thua trận năm 1954. Khoảng một triệu 
tín đồ Thiên Chúa Giáo rời bỏ Miền Bắc và định cư ở Miễn 
Nam. Ông Diệm — một cách hiển nhiên, vì động cơ tôn giáo và 
nhân đạo, và với ý định tuyển một hậu thuẫn chính trị từ đồng 
đạo của ông — đã biệt đãi những người ty nạn Thiên Chúa Giáo 
nảy qua vIỆc cấp đất, cứu trợ và hỗ trợ, cấp giấy phép thương 
mại và xuất nhập cảng, ưu tiên tuyển làm công chức, và các biệt 
đãi khác từ chính phủ. Bởi vì ông Diệm có thể dựa vào sự trung 
thành của họ, họ được điền vào gần như tất cả các chức vụ quân 
sự và dân sự quan trọng. 

Như một định chế, Giáo Hội Thiên Chúa Giáo hưởng 
một quy chế pháp lý đặc biệt. Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục 
là anh và là cố vấn của ông Diệm. Nhưng trước năm 1962, 
không có kỳ thị minh bạch chống người Phật Tử. Tuy nhiên, tại 


316 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Nam Việt Nam nơi có từ 3 tới 4 triệu Phật Tử tu học và có 80% 
dân số là Phật Tử trên danh nghĩa, chính sách của ông Diệm — 
thiên vị Thiên Chúa Giáo, độc tài toàn trị, và kỳ thị tôn giáo — 
đã làm ngún cháy sự bất mãn. 

Vào tháng 4-1963, chính phủ ra lệnh các quan cấp tỉnh 
thực hiện một lệnh cắm, nguyên đã có từ lâu nhưng thường bị 
bỏ lơ, về treo cờ tôn giáo. Lệnh này đưa ra vừa sau những lễ hội 
được khuyên khích chính thức tại Huế đề kỷ niệm 25 năm ngày 
ông Ngô Đình Thục được tấn phong Tổng Giám Mục Huế, mà 
trong dịp đó cờ Vatican treo đầy khắp. Lệnh này cũng đưa ra, 
như đã xảy ra, vừa trước ngày Phật Đản (ngày 8 tháng 5-1963), 
một Đại Lễ Phật Giáo. 

Huế, cố đô của Việt Nam, lúc đó là trung tâm thực sự 
duy nhất về học Phật và học bồng về tu học Phật Giáo tại Việt 
Nam, và đại học nơi đây (Huế) từ lâu là một trung tâm của 
những bất đồng khuynh tả. Không ngạc nhiên gì, lúc đó, Phật 
Tử Huế đã treo cờ của họ bất chấp lệnh cấm và, khi chính 
quyền địa phương ra vẻ như đã nhượng bộ về lệnh cắm treo cờ, 
Phật Tử biểu lộ cứng rắn hơn để sẽ tổ chức một cuộc tụ họp 
đông người theo lịch trình trước đó đã định vào ngày 8§ tháng Š 
để mừng Phật Đản. 

Nhìn thấy cuộc tụ họp đông người đó như một thách 
thức đối với ảnh hưởng của gia đình họ Ngô (Huế cũng là thủ 
đô lãnh địa chính trị của Ngô Đình Cần, em của ông Diệm) và 
đối với chính quyền địa phương, các viên chức địa phương tìm 
cách giải tán đám đông. Khi các nỗ lực ban đầu không có kết 
quả, Phó Tỉnh Trưởng (cũng là giáo dân Thiên Chúa Giáo) ra 
lệnh cho lính của ông nô súng. Thế là dẫn tới hỗn loạn, 9 người 
bị giết, trong đó có vài trẻ em, và l4 người bị thương. Xe bọc 
sắt được cho là đã cán lên một số nạn nhân. Chính quyền ông 
Diệm sau đó loan tin rằng một cán bộ Việt Cộng đã ném một 
quả lựu đạn vào đám đông và rằng các nạn nhân bị giảm đạp 
bởi đám đông hỗn loạn. Chính phủ ông Diệm nhất quyết không 
chịu nhận trách nhiệm, ngay cả khi các quan sát viên độc lập 
đưa ra các đoạn phim cho thấy quân chính phủ bắn vào đám 
đông. 


317 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Cá tính quan lại của ông Diệm không cho phép ông xử 
lý cuộc khủng hoảng này với sự linh động và tế nhị cân thiết. 
Ông Diệm không có thể công khai nhận trách nhiệm về thảm 
kịch và tìm sự hòa giải với những Phật Tử giận dữ. Ông còn tin 
rằng sự mất mặt công khai như thế sẽ làm suy yêu thâm quyền 
cai trị của ông, hiển nhiên đối với sự kiện rằng không nhà lãnh 
đạo thời hiện đại nào có thể từ lâu đã bỏ mặc sự bất mãn lớn lao 
như thế bất kê rằng đạo đức cá nhân riêng ông có thê tốt như thế 
nào. Do vậy chính phủ bám chặt vào cách giải thích riêng về 
chuyện đã xảy ra. 

Ngày kế tiếp ở Huế, hơn 10,000 người biểu tình để phản 
đối cuộc thảm sát. Đó là cuộc biểu tình đầu tiên của một chuỗi 
dài những biểu tình mà Phật Tử dùng để áp lực chế độ ông 
Diệm trong 4 tháng kế tiếp. Phật Tử đã mau chóng tự tổ chức, 
và vào ngày 10 tháng 5-1963, bản Tuyên Ngôn của các chức sắc 
Phật Giáo trình lên chính phủ, yêu cầu được tự do treo còờcủa 
họ, được bình đăng về pháp lý với Giáo Hội Thiên Chúa Giáo, 
xin ngưng việc bắt bớ, xin tự do trong việc hành đạo, và xin bồi 
thường các nạn nhân sự kiện ngày 8 tháng 5-1963 cùng với 
trừng phạt những kẻ trách nhiệm. 

Năm nguyện vọng này chính thức trình lên Tổng Thống 
Diệm ngày 15 tháng 5-1963, và Phật Tử đã tổ chức buổi họp 
báo đầu tiên của họ sau buổi trao Tuyên Ngôn đó. Những cuộc 
tuyệt thực và những buổi họp liên tục cho hết tháng 5, nhưng 
ông Diệm tiếp tục trì trỆệ trong việc giải quyết vấn đề và gây bất 
mãn thêm. 

Vào ngày 30-5-1963, khoảng 350 nhà sư Phật Giáo biêu 
tình trước tòa nhà Quốc Hội ở Sài Gòn, và cuộc tuyệt thực 48 
giờ được loan báo. Vào ngày 3-6-1963, một cuộc biểu tình ở 
Huế bị giải tán bằng hơi cay và nhiều người bị phỏng, dẫn tới 
các cáo buộc rằng lính ông Diệm đã sử dụng hơi độc mustard 
gas (LND: mustard gas là chất lỏng gây phỏng da và cơ, có thể 
chết người, được dùng làm vũ khí hóa học từ Thế Chiến I). Vào 
ngày 4-6, chính phủ loan báo bổ nhiệm một ủy ban liên bộ chỉ 
huy bởi Phó Tổng Thống Thơ để giải quyết vấn đề tôn giáo, 
nhưng vào lúc này cử chỉ đó có lẽ đã quá trễ. Phần lớn dân số 


318 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


thành thị đã tham dự những cuộc biểu tình Phật Giáo, nhận ra 
trong họ sự khởi đầu của đôi lập chính trị chân thực đối với ông 
Diệm. Vào ngày 8-6, bà Nhu làm tệ hại vấn đề thêm khi loan 
báo rằng Phật Tử đã bị trà trộn bởi Việt Cộng. 

Trong suốt những ngày đầu của khủng hoảng, giới 
truyền thông Mỹ đã theo sát các sự kiện và gây sự chú ý với thế 
giới. Vào ngày I]-6, truyền thông được nhắn trước đê tới một 
ngã tư một phố chính vào buôi trưa. Trong khi đoán là sẽ có 
cuộc biểu tình nữa, họ kinh hoàng chứng kiến cuộc tự thiêu đầu 
tiên thực hiện bởi một nhà sư. Cái chết phụt lửa của Hòa thượng 
Thích Quảng Đức gây chấn động thê giới và Nam Việt Nam. 

Những cuộc thương thuyết trước đó đã diễn ra giữa ủy 
ban của Phó Tổng Thống Thơ và Phật Tử có từ ngày 5-6-1963, 
với những chất vấn cay đắng công khai về thiện chí của cả hai 
bên. Sau cuộc tự thiêu, chính phủ Mỹ tăng cường áp lực lên 
chính phủ ông Diệm đề làm dịu lòng người Phật Tử, và để đưa 
tình hình chính trị đang suy sụp trở lại trong tầm kiêm soát. 

Cuối cùng, vào ngày 16-6-1963, bản Thông Cáo Chung 
giữa Phật Giáo và chính phủ ông Diệm được phổ biến, liệt kê 
các đồng thuận thương thuyết, nhưng không quy trách nhiệm 
đối với sự kiện ngày 8-5-1963 (LND: không quy trách nhiệm 
cho chính phủ, chỉ hứa điều tra xem cá nhân viên chức nào có 
lỗi). Tuy nhiên, trận đàn áp biểu tình đữ đội ngày. kế tiếp đã làm 
hỏng mắt tỉnh thần của sự hòa giải. Trong phần của họ, vợ 
chồng Ngô Đình Nhu tức khắc phá hoại sự hòa giải bằng cách 
bí mật huy động các lực lượng thanh niên do chính phủ đỡ đầu 
đấu tố bản Thông Cáo Chung. Vào cuối tháng 6, thấy rõ rằng 
Thông Cáo Chung không phải là cử chỉ chân thực của sự hòa 
giải từ phía ông Diệm, nhưng chỉ là một nỗ lực để làm dịu Hoa 
Kỳ và là một tờ giấy về sự chia rẽ ngày càng lớn trong chính trị 
nội bộ. 

Sự thiếu niềm tin có căn cứ về phía chính phủ trong 
Thông Cáo Chung Ngày 16-6-1963 đã làm mắt uy tín chính 
sách trung dung đề hòa giải mà giới lãnh đạo cao câp Phật Giáo 
đã theo đuổi cho tới khi đó. Vào cuối tháng 6, quyên lãnh đạo 
phong trào Phật Giáo trao sang cho một nhóm vị sư trẻ hơn, 


319 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


quyết liệt hơn, với mục tiêu chính trị vươn xa hơn. Các vị sư 
này đã vận dụng chính trị khéo léo và thông minh một đợt thủy 
triêù đang dâng cao từ phía dân chúng ủng hộ. 

Những cuộc biểu tình và tụ tập đông người có kế hoạch 
kỹ lưỡng được kèm với cuộc vận động truyền thông từ giới đối 
lập của chế độ ông Diệm. Hiểu tầm quan trọng của truyền thông 
báo chí Hoa Kỳ, các vị sư này kết giao với phóng viên Mỹ, 
thông báo họ về những cuộc biểu tình và tụ tập, và cần trọng 
tính thời điểm hoạt động sao cho được giới truyền thông tường 
thuật rộng rãi tối đa. Không ngạc nhiên gì, gia đình họ Ngô 
phản ứng bằng cách đàn áp dữ đội hơn đối với các nhà hoạt 
động Phật Giáo, và với chỉ trích cay đắng hơn và ngay cả hăm 
dọa các phóng viên Mỹ. 

Đầu tháng 7-1963, ủy ban của Phó Tổng Thống Thơ 
loan báo rằng một cuộc điều tra sơ khởi về sự kiện ngày 8-5- 
1963 đã xác định rằng những cái chết là do hành động khủng bố 
của Việt Cộng. Phẫn nộ, những người Phật Tử lên án kết luận 
đó và tăng cường các hoạt động phản đối của họ. Vào ngày 19- 
7-1963, dưới áp lực Hoa Kỳ, ông Diệm đọc bài diễn văn trên 
đài phát thanh, ngắn chỉ 2 phút đồng hò, mặt ngoài là bày tỏ hòa 
giải với Phật Tử, nhưng được viết sẵn và trình bày một cách 
lạnh lùng như để phá hủy trước bất kỳ ảnh hưởng nào mà các 
đồng thuận nhỏ nhoi đã loan báo có thê có. 

Về phía trong chế độ, ông Nhu và vợ nặng nề chỉ trích 
ông Diệm đã nhượng bộ áp lực Phật Giáo. Bà Nhu công khai 
chế giễu cuộc tự thiêu là “nướng thịt,” tố cáo các lãnh đạo Phật 
Giáo bị trà trộn bởi người Cộng sản, và mô tả các cuộc biểu tình 
là do Việt Cộng kích động. Cả ông Nhu và vợ ra sức công khai, 
và riêng tư, làm suy yêu các nỗ lực vốn đã yếu của ông Diệm 
trong việc tương nhượng với Phật Tử, và có tin đồn khởi sự 
loan ra trong tháng 7 rằng ông Nhu đang xem xét một cú đảo 
chánh lật đỗ ông anh. 

Một Bản Đánh Giá Tình Báo Quốc Gia Đặc Biệt đề 
ngày 10-7-1963 kết luận với tiên đoán rằng nếu chế độ ông 
Diệm không làm gì để thực hiện bản Thông Cáo Chung 16-6- 
1963 và làm dịu người Phật Tử, nhiều phần là những cuộc biểu 


320 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


tình trong mùa hè sẽ lan rộng với nhiều khả năng sẽ có một nỗ 
lực đảo chánh từ người không cộng sản (LND: Bản Đánh Giá 
Tình Báo Quốc Gia Đặc Biệt này đã dịch ở Thư Viện Hoa Sen 
http:/inyurl.com/TVHS-TBDB). 

(Hồ sơ 21) Vào giữa tháng 8-1963, một tuần trước khi 
ông Nhu tung ra cuộc tổng bồ ráp nhắm vào các chùa ở Sài Gòn 
và nơi khác, Sở Tình Báo Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ CIA 
đã bắt đầu nhận thấy có bất mãn biểu lộ trong giới công chức 
và quân nhân: 

“Từ khi những mâu thuẫn giữa Phật Tử và chố độ ông 
Diệm bùng phát ngày 8-5-1963, đã có một loạt các bản phúc 
trình cho thấy không chỉ sự mưu tính và bày tỏ bất mãn tăng 
dày đặc giữa những người không Cộng Sản trước giờ vẫn chỉ 
trích ông Diệm, mà sự bất ôn hiển lộ trở lại và sự căm ghét ngày 
càng tăng trong giới công chức và quân nhân về cách ông Diệm 
xử lý về mâu thuẫn này.” 

Bản đánh giá này tiếp tục mô tả chỉ tiết nhiều tin đồn, 
xuất hiện ít nhất từ cuối tháng 6, về các âm mưu đảo chánh. 
Nhưng ông Nhu, trong một hành động táo bạo nhằm gây kinh 
hoảng những người âm mưu đảo chánh, và để làm họ bất ngờ, 
đã triệu tập các tướng lãnh cao cấp vào ngày 11-7-1963, nặng 
nề khiển trách họ đã không có hành động nào để đẻ bẹp sự nỗi 
loạn, và chất vấn sự trung thành của họ đối với chế độ. Hành 
động của ông Nhu như dường đã tạm thời làm khựng lại tất cả 
các kế hoạch về một cuộc lật đồ. CIA cũng báo cáo về tin đồn 
rằng chính ông Nhu đang lên kế hoạch một “cuộc đảo chánh 
giả” để thu hút ra và rồi đàn áp người Phật Tử. 

Trong tháng 8-1963, Phật Tử hoạt động tới mức căng 
thắng mới; các vị sư tự thiêu vào ngày 5, ngày 15, và ngày 18. 
Không khí chính trị căng thăng tại Sài Gòn vào giữa tháng 8- 
1963 cho các nhà quan sát Hoa Kỳ thấy rằng cuộc chạm trán 
đang diễn tiến. Tuy nhiên, khi cuộc chạm trán xảy ra, trong 
cuộc tông bồ ráp ngày 21-8-1963 nhắm vào các chùa, các nhà 
ngoại giao Hoa Kỳ hoàn toàn bất ngờ. 


HÉT BẢN DỊCH 


321 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


NGUYÊN VĂN 


The Pentagon Papers 
Gravel Edition 
Volume 2 
Chapter 4, '"The Overthrow of Ngo Dinh Diem, May- 
November, 1963,'"' pp. 201-276. 
(Boston: Beacon Press, 971) 
Section I, pp. 201-232 
(SNIPPED) 


H. THE BUDDHIST CRISIS: MAY 8-AUGUST 21 

A. THE CRISIS ERUPTS 

The incident in Hue on May 8, 1963, that precipitated 
what came to be called the Buddhist crisis, and that started the 
chain of evenfs that ultimately led to the overthrow of the Diem 
regime and the murder of the Ngo brothers, happened both 
inadvertently and unexpectedly. No one then foresaw that 1t 
would generate a natlonal opposiion movement capable of 
rallying virtually all non-commumst dissidence 1n South 
Vietnam. More Importantly, no one then appreciated the degree 
of allenaton of Vietnam's people from their øgovernment, nor 
the extent of the political decay within the regime, a regIme no 
longer capable of coping with popular disconftent. 

The religlous orIgins of the Incident are traceable to the 
massiIve flight of Catholic refugees from North Vietnam after 
the French defeat In 1954. An estimated one million Catholics 
fled the North and resettled In the South. Diem, animated, no 
doubt, by religIous as well as humanitarilan sympathy, and with 
an eye fo recruiting political support from his coreliplonIsts, 
accorded these Catholic refugees preferential treatment 1n land 
redistribution, relief and assistance, commercilal and export- 
Import licenses, øovernment employment, and other GVN 
largess. Because Diem could rely on their loyalty, they came to 
filÚl almost all Iimportant civilian and military posiltlons. As an 
I1nstitution, the Catholic Church enJoyed a special legal status. 


322 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


The Catholic primate, NÑgo Dinh Thuc, was Diems brother and 
advisor. But prlor to 1962, there had been no outright 
discriminaton against Buddhists. However, among South 
Vietnam's 3-4 million practicing Buddhists and the S0% of the 
populaion who were nominal Buddhists, the regime$s 
favorlism, authoritarianism, and đdiscrimminaton crea(ed a 
smoldering resentment. 

In Aprl 1963, the government ordered provincial 
Officials to enforce a longsfanding but generally 1gnored ban on 
the public display of religious flags. The order came Just after 
the officially encouraged celebrations in Hue commemorating 
the 25th anniversary of the ordinatlon of Ngo Dinh Thục, the 
Archbishop of Hue, durinng which Papal flags had been 
prominently flown. The order also came, as 1t happened, Just 
pnor to Buddhas birthday (May 8)-a maJor Buddhist festival. 
Hue, an old provincial capital of Vietnam, was the only real 
center of Buddhist learning and scholarship 1n Vietnam and 1(s 
university had long been a center of left-wing dissidence. Not 
surprisingly, then, the Buddhists in Hue defiantly flew their 
flags In spIte of the order and, when the local administratlon 
appeared to have backed down on the ban, were emboldened to 
hold a previously scheduled mass meeting on May 6 to 
commemorate Buddha's birthday. Seeing the demonstraflon as a 
challenge to family prestige (Hue was also the capital of the 
political fief of another Diem brother, Ngo Dinh Can) and to 
government authoritty, local officlals tried to disperse the 
crowds. When preliminary efforts produced no results, the 
Catholic deputy province chief ordered his troops to fire. In the 
ensuing melee, nine persons were killed, Including some 
children, and fourteen were InJured. Armored vehicles allegedly 
crushed some of the vicims. The Diem government 
subsequently put out a story that a Viet Cong agent had thrown 
a grenade Info the crowd and that the victims had been crushed 
1n a stampede. It steadfastly refused to admit responsIbility even 
when neutral observers produced films showing gøovernment 
troops firing on the crowd. 


323 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Diems mandarin character would not permit him to 
handle this crisis with the kind of flexibility and fÍinesse 1t 
required. He was Incapable of publicly acknowledging 
responsIbility for the tragedy and seeking to conciliate the angry 
Buddhists. He was convinced that such a public loss of face 
would undermine his authority to rule, oblivious to the fact that 
no modern ruler can long Ignore massive popular disaffection 
whatever hIs own partIcular personal virtues may be. So the 
øovernment clung tenaciously to 1ts version of what had 
Occurred. 

The following day In Hue over 10,000 people 
demonstrated In protest of the killings. lt was the first of the 
long serles of protest activitiles with which the Buddhists were 
{to pressure the regime 1n the next four months. The Buddhists 
rapidly organized themselves, and on May 10, a manifesto of 
the Buddhist clergy was transmited to the government 
demanding freedom to fly their flag, legal equalitqy with the 
Catholic Church, an end of arrests and freedom to practice theIr 
beliefs, and Iindemnificatlon of the vicims of the May §th 
inncident with punishment for 1s perpetrators. These Íive 
demands were officially presented to President Diem on May 
15, and the Buddhists held their first press conference after the 
meeting. Publicized hunger strikes and meetings continued 
throughout May, but Diem continued to drag his feet on 
placating the dissenters or settling 1ssues. On May 30, about 350 
Buddhist monks demonstrated 1n front of the Natonal 
Assembly In Saigon, and a 48-hour hunger strike wWas 
announced. On June 3, a demonstration in Hue was broken up 
with tear gas and several people were burned, prompting 
charges that the troops had used mustard gas. On June 4, the 
øovernment announced the appoIntment of an Interministerial 
committee headed by Vice President Tho to resolve the 
religIous 1ssue, but by this time such gestures were probably too 
late. Large portlons of the urban populatlon had rallied to the 
Buddhist protest, recognIzIing 1n 1t the beginnings of genuine 
political opposition to Diem. On June 8, Mme. Nhu exacerbated 


324 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


the problem by announcing that the Buddhists were Infiltrated 
by commumIstfs. 

Throughout the early days of the crisis, the U.S. press 
had closely covered the evenfs and brought them to the attention 
of the world. On June II, the press was fipped off to be at a 
downtown Infersectlon at noon. Expecting another protest 
demonstration, they were horrified to witness the first burning 
sulcide by a Buddhist monk. Thích Quang Ducs fiery death 
shocked the world and electrified South Vietnam. 

Negotiations had been taking place between Vice 
President Tho's committee and the Buddhists since June 5, with 
considerable acriImonious public questloning of good faith by 
both sides. After the suicide, the U.S. Intensified 1ts already 
considerable pressure on the governmen(t (to mollify the 
Buddhists, and to bring the deteriorating poliical situatlon 
under confrol. Finally, on June 1ó, a Joint GVN-Buddhist 
communique was released outlinng the elements of a 
settlement, but affixing no responsIbility for the May § Incident. 
Violent suppression by the GVN of rong the next day, 
however, abrogated the spirit of the apgreement. The Nhus, for 
their part, Immediately undertook to sabotage the agreement by 
secretly calling on the GVN-sponsored youth organ1zatlons to 
denounece 1t. By late June, 1t was apparent that the agreement 
was not meanf as a øgenuine øesture of conciliation by Diem, but 
was only an effort to appease the U.S. and paper over a s(eadily 
widening fissure 1n 1nternal politics. 

The evident lack of faith on the part of the government 
1n the June I6 agreement discredited the conciliatory policy of 
moderatlon that the older Buddhist leadership had followed 
until that time. In late June, leadership of the Buddhist 
movemeIt passed to a younger, more radical set of monks, with 
more far-reaching political obJectives. They made Intelligent 
and skillful poliical use of a rising tide of popular support. 
Carefully planned mass meetings and demonstratlons were 
accompanied with an aggressive press campalgn of opposifIon 
to the regime. Selzing on the Importance of American news 


325 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


media, they cultivated U.S. newsmen, tipped them off to 
demonsfrations and rallies, and carefully timed ther acfIvIties fO 
øet maximum press coverage. Not surprIsingly, the Ngo family 
reacted with ever more severe suppression to the Buddhist 
activIsts, and with acrimon1ous cri(Icism and even threats to the 
AmerIcan newsmen. 

Early 1n July, Vice President Thos commiftee 
announced that a preliminary Investgatlon of the May § 
incident had confirmed that the deaths were the result of an act 
of Viet Cong terrorism. Outraged, the Buddhists denounced the 
findings and Intensified their protest activitles. On July 19, 
under U.S. pressure, Diem made a brlef two-minute radio 
address, ostensibly an expression of conciliialon to the 
Buddhists, but so written and coldly delivered as to destroy In 
advance any effectf 1ts announced minor concesslons might have 
had. 

Withm the regime, Nhu and his wife were severely 
crticizing Diem for caving 1n under Buddhist pressure. Mme. 
Nhu publicly ridiculed the Buddhist suicide as a “"barbecue,” 
accused the Buddhist leaders of being Innfiiltrated with 
commumIsfs, and construed the protest movement as Viet Cong 
inspired. Both Nhu and his wife worked publicly and privately 
to undermine Diems feeble efforts at compromise with the 
Buddhists, and rumors that Nhu was considering a coup against 
his brother began to circulate In July. 

AU.S. Special National Intelligence Estimate on July I0 
concluded with the perceptive prediction that f the Diem 
regime did nothing to Iimplement the June l6 agreement and to 
appease the Buddhists, the likelihood of a summer of 
demonsfratlons was great, with the strong possIbility of a non- 
commumist coup attempt. [Doc. 21] By mid-August a week 
before Nhu launched general raids on Buddhist pagodas In 
Saigon and elsewhere, the CIA had begun to note malaIse 1n the 
bureaucracy and the army: 

Since the Buddhist dispute with the Diem government 
erupted on § May, there have been a serles of reportfs 1ndIcatIng 


326 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


not only In(ensified ploting and grumbling among Diems 
traditional non-Commun1st critics, but renewed restiveness and 
ørowing disaffection 1n official civilian and military cIrcles OVer 
Diems handling of the dispute. 

This estimate went on to defall numerous rumors of 
coup plots 1n existence since at least late June. But Nhu, in a 
bold move designed to frighten coup plotters, and to throw them 
off guard, had called In the senior generals on July II, 
reprimanded them for not having taken action to squelch revolt, 
and questioned their loyalty to the regime. Nhu's move seemed 
to have temporarily set back all plans for an overthrow. CLA 
also repor(ed rumors that Nhu himself was planning a "false 
coup” to draw out and then crush the Buddhists. 

In August, Buddhist militancy reached new Intensity; 
monks burned themselves to death on the 5th, I5th, and 18th. 
The taut political atmosphere In Saigon 1n mid-August should 
have suggested to U.S. observers that a showdown was on the 
way. When the showdown came, however, 1n the August 2l 
ralds on the pagodas, the U.S. mission was apparently caught 
almost completely off guard. 


B. THE U.S. "NO ALTERNATIVES TO DIEM" 
POLICY 
(SNIPPED) 
(Nguồn: 
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/pent6.htm) 


327 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


PHẬT GIÁO VÀ CUỘC CHÍNH BIẾN 
1-11-1963 QUA CÁC TƯ LIỆU GIẢI MẬT 
CỦA BỘ NGOẠI GIAO, QUỐC PHÒNG & 

CỤC TRUNG ƯƠNG TÌNH BÁO MỸ 


Tâm Diệu 


Công cuộc tranh đấu đòi quyền bình đẳng tôn giáo của 
Phật Giáo Việt Nam bắt đầu ở Huế với cái chết của tám Phật tử 
đêm 8/5/1963 tại đài phát thanh, rồi cuộc tự thiêu của Hòa 
Thượng Thích Quảng Đức ngày 11/6/1963 tại Sài Gòn và chiến 
dịch “nước lũ” tổng tấn công chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng 
ngày 21/ 8/1963. Ba biến có lịch sử quan trọng của phong trào 
Phật Giáo tranh đấu này dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị 
trầm trọng kéo dài nửa năm và kết thúc bằng cuộc chính biến lật 
đồ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. 

Khởi đầu từ ngày từ 8-5-1963 và chấm dứt vào đêm 20 
tháng 8 năm 1963 là cuộc tranh đấu của Phật Giáo, tiếp sau 
đó là cuộc cách mạng toàn diện của học sinh, sinh viên, và 
quân dân Miền Nam Việt Nam. 

Kế từ năm 1963 đến nay (háng 1Inăm 2013) là tròn 
nửa thế kỷ. Năm mươi năm trôi qua, một thời gian đủ dài để 
con người có thê lắng dịu tâm tư và các kho lưu trữ tài liệu mật 
của các bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng, và cục Tình báo Trung 
Ương Hoa Kỳ cũng đã giải mật cho công chúng tự do vào xem 
để mọi người có thể nhìn lại lịch sử ngày 1-11-1963 một cách 
TÕ ràng. 

May mắn thay chúng ta có thê tiếp cận các kho lưu trữ 
tài liệu này một cách dễ dàng qua một số bản dịch Việt ngữ 
được dịch rất nghiêm túc bởi hai dịch giả Nguyên Giác và 
Nguyễn Kha. Những bản dịch này được hai dịch giả tuyên dịch 


328 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


từ những tài liệu chính thức có độ khả tín cao và khách quan 
(thông tin nội bộ dùng để làm việc-operational, không có tính 
cách tuyên truyền), bao gồm phúc trình kín, mật và tối mật, biên 
bản chính thức của những thảo luận nội bộ, điện văn trao đổi 
hàng ngày giữa Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, Toà Bạch Ốc, 
Cục Tình báo Trung ương ở Washington và tòa Đại sứ Hoa Kỳ 
ở Sài Gòn. Những tài liệu này đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
giải mật và xuất bản thành 5 tập với tựa đề: Foreign_Ñelatlons 
Oƒ the United States, 1961-1964 (Bang giao quốc tế của Hoa 
Kỳ, 1961-1964), thường được giới nghiên cứu biết và sử dụng 
dưới tên gọi (acronym) “FRUS”. Thêm vào đó là hồ sơ tối mật 
về Cuộc Chiến Việt Nam “The Pentagon Papers” do Ủy ban 
Đặc nhiệm Nghiên cứu về Việt Nam của Bộ Quốc Phòng 
nghiên cứu, soạn thảo và xuất bản thành 4 tập. 

Qua nội dung các bản dịch đó, chúng ta có thể biết được 
những gì thực sự đã xảy ra trong những ngày trước và sau cuộc 
chính biến 1-11- 1963. 

Trước khi giới thiệu toàn bộ các bản dịch, chúng tôi mạn 
phép tóm lược vài điểm ghi nhận quan trọng của chính các dịch 
giả, theo diễn biến sự kiện. Phân chỉ tiết, xin mời quý độc giả 
mở các links liên hệ để xem bản dịch Việt và đối chiều VỚI Các 
bản ảnh copy từ các văn bản nguyên gốc bằng tiếng Anh đính 
kèm. 


BIẾN CÓ NGÀY 8-5-1963 TẠI HUẾ 


Trước hết là các điện văn trao đổi giữa Tòa Lãnh Sự Mỹ 
ở Huế, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, và Bộ Ngoại Giao Mỹ ở 
thủ đô Washington trong đêm xảy ra biến cô 8/5/1963 tại đài 
phát thanh Huế. Điểm quan trọng trong biến cố này là ai đã 
bắn súng và ném lựu đạn vào đám đông trước đài phát 
thanh đêm 8/5/1963. Theo điện văn báo cáo về Washington, 
địa phương quân dưới quyền Thiếu Tá Phó Tính Trưởng Đặng 
Sỹ đã nỗ súng và ném lựu đạn (điện văn số 116). Tuy nhiên, 
trong một điện văn khác ông Đại sứ Nolting, sau khi hội kiến 
với TT Ngô Đình Diệm cho biết ông Diệm tin rằng Việt Cộng 


329 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


hoặc thành phần bất đồng chính kiến đã ném lựu đạn vào đám 
đông. (điện văn số 131). [01] 

Tiếp theo các điện văn trao đối là bản phúc trình của 
Trung Ương Tình Báo (CIA) ở Washington báo cáo lên Tổng 
Thống Mỹ Về Cuộc Thảm Sát Huế 1963, trong đó ghi rằng, khi 
giải tán đám động 3,000 Phật Tử, trách nhiệm thảm sát tại 
Đài Phát Thanh Huế là do 3 lực lượng: cảnh sát, Dân Vệ và 
quân đội. Hồ sơ CIA nơi đây cũng nói: chính sách của chính 
phủ ông Diệm là thiên vị Thiên Chúa Giáo, nhưng Phật Từ 
trước giờ vẫn lặng lẽ chịu đựng, cho tới khi xảy ra biến động 
Huế. [02] 


CUỘC TỎNG TẤN CÔNG CÁC CHÙA ĐÊM 20-8-1963 


Sự kiện tại Huế ngày § tháng 5 năm 1963 — một sự kiện 
dẫn tới những gì được gọi là cuộc khủng hoảng Phật giáo và 
khởi sự cho một chuỗi sự kiện đã tận cùng dẫn tới việc đảo 
chánh lật đồ chế độ Ngô Đình Diệm — đã xảy ra một cách tình 
cờ và bất ngờ theo sự nhận định của 36 nhà phân tích của Mỹ về 
tình hình Phật Giáo Việt Nam thời gian từ ngày 8-5-1963 tới 
ngày 21-8-1963 trong hồ sơ The Pentagon Papers. 

Cũng theo tài liệu này thì nguyên nhân xảy đến chuỗi sự 
kiện này là do chính quyền Ngô Đình Diệm đã biệt đãi Thiên 
Chúa Giáo và kỳ thị Phật Giáo. [03] 

Và các nỗ lực hòa giải giữa Phật Giáo và chính quyền đã 
không thành công. Thông Cáo Chung 16-6-1963 không được 
ông Diệm thực thi vì bị ông bà Nhu phá hoại; Cao điểm sự tráo 
trở của chính phủ Ngô Đình Diệm là cuộc tổng. tấn công chùa 
chiền toàn quốc đêm 20 rạng ngày 21-8-1963, bắt 1.400 nhà sư 
trong đó có hai vị lãnh đạo Phật Giáo cao cắp là Hòa Thượng 
Thích Tịnh Khiết (Hội chủ của Tổng Hội Phát giáo Việt Nam) 
và Thượng Tọa Thích Tâm Châu (C” tịch Ủy ban Liên phái 
Bảo vệ Phát Giáo). 

Điều đáng chú ý là trong suốt năm 1963, chính ông Nhu 
đã đoạt quyền ông Diệm để đối phó với cuộc khủng hoảng Phật 
giáo đang càng lúc càng lan rộng nhờ được sự tiếp tay của các 


330 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


lực lượng quần chúng khác. Thậm chí ông Nhu còn cho ông 
Diệm là người nhu nhược và “đã biểu lộ sự chỗng đối mãnh liệt 
ông Diệm và chính phú của ông ta” đến mức dự định đảo chánh 
ông Diệm (FƑRUS 256 - Bản Ghi nhớ của Phó Giám đốc Kế 
hoạch CIA Helms, ngày 16-6-1963, gửi Phụ tá Ngoại trưởng 
NHiisman [04]). Ông Nhu đã thăm dò những điều kiện đàm phán 
sơ khởi với lãnh đạo Cọng sản ở Hà Nội (theo Deah øƒ a 
GŒenerarion, Howard Jones, Oxford University Press, 2003 
[05]). đã từng thiết lập danh sách viên chức Mỹ sẽ bị ông ám sát 
(FRUS 68 - Điện văn của Giám Đốc Phòng Tình Báo và Nghiên 
Cứu Thomas Hughes trình lên Ngoại Trưởng Hoa Kỳ ngày 6-9- 
1963 [06]), đã tuyên bố với nhật báo Ý 7Expresso ngày 3-10- 
1963 sẽ “cắt đầu” Đại sứ (cha vợ) Trần Văn Chương (FRUS 
186 - Điện văn số POL 15S VIET của Đại sứ Cabot Lodge gửi 
cho Bộ Ngoại Giao ngày 7-10-1963 [07]),... Lý giải cho những 
động thái điên cuồng đó của ông Nhu, các vị Đại diện Ba Lan 
tại Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến ICC là Mieczylaw 
Maneli, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Võ Văn Hải, Bộ 
trưởng Phụ tá Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần đều cho là ông 
Nhu bị bệnh tâm thần, ám ảnh bởi bệnh hoang tưởng “... Vào 
giai đoạn đó, Nhu sa vào vòng nghiện ngập và điều đó đã đẩy 
ông ta đến những trạng thái cực đoan... Người ta bắt đâu thấy 
những dấu hiệu điên loạn trên mặt ông ta, nhìn bắt động như kẻ 
mộng du, với một nụ cười lạnh lùng có hữu...” (theo Roger 
Hilsman, 7o Move A Narion, Doubleday Inc. and Co., New 
York 1967, trang 480 [06]) 

Không khí chính trị căng thắng tại Sài Gòn từ ngày Hoà 
Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đến giữa tháng 8-1963 đã 
cho các nhà quan sát Hoa Kỳ thấy rằng cuộc tranh chấp giữa 
Phật Giáo và chính quyền đang diễn tiến. Tuy nhiên, khi cuộc 
chạm trán xảy ra, trong cuộc tổng tấn công đêm 20 rạng ngày 
21-8-1963 nhắm vào các chùa với lệnh thiết quân luật trên toàn 
miền Nam, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã hoàn toàn bất ngờ. 

Họ cũng nhận định Quân đội VNCH bất mãn vì bị dân 
chúng đồ tội tấn công các chùa, trong khi thực tế quân đội 
không biết gì về việc ông Ngô Đình Nhu ra lệnh cho Đại Tá Lê 


331 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Quang Tung dẫn Lực Lượng Đặc Biệt bất ngờ tấn công các 
chùa và tin tức tình báo cho biết ông Nhu đã _gài vũ khí, chất nỗ 
vào chùa để vu vạ.[09] Và chính Mỹ cũng bất mãn vì ông Diệm 
không hòa giải với Phật Giáo, và chính trận tổng tấn công các 
chùa chiền đã xé bỏ bản Thông Cáo Chung 16-6-1963 mang 
chữ ký của hai nhà lãnh đạo, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết và 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 


CUỘC ĐIÊU TRA CỦA PHÁI ĐOÀN LIÊN HIỆP QUỐC - 
PHÚC TRÌNH A/5630 


Ngày 4-9-1963, 14 nước bao gồm Afghanistan, Algeria, 
Cambodia, Ceylon, Guyana, India, Indonesia Mông Cổ, 
NIgeria, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Trinidad và 
Tobago (sau đó, thêm hai nước Mali và Nepal) đưa vấn đề Phật 
giáo Việt Nam ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) 
với nội dung cáo buộc chính quyền Việt Nam Cộng hòa vi 
phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. 

Một tháng sau, ngày 4/10/1963, Việt Nam Cộng hoà gửi 
thư lên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc mời một phái đoàn sang 
Việt Nam điều tra về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Cuối 
tháng Mười, Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn gồm 16 thành viên 
đại diện 7 quốc gia Afghanistan (trưởng phái đoàn), Brazil, 
Ceylon, Costa Rica, Dahomey, Morroco và Nepal sang Việt 
Nam điều tra tìm hiểu sự thật. Phái đoàn đến Phi trường Tân 
Sơn Nhứt tối 24-10-1963, và bắt đầu từ hôm sau chỉ tiếp xúc 
các giới chức chính quyền và phỏng vấn các nhân chứng trong 6 
ngày (mà riêng 2 ngày cuối tuần là 26 và 27/10 thì phần lớn 
thời gian phái đoàn ở khách sạn đọc tài liệu). Cuộc điêu tra kết 
thúc sớm hơn dự liệu khi chế độ Diệm bị lật đỗ vào đúng ngày 
lễ Các Thánh (Toussaint, 1- I1) của Công giáo, ngày mà tất các 
cơ quan chính phủ được nghỉ lễ. Và phái đoàn rời Sài Gòn ngày 
3-11-1963. 

Có ba tài liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc và một 
công trình nghiên cứu đại học liên quan đến cuộc điều tra về 
đàn áp Phật giáo tại Nam Việt Nam của LHQ: 


332 


HỖ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


- Tài liệu A/5630 - Phúc trình của Phái đoàn Điều tra 
Liên Hiệp Quốc tại Nam Việt Nam, hoàn tất ngày 7-12-1963. 
(Document A/5630 - Report oƒ the United Nations Fact-Finding 
Mission to South Vief-Nam) 

- Đề mục Thảo luận số 77 (Agenda Irem 77) 

- Biên bản Buổi họp Khoáng đại thứ 1280 của Đại 
Hội đồng LHQ, Phiên họp thứ 18, ngày 13-12-1963 (Unired 
Nations ŒGeneral Assembly, Eighteen Session, 1280" Plenary 
Meeting — Official Records) 

- Khảo luận in thành sách “Một Cao Ủy Liên Hiệp 
Quốc về Nhân Quyền” (A Uniied Nations High Commissioner 
For Human Righis) của Cnáo sư Roger Stenson Clark, do 
Martinus Nijhoff (Hòa Lan), xuất bản năm 1972. 

Cả 4 tài liệu nầy đều có một kết luận giống nhau: Dù thu 
thập được một số dữ kiện ở cả hai phía chính quyền và phía nạn 
nhân Phật giáo, nhưng Phúc trình A/5630 của Liên Hiệp Quốc 
đã chưa đưa ra một kết luận khẳng định hay phủ định nào 
trong cuộc điều tra về đàn áp Phật giáo tại Việt Nam vì cuộc 
điều tra chưa hoàn tất do biến cố 1-11-1963 xảy ra trong lúc đó. 
Giáo sư Roger Clark tóm tắt một cách chính xác như sau trong 
Khảo luận của mình: 

%IÉ arrived im Saigon In late October and heard a 
number oƒ witness. Unƒortunately ƒor the scholar, the qƒlƒfair 
ended Inconclusively as a result oƒ the successfMÌ coup againsf 
President Diem that took place while the Mission was Im 
Saigon”. (Phái đoàn đến Sài Gòn vào cuối tháng Mười và đã 
nghe một số nhân chứng. Không may cho các học giả, công 
việc bị kết thúc đang đở vì cuộc đảo chánh Tổng thống Diệm đã 
thành công khi Phái đoàn đang ở Sài Gòn) [10] 


CUỘC CHÍNH BIÊN 1-11-1963 


Điểm quan trọng trong các tài liệu nói về cuộc chính 
biến 1-11-1963 là ai khởi xướng và lập kế hoạch đảo chánh. 
Ông Henry Cabot Lodge, Đại sứ Hoa Kỷ tại Việt Nam, Tướng 
Trần Văn Đôn hay Tướng Dương Văn Minh? 


333 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUỎN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Theo điện văn của Thứ Trưởng Ngoại Giao George Ball 
gửi ông Lodge đề ngày 24-8-1963 mang số 243 cho biết ông đã 
chỉ thị cho Đại sứ Lodge phải áp lực ông Diệm gạt bó ông bà 
Nhu ra khỏi chính phủ, nghĩa là vẫn sẽ duy trì Đệ Nhất Cọng 
hòa và riêng ông Diệm vẫn làm Tổng Thống, và nếu điều kiện 
này không thỏa đáng thì được hiểu là Mỹ đông ý một “sự thay 
thế” lãnh đạo tại miền Nam.[11][12] 

Theo Bản Ghi Nhớ viết ngày 30 tháng 7-1966 của Bộ 
Ngoại Giao/CIA gửi Tòa Bạch Ốc ghi trong tài liệu “Chính 
quyên Johnson nhìn lại Biến có 1-11-1963” [13] thì Mỹ không 
cản nỗi cuộc đảo chánh vốn đã manh nha từ trước ngày ông 
Nhu hạ lệnh tổng tấn công chùa chiền 20-8-1963 như (1) Trung 
Tá Đỗ Khắc Mai, Tham Mưu Trưởng Không Lực VNCH, đã 
bày tỏ ý định vận động một cuộc lật đồ nhà Ngô; ý định này 
được ghi lại trong điện văn 165, đề ngày 11-6-1963, do Tòa Đại 
Sứ Mỹ gửi vê Bộ Ngoại Giao; và (2) theo Bản Ghi Nhớ số 118 
đề ngày 16-9-1963, viết bởi Paul M. Kattenburg, Phó Giám Đốc 
Đông Nam Á Sự Vụ tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết đã có 
thêm một số ( nhất là 10) âm mưu đảo chánh khác, vận động 
từ phía các sĩ quan cấp tá và nhiều lãnh tụ đảng phái, kế cả 
những cọng sự viên thân tín của ông Diệm. Trong những người 
tham dự âm mưu lật đồ nhà Ngô có cựu Đại sứ Trần Văn 
Chương, thân phụ của bà Ngô Đình Nhu. Ngoài ra Tướng Lê 
Văn Kim ngày 23-8-1963, đã gặp Rufus Philips, Giám đốc 
USOM Rưral Affairs, và nói rằng quân đội VNCH đã sẵn sàng 
đảo chánh để lật đồ chế độ nhà Ngô vì đó là cách duy nhất để 
giữ lòng dân — vì quân đội và dân chúng đều bất mãn tột độ khi 
Phật Giáo bị đàn áp. 

Như thế, qua các tài liệu đã giải mật, người đọc có thể 
thấy rõ ràng cuộc đảo chánh I-II-1263 nhằm lật đỗ chế độ Ngô 
Đình Diệm không khởi nguồn từ xúi giục của bất kỳ ngoại nhần 
nào, kế cả từ Hoa Kỳ. Điều này được thấy trong phần kết luận 
của Bản Ghỉ Nhớ viết ngày 30 tháng 7-1966 của Bộ Ngoại 
Giao/CIA gửi Tòa Bạch Ốc nói ở trên và theo một tài liệu khác 
từ kho lưu trữ hồ sơ của Ủy Ban Đặc Tuyển Thượng Viện Hoa 
Kỳ cho biết, trước cuộc đảo chánh một ngày, chính quyền Hoa 


334 


HÒ SƠ MẬT 1963 TỪ CÁC NGUÒN TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ MỸ 


Kỳ ở Washington bị nhiều áp lực từ viên tướng Tư Lệnh 
MACV Harkins phản đối tất cả những âm mưu đảo chánh ông 
Diệm và từ Cố vấn An Ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói Lodge nên 
khuyến cáo (các tướng lãnh Việt Nam) nên hủy bỏ đảo chánh và 
Đại sứ Lodge điện văn về Mỹ ngày 30-10-1963 nói rằng chuyện 
đảo chánh hoàn toàn nằm trong tay phía người Việt, còn Mỹ 
không cản ngăn gì được. Cũng trong ngày đó, Tướng Trần Văn 
Đôn hứa sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chánh cho Đại sứ Lodge biết 4 
giờ đồng hồ trước khi đảo chánh khởi động. Tuy nhiên, vào 
ngày I-I1-1963, Tòa Đại sứ Mỹ chỉ được báo trước 4 phút mà 
thôi. [14] 


Tâm Diệu 
Ban Biên lạpTVHS 


[01] CÁC ĐIỆN VĂN TRAO ĐỎI GIỮA HUẾ SÀI GÒN VÀ 
WASHINGTON (Biến có đêm 8/5/1963 tại Huế) 

[02] CIA BÁO CÁO TỎNG THÔNG MỸ VỀ CUỘC THẢM SÁT HUẾ 
1963 

[03] THE PENTAGON PAPERS: BIÊN ĐỘNG PHẬT GIÁO Từ Ngày 8-5 
Tới 21-8-1963 

[04] NGÔ ĐÌNH NHU MUÔN THAY THÉ ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀM 
TỎNG THÔNG 
[05] NGÔ ĐÌNH NHU THƯƠNG THUYẾT VỚI HÀ NỘI 

[06] ĐIỆN VĂN 68 NGÀY 6-9-1963: NHU LẬP DANH SÁCH ÁM SÁT 
VIÊN CHỨC MỸ 

[07] VUA LÊ NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ CHÚA TRỊNH NGÔ ĐỈNH NHU 
[08] VUA LÊ NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ CHÚA TRỊNH NGÔ ĐÌNH NHU 
[09] ĐIỆN VĂN 274: CHIÉN DỊCH TÂN CÔNG CHÙA 

[10] PHÚC TRÌNH A/5630 ĐÃ KÉT LUẬN NHƯ THÊ NÀO? 

[11]CHIẾN DỊCH TỎNG TẤN CÔNG CÁC CHÙA ĐÊM 20-8-1963 VÀ 
CÁC HỆ QUÁ 

[12] ĐIỆN VĂN 243 TÔI MẬT NGÀY 24/8/1963 

[13] CHÍNH QUYÊN JOHNSON NHÌN LẠI BIẾN CÓ 1-11-1963 

[14] ÁP LỰC GIỜ CHÓT CỦA MỸ ĐÒI HỦY BỎ CUỘC LẬT ĐỒ NHÀ 
NGÔ 


















































335 


Toàn văn sách này lưu ở Thư Viện Hoa Sen: 
http://thuvienhoasen.org/ 
=> vào "Danh Mục Khác" 
=> vào "Phật Giáo Việt Nam” 
=> vào "PGVN 1963-1975" 
=> vào "Các bản dịch từ kho dữ liệu bộ Ngoại Giao Mỹ..." 


Thien Tri Thục Publications 
P.O. Box 4805 
Garden Grove, CA.92842-4805 — USA 


